THÍCH THÁI HÒA 


HOA NỞ 
TRONG VÒNG TỤC LỤY 





= 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


Mục Lục 


Tình Yêu Tâm Linh Trong Huyết Thống ............... 5 
Nắm Tay Nhau Cùng Đi............................----c5-c5c: 20 
Giữ Gìn Và Chăm Sóc Tình Yêu......................... 39 
Đám Cưới Frect Và Deloral.........................--- -- --«- 63 
Thủy Chung Cùng Một Con Đường ..................... 83 
HưƠiip Yñ:Cđ,11nH1 U24 726020210 s124àU 204 II 
Tình Yêu Theo Bản Nguyện ........................... .-- 118 
Tình Yêu Với Trái Tim Và Tầm Nhìn Rộng Mở.. 155 
Thiết Lập Tình Yêu Và Niềm Vui Sướng.......... 182 
ĐI Với Nhau Trên Một Dòng Sông ................... 210 
Gặp Nhau Trong Cõi Luân Hồi..................... 249 
Tình Yêu Giữa Hoa Sen Và Biển Cả................. 266 
Tĩnh. 3H. 'PHOTT6- TH sesebaaesseaobetebnbioaetbraegdo 283 
-TìmH YÊU: Nai: BH s5usvssossvlilasEpeteooi6i 310 
Vợ Chồng Đều Dễ Thương...........................- 337 


Tình Yêu Giữa Quốc Khanh Và Phương Như... 363 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- Bị 


TÌNH YÊU 
TÂM LINH TRONG HUYÉT THÓNG 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng cho đệ tử Thái Vũ Quốc An 
và Bài Thế Ngọc Diệp vào ngày 15- 11- Canh Thìn, tức ngày 10- 12-2000, 
tại Đại Hùng Bảo Điện, chùa Phước Duyên - Huế, do đệ tử Quảng Đạo 
và Chơn Phương kính ghi từ băng giảng, đệ tử Nhuận Tịnh Phương 
và Nhuận Viên Như vi tính) 


Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 
12 năm 2000, tức là ngày I5 tháng II năm Canh 
Thìn, tại Đại Hùng Bảo Điện, chùa Phước Duyên, 
tất cả chúng ta đều có mặt để cầu nguyện Tam Bảo 
chứng minh cho đời sống lứa đôi của hai Phật tử 
Quốc An và Ngọc Diệp. 

Thưa Đại Chúng, 

Cùng hai con quý mến! 

Sự tự nguyện đến với nhau của hai con, đã 
được gia đình hai bên công nhận và tác thành, được 


bạn bẻ đồng lòng hỗ trợ và hôm nay, hai con được 


KV “2a n06i0x09x 126 6naemfaoVe6iayibdbve Thích Thái Hòa 


bà con nội ngoại, cha mẹ đưa đến trước ngôi Tam 
Bảo, trước hiện tiền chúng Tăng để sám hối tất cả 
những gì sai lầm trong quá khứ, hiện tại và làm cho 
tăng trưởng phước đức trong tương lai. 

Nhân đây, Thầy sẽ có pháp thoại tặng cho 
hai con làm hành trang trong cuộc đời. Hành trang 
đó sẽ giúp cho hai con sống với nhau thật có ý 
nghĩa, vừa tròn hiếu đạo, vừa đẹp vợ chồng và sau 
này các con sẽ là cha mẹ, là ông bà. 

Các con có biết không, cuộc sông của một con 
người có nhân cách, họ đi vào đời và ra giữa xã hội 
sẽ nở ra những hoa trái thơm tho, đem lại vĩnh quang 
cho gia đình, cho dòng họ, cho giang sơn tổ quốc. 

Thây biết, có những cặp trai gái ở đời không 
có đạo lý, họ đến với nhau do cảm tính, nên họ đã 
gieo đau khổ cho nhau rất nhiều. Trái lại, có những 
người con trai, con gái có đạo lý, họ sinh trưởng 
trong gia đình có đạo lý, họ đến với nhau, họ xây 


dựng đạo lý hạnh phúc cho nhau trong cõi người. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ...............................----- 7 

Bây giờ, trước khi Thầy có vài lời dẫn đạo, 
trao truyền cho các con, các con phải lắng hết tâm 
tư để tiếp nhận những gì mà Thầy đã học được 
trong Giáo pháp của đức Thế Tôn, từ cuộc sống 
thực tế hay từ trong kinh nghiệm tu tập của mình, 
để chia sẻ đến với hai con như sau: 

Biết Cùng Nhau Thiết Lập: 

Hai con đến với nhau, thương yêu nhau, xây 
dựng hạnh phúc cho nhau không vì bản thân mình, 
mà phải vì sự kế thừa dòng họ huyết thống tổ tiên 
ông bà nội ngoại. Tổ tiên ông bà mình trong quá 
khứ đã làm cho dòng họ mình rạng rỡ, thì nay hai 
con phải có nhiệm vụ tiếp tục làm sáng chói dòng 
họ của mình trong tương lai, hai con phải đến với 
nhau như vậy mới có ý nghĩa. 

Hai con đến với nhau, vì cảm nhận ơn sâu xa 
của tổ tiên, ông bà nội ngoại, của cha mẹ đã tác 
thành cho mình, vì vậy mà hai con tự nguyện đến 
với nhau để xây dựng hạnh phúc cho nhau trong 


cối đời này. 


Ð^, 9a co 1u 654 sas00d(invelSaidles Thích Thái Hòa 


Hai con đến với nhau, vì cảm mến công ơn 
tác thành của bạn bè, thiện hữu, cảm nhận ơn sâu 
xa sự có mặt của trời và đất, do đó hai con đã tự 
nguyện đến với nhau để xây dựng hạnh phúc trong 
CõI đời. 

Điều quan trọng hơn là hai con tự nguyện 
đến với nhau được thiết lập trên nền tảng Tam Bảo, 
thiết lập trên niềm tin chánh pháp, biết quay trở về 
VỚI CỘI nguồn tâm linh của mình. Hạnh phúc được 
thiết lập trên nên tảng cội nguồn tâm linh, hạnh 
phúc đó, không những chỉ có giá trị một trăm năm 
trong cõi người mà còn có giá trỊ cả ngàn năm, 
triệu năm và mãi mãi về sau trong cuộc sống của 
mỗi chúng sinh. Vì cảm nhận điều đó, mà hai con 
tự nguyện đến với nhau, thì trong giờ phút này, 
Thầy nhắc nhở hai con là nên yêu nhau và đến với 


nhau như những điều mà Thầy dặn dò hôm nay. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 9 


Tiếp Tục Và Trao Truyền: 

Các con phải biết rằng, trái tim của hai con 
không phải tự thân mà có, trái tim của hai con có 
được là nhờ có cha mẹ, tổ tiên, ông bả nội ngoại, nhờ 
bạn bè bằng hữu của hai con, nhờ có trời, có đất mới 
có trái tim của hai con. Trái tim đó tạo nên hạnh phúc 
hay khổ đau, ngọt ngào hay chát đắng, đều tùy thuộc 
vào niềm tin thâm sâu của hai con đối với cội nguồn 
tâm linh của mình là Phật, Pháp và Tăng. 

Nếu niềm tin tâm linh của mình hời hợt, 
mong manh, thì bất cứ tình yêu nảo trong cuộc đời 
này, được thiết lập từ không có niềm tin hoặc niềm 
tin hời hợt, chúng cũng đều dẫn tới thất vọng và 
khổ đau. 

Trái lại, nếu niềm tin tâm linh của mình sâu 
xa, và tình yêu được thiết lập trên nền tảng niềm tin 
vào Phật, Pháp, Tăng, thì tình yêu đó có cơ hội tạo 
nên chất liệu ngọt ngào, phát sinh ra nhiều hoa trái 


rất đẹp, rất thơm và rất lành. 


l)* 4460106162604 masikodtnudibaldoyda Thích Thái Hòa 


Vì vậy, khi hai con đã tự nguyện đến với 
nhau, hai con phải quán chiếu trái tim và nuôi 
dưỡng trái tim của mình hàng ngày. 

Trong đời sống hàng ngày, khi xử sự với 
nhau, hai con phải biết nuôi dưỡng trái tim của 
mình, đừng để trái tim bị thương tích, bị tỳ vết. 
Nếu các con vụng về trong cách hành xử của mình, 
thì các con đã làm cho trái tim của mình bị thương 
tích, khi trái tim của mình bị thương tích, thì trái 
tim của cha mẹ mình cũng bị thương tích, trái tim 
của dòng họ mình cũng bị thương tích, trái tim của 
bạn bè mình cũng bị thương tích và mình không 
còn xứng đáng để ngửa mặt lên nhìn trời, mình 
cũng không còn xứng đáng để cúi xuống nhìn đất 
và ngay nơi cội nguồn và dòng suối tâm linh của 
mình sẽ bị khô kiệt đi. 

Trái lại, mình luôn luôn biết nuôi dưỡng trái 
tim của mình, khi làm điều gì, khi nói điều gì, khi 


xử sự với nhau điêu gì, mình phải nghĩ răng, trái 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ II 
tim này là trái tim không phải chỉ là của tôi mà còn 
là của cha mẹ tôi, của tổ tiên ông bà nội ngoại tôi. 
Trái tim của ông bà, cha mẹ được lành lặn, là do 
trái tim các con được lành lặn. Trải tim con châu 
của các con trong tương lai được lành lặn, là do trái 
tim của hai con trong g1ờ phút này được lành lặn. 

Khi các con quán chiếu sâu như thế, thì các 
con đã có cơ hội đạt được hạnh phúc ngay trong 
đời sống hiện tại. Trái tim của các con xứng đáng 
kế thừa trái tim dòng dõi huyết thống của mình. 
Trái tim đó rất xứng đáng để sống với bạn bè 
chung quanh, nó rất xứng đáng để trao truyền lại 
cho thế hệ con cháu trong tương lai. 

Mở Lớn Con Đường: 

Trái tim lành lặn đó chỉ có được, khi nào các 
con biết hun đúc niềm tin thâm sâu đối với Phật. 
Tại vì sao phải có niềm tin thâm sâu đối với Phật, 
bởi vì Phật là Đắng Tuệ giác, là Đắng Phước đức, 


có phước đức mới tôn tại lầu dài. Hạnh phúc nào 


D2 «ad c0 16g25 gy x00 eierdtbdtaTnkdliloyRbiovda Thích Thái Hòa 


không có phước đức, thì nó sẽ tụ và tan nhanh 
chóng như sương mai. Hạnh phúc được thiết lập 
trên nền tảng của phước đức, thì hạnh phúc đó 
đứng vững chãi như cây đại thọ ngàn năm. 

Phước đức chính là Phật, trí tuệ chính là 
Phật, phước đức được nuôi dưỡng bằng trí tuệ, trí 
tuệ được nuôi dưỡng bằng phước đức. Các con 
phải tin tưởng đức Phật, các con phải biết biến hai 
chất liệu trí tuệ và phước đức của Phật, thành trí tuệ 
và phước đức cho bản thân mình, cho con cháu 
mình. Nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng con 
cháu mình băng chất liệu trí tuệ và phước đức, để 
dòng họ mình được tăng trưởng, lớn mạnh trong 
dòng suối tâm linh phước đức và trí tuệ. 

Các con phải tin vào Pháp. Pháp là chân lý, 
là sự an lạc và là con đường vượt thoát tử sinh. Các 
con tin vào Pháp, nghĩa là các con biết đến với 
nhau không phải vì dục vọng thường tình, không 


phải vì tâm ý bản năng thâp hèn. Các con đên với 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 13 


nhau để cùng nhau tạo ra chất liệu hạnh phúc cho 
nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, đến 
với nhau để hỗ trợ nhau cùng đi trên con đường 
hạnh phúc, cùng đi đến con đường an lạc, mở ra 
một chân trời rộng lớn, một quê hương rộng lớn 
cho bản thân mình, cho dòng họ mình và cho bạn 
bè mình. 

Các con phải tin vào Tăng. Tăng là đoàn thể 
thánh thiện. Các con hãy tin vào sự hỗ trợ tích cực 
của đoàn thê thánh thiện. Niềm tin ấy phải được 
xây dựng từ nơi trái tim của mỗi đứa con. Tin vào 
Tăng là tin vào sự thanh tịnh và hòa hợp tuyệt đối. 

Vợ chồng sống với nhau, mà không có sự 
trong sáng và hòa hợp tuyệt đối, đến lúc sinh ra hoa 
trái, thì hoa trái đó trở thành mâu thuẫn, gượng gạo, 
con sinh ra không ngoan, cháu sinh ra không hiền. 
Trái lại, các con tin vào Tăng tức là tin vào bản 
chất hòa hợp tuyệt đối nơi mọi sự hiện hữu, và sự 


hoà hợp tuyệt đối đó được thê hiện ngay và đã có 


TÊP tia 600616225 660i rsrikbdtTnvdilasfteissea Thích Thái Hòa 


mặt ngay trong đời sống hàng ngày của mình. 

Vợ làm điều gì phải bàn bạc với chồng, 
chồng làm điều gì phải bàn bạc với vợ, cái gì 
không hiểu, mình phải tìm cách nói cho nhau hiểu, 
hiểu rồi phải cố gắng nuôi dưỡng, tìm cách phát 
triển cho rộng lớn, đưa nó đi vào trong máu, 
xương, tủy, hơi thở vào trong trái tim. Ý thức hòa 
hợp và trong sáng đó sẽ tạo ra những đứa con 
ngoan, những đứa cháu hiền trong tương lai. Bởi 
vậy, nên sự yêu thương của người có đạo, tình yêu 
vợ chồng của người có đạo, đều phải được thiết lập 
trên nền tảng tâm linh, đó là Phật, Pháp, Tăng vậy. 

Đưa Huyết Thống Bước Lên Dòng Thánh: 

Hôm nay, hai con đã có phước và duyên đến 
với nhau, hai con được cha mẹ, bà con nội ngoại, 
bạn bè hai bên đưa đến trước ngôi Tam Bảo để tiếp 
xúc với cội nguồn tâm linh của mình, với cội 
nguồn huyết thống của mình. Để từ đó các con biết 


cách phát triển cội nguồn huyết thống dựa trên nền 


Hoa nở trong vòng tục lụy ...............................----- 15 


tảng cội nguồn tâm linh của mình, biết đem cội 
nguồn huyết thống hòa nhập với cội nguồn tâm linh 
của mình, nhờ đó dòng dõi huyết thống mới càng 
ngày cảng đẹp và có ý nghĩa hơn trong cõi người 
trăm năm này. 

Điều đó cũng có nghĩa là đem cái ngắn ngủi 
nhập vào cái vĩnh cửu, đem cái tạm thời nhập vào 
cái lâu dài, đem cái hạnh phúc trong thoáng chốc 
nhập vào cái thường lạc ngã tịnh của tịnh pháp, đó 
là sự khôn ngoan nhất của những con người có trí ở 
trong đời, đó là sự khôn ngoan nhất của Cặp vợ 
chồng có đức và có trí đến với nhau, và đó cũng là 
sự khôn ngoan nhất của bậc làm cha, làm mẹ đối 
với con cháu của mình, mà ngày hôm nay trong g1ờ 
phút này, hai con có được thiện duyên đó. 

Thầy biết rằng, hai con yêu nhau, nhưng 
chưa được học đạo, chưa có khả năng chuyền hóa 
tình yêu ích kỷ thành tình yêu rộng lớn, nên bây 


giờ, các con đên với nhau các con phải chuyên hóa 


TDồ .%a0 1000 13 26gy S040 ssahldbdtaTnidibisipiasea Thích Thái Hòa 


cho được tình yêu ích kỷ đó thành tình yêu rộng 
lớn, khi đó các con sống ở đâu cũng tạo nên hạnh 
phúc cho mình. 

Nếu các con chuyển hóa được tình yêu tầm 
thường thành tình yêu cao thượng, thì trong gia 
đình, các con sẽ là chàng rễ rất dễ thương, là nàng 
dâu rất quý báu và dễ thương. Các con sẽ là người 
cha mẫu mực, là người mẹ mẫu mực, là ông bà rất 
xứng đáng được ngồi trên bàn thờ trong tương lai 
để cho con cháu của mình kính lạy, phụng thờ. Có 
như thế, các con mới sinh ra được hoa trái của tình 
yêu rất lành lặn, thơm tho, hoa trái đó đi đến đâu 
cũng đem hương sắc đến cho đời, đem lại cái vinh 
hạnh cho cha mẹ, dòng họ 

Chứng Minh Và Vếm Trợ: 

Trong giờ phút thiêng liêng này, Thầy nghĩ 
rằng, Tam Bảo sẽ chứng minh cho hai con, dòng họ 
tỔ tiên sẽ chứng minh cho hai con, mặc dù có 


những vị đã khuất, những người đang tại thế cũng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 17 


mỉm cười sung sướng, tràn đầy hạnh phúc khi thấy 
hai con hạnh phúc. 

Mặt trời sẽ mọc lên, soI rọi cho hai trải tim 
của hai con ấm áp giữa mùa đông băng giá. Tình 
yêu của mặt trăng sẽ sáng lên, soi đường cho các 
con đi trong đêm trường mờ mịt và sao Bắc Đầu sẽ 
chỉ dẫn cho hai con đi đến đỉnh cao của tình yêu 
mà hai con đã chọn, bạn bẻ hai con sẽ mỉm cười 
cùng chia sẻ tình yêu cao quý của hai con. 

Và có khi nảo đó, trong cuộc sống của VỢ 
chồng, chồng giận thì vợ phải nguôi, khi vợ giận 
thì chồng phải nguôi. Hai con phải tìm cách hòa 
giải, giúp nhau vượt thoát tình trạng bề tắc của khô 
đau, vượt khỏi tình trạng cô đơn trong cuộc sông, 
và những tình trạng uẫn khúc trong lòng không nói 
được với ai. Vợ chồng phải tìm cách giải tỏa cho 
nhau, để khi người chồng đi ra ngoài xã hội có 
những bức xúc không biết đồ cho ai, về đồ cho vợ, 


thì người vợ phải biết thông minh, can đảm, tiếp 


TT a6 a6 1325 gy x04 ssshdbdtTnudisibissea Thích Thái Hòa 


nhận những oan ức đó. Trái lại, khi người vợ đi ra 
ngoài xã hội hay ở trong nhà tê gia nội trợ, lo công 
việc nhà bao nỗi khó khăn, khi người chồng về 
cũng đồ hết lên cho chồng, thì người chồng phải 
đứng vững như cây đại thọ để che chở cơn dông 
bão mà người vợ đồ lên trong cuộc sống của mình. 
Có như vậy gia đình mới hạnh phúc. Cha mẹ các 
con sẽ nhìn các con mỉm cười sung sướng, khi thấy 
mình sinh ra được những người con trai, con gái dễ 
thương, chú TỄ, nàng dâu hiếu thảo, có chất liệu đạo 
lý trong cuộc sống hàng ngày. 

Bấy nhiêu lời, Thầy chia sẻ với hai con, 
mong hai con tiếp nhận để làm hành trang trong 
cuộc sống lứa đôi của mình. Bây giờ, trước Tam 
Bảo, trước Thầy, trước Cha mẹ, bà con, bạn bè 
băng hữu của hai con, hai con đứng dậy và lạy Tam 
Bảo với những lời nguyện như sau: 

“Đệ tử chúng con chí thành phụng hành 
chánh pháp, phụng hành hiếu kính cha mẹ, tổ tiên, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------- 19 


và xin hứa sống tròn hiếu đạo, sống đẹp với nhau 
để hai con xứng đáng là những hạt ngọc trong gia 
đình và dòng họ”. 

Vậy, hai con xin hứa hết lòng và hãy thành 
kính đánh lễ Tam Bảo, Tổ Tiên, Ông Bà và Cha mẹ 


ba lạy một cách sâu sắc. 


GIỎ: 9x 0n06x06x06, 1011046 edtanelafastbdbove Thích Thái Hòa 


NĂM TAY NHAU CÙNG ĐI 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng đám cưới cho hai đệ tử 
Dũng và Ngân tại chùa Phước Duyên, Huế, ngày 12/06/ Nhâm Ngọ 
(2002) do học trò Nhuận Hạnh Châu và Quảng Như kính ghi 
từ băng giảng, đệ tử Nhuận Tịnh Phương và Nhuận Viên Như vi tính) 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Dũng và Ngân, hai con thương mến! 

Hôm nay ngày 12, tháng 06, năm Nhâm 
Ngọ. hai gia đình của hai con đưa hai con Dũng và 
Ngân đến chùa Phước Duyên, trước Tam Bảo, 
trước hiện tiền chúng Tăng để cầu nguyện cho hai 
con thành tựu tốt đẹp trong đời sống lứa đôi. 

Hai con đã được Hòa Thượng trú trì niêm 
hương bạch Phật, cầu nguyện Tam Bảo chứng 
minh cho hai con, hai con cũng được cha mẹ, chú 
bác, cô đì và bạn bè đều nhất tâm hộ niệm cho hai 


con thành tựu ước nguyện đời sông lứa đôi một 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 21 


cách tốt đẹp, đó là hạnh phúc nhất, đó là tặng phẩm 
quý báu nhất để hai con có thể bước vào cuộc sống 
lứa đôi một cách có ý nghĩa. 

Và nhân đây, Thầy thay mặt Hòa Thượng trú 
trì cũng như quý Thây ở trong chùa có vài lời với 
hai con trong buổi lễ này. 

Hai con Dũng và Ngân quý mến! 

Là Phật tử, hai con đã tìm hiểu nhau và thấy 
rằng, mình có thể đến với nhau, sống với nhau để 
tạo nên hạnh phúc cho nhau, cho nên hai con đã tự 
nguyện đến với nhau và được cha mẹ của hai con 
cho phép. 

Con Đường Tự Nguyện: 

Như vậy, việc đi đến với nhau của hai con 
không phải là do nghiệp lực, mà do nguyện lực. Ở 
đời, phần lớn người ta đi đến với nhau là bằng 
nghiệp lực, nên trong đời sống lứa đôi, trong đời 
sống vợ chồng có rất nhiều khổ đau, có rất nhiều 


rôi răm, có những điêu không ưa mà cũng phải 


Cố. «0a 00n06u6x05g 613296 se mdtanac6aastbdbyel Thích Thái Hòa 


làm, không ưa mà cũng phải sống. Trái lại, người 
Phật tử, sau khi đã học giáo pháp của đức Phật rồi, 
mình mới bắt đầu xây dựng đời sống lứa đôi, vì 
mình đã tìm hiểu nhau rất kỹ, hai người cùng nhìn 
về một chân trời, nhìn về một phía và cùng dắt tay 
nhau đi về phía đó, mình nguyện cùng nhau đi về 
phía đó, cho nên tình yêu lứa đôi của người Phật tử 
không phải là nghiệp lực mà là nguyện lực. Chất 
liệu tình yêu lứa đôi của hàng Phật tử đi đến với 
nhau bằng nguyện lực, chứ không phải bằng nghiệp 
lực, nên cơ bản đã có hạnh phúc rồi, mỗi người đã 
có chủ quyên của mình. 

Ở đây, quý vị trong thân tộc đang tham dự 
buổi lễ này, quý vị cũng phải ý thức cho được điều 
đó, để hướng dẫn cho con cháu của mình, khi mà 
con cháu của quý vị thương ai đó, thì quý vị không 
có can dự vào, nhưng mà quý vị phải nhắc nhở cho 
con cháu của mình biết rằng, con đường đó là con 


đường rât khó khăn, nên mây đứa con phải cân 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 25 


thận lúc chọn lựa, phải chọn lựa một cách thông 
minh và khi mình nói như vậy, không phải mình 
chỉ nói một lần, mà mình phải nói tới ba lần. 

Bởi vì bậc làm cha, làm mẹ, làm anh, làm 
chị, làm chú, làm bác, làm cô, làm dì, mình phải 
nói cho nó biết được đó là con đường khó khăn, 
con đường rất hẹp, chứ không phải là con đường 
rộng lớn thênh thang. 

Với con đường hẹp đó, nếu mình không chín 
chăn, không có thông minh mà mình đi vào đó, 
mình sẽ bị ngột thở và rất dễ bị đồ vỡ. Do đó mình 
sẽ chia sẻ với con, với cháu của mình, khi nó thưa 
chuyện đó với mình. Mình hỏi, con đã suy nghĩ kỹ 
chưa, con đã thấy rõ chưa, con đã tìm hiểu nhau kỹ 
chưa, mình phải hỏi điều đó đến ba lần. 

Thây biết rằng, Dũng và Ngân thương nhau 
đã lâu, tìm hiểu nhau đã lâu, cũng có thể hai con đã 
chín chắn trong vấn đề này và hai con cũng đã lên 


thưa với Thây vê điêu này. 


2E? 2suagt00n0Ei16x0Eg 011096 anmdfapselafestbdbovel Thích Thái Hòa 


Cho nên, hôm nay, có cha mẹ của hai con, có 
những người thương yêu của hai con, trước Tam 
Bảo, trước hiện tiền chúng Tăng, Thầy nhắc nhở 
hai con những việc sau đây: 

Tình yêu lứa đôi đã đến với nhau bằng tự 
nguyện, thì bất cứ cái gì, các con cũng tự nguyện 
mà làm, vợ đừng áp đặt lên chồng, khi chồng chưa 
nhận ra được vấn đề, chồng cũng không được áp 
đặt lên vợ, khi vợ chưa nhận ra được vấn đề, mà vợ 
chồng phải đến với nhau như những người bạn 
chân tình nhất, hiểu biết nhất. 

Khi vợ mình, chồng mình chưa hiểu vấn đề, 
thì mình phải nỗ lực làm cho vợ mình, chồng mình 
hiểu, có thể chồng mình, vợ mình chưa hiểu được 
mình ở lời nói, hay có nghi ngờ ở nơi lời nói, thì 
mình phải thể hiện lời nói đó, ngay nơi hành động 
của mình, nơi đời sống của mình, ngay nơi xử sự 
của mình. Khi hai con sống được như vậy, thì hai 


con đã làm đẹp cho mình, làm đẹp cho cha mẹ 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 2) 


mình, cho dòng họ nội ngoại của hai con. 

Ý Thức Sống Chung: 

Trong đời sống lứa đôi, ky nhất là sống theo 
cá tính của mình, nếu mình sống theo cá tính của 
mình, thì hạnh phúc lứa đôi sẽ vỡ ngay, đó là điều 
mà hai con phải lưu ý. Bởi vì, trong đời sống lứa 
đôi, hạnh phúc của chồng là hạnh phúc của vợ, 
hạnh phúc của vợ là hạnh phúc của chồng, niềm 
đau của chồng hay của vợ cũng chính là niềm đau 
của cả hai người và niềm đau của cả hai người 
cũng là niềm đau của cha mẹ hai bên, dòng họ hai 
bên, nên mình nói một điều gì, mình cũng phải cân 
nhắc cho kỹ, có đôi khi cha mẹ hai bên làm thông 
gia sống với nhau rất đẹp, nhưng bởi vì hai đứa trẻ 
kém hiểu biết, kém sự đối xử với nhau, làm cho 
tình cảm của hai bên thông gia trở nên ngột ngạt, 
đó là điều mà các con phải hết sức cần thận. 

Tình yêu lứa đôi rất là đẹp, nhưng rất là 


mong manh, giông như ngàn cân treo sợi tóc, cho 


CÓ cha n06i0x06, 101126 6xaxluViniei are Thích Thái Hòa 


nên các con bước vào đây, thì phải cân thận hơn sự 
cần thận của ông thầy tu mới giữ được tình yêu ấy, 
bởi vì đây là tình cảm đẹp, nhưng rất mong manh, 
nên nếu mình thiếu sáng suốt, thiếu thông minh là 
nó vỡ toang, vậy muốn giữ được tình cảm này, các 
con phải cần thận và chín chắn như những vị thầy 
tu vậy, chứ không phải vợ chồng sống với nhau 
như cặp uyên ương. Nếu chỉ sống như những cặp 
uyên ương, nó sẽ làm khổ đau cho nhau một cách 
khủng khiếp và cuối cùng vợ chồng như là oan gia 
tụ hội. 

Bởi vì, người ta đâu có ý thức được răng, 
đây là hạnh phúc rất đẹp, nhưng mà rất mong 
manh, nên mình muốn giữ được hạnh phúc đẹp mà 
mong manh đó, thì mình phải hết sức cẩn thận. 
Phải cần thận từ lời ăn, tiếng nói, cần thận từ cách 
nhìn, điệu bộ của mình với nhau, nếu mình không 
tế nhị, thì chồng mình cũng có thể nghi mình và 


hạnh phúc cũng có thể tan ngay, vợ mình cũng có 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 2 


thể nghi mình, thì hạnh phúc của mình không còn. 

Cho nên, mình phải tế nhị trong từng cử chỉ 
rất nhỏ, để chồng mình không nghi mình, vợ mình 
không nghi mình. Và khi vợ, chồng không nghỉ 
nhau, đời sống lứa đôi không có nghi ngờ, khi đó 
mình mới tạo được hạnh phúc cho nhau, còn nếu có 
nghi ngờ nhau, thì làm sao có hạnh phúc. 

Nghi thường thường đi kèm theo với hận 
thù, với cái ghét, nghi thường đi kèm theo với cái 
sân và không nghi thường đi kèm theo với cái 
thương, cái cảm thông. Nên, trong đời sống hàng 
ngày, hai con phải hết sức cân thận trong từng động 
tác, cử chỉ, lời nói, ngay cả khi mình giao tiếp với 
bạn bè, mình cũng phải hết sức tế nhị. Người chồng 
có thể giao tiếp với bạn gái, nhưng phải tế nhị, 
người vợ có thê giao tiếp với những bạn trai đã học 
hành quen biết với nhau từ lâu, nhưng cũng phải 
hết sức tế nhị, nếu không tế nhị, thì vợ cũng có thể 


làm cho chồng nghi ngờ và chồng cũng có thể làm 


CÓ: luaø 000 i16x0661011266xauidtlVandc6alaxtbdbvieo Thích Thái Hòa 


cho vợ mình nghỉ ngờ, điều đó hai con phải thông 
minh mới g1ữ được. 

Cùng Nhau Tương Kính: 

Trong đời sống lứa đôi, hai con phải tương 
kính nhau, khi mình tương kính nhau, thì mình 
đừng bao giờ ý lại khả năng vốn có của mình. Nếu 
ý lại khả năng của mình, thì đời sống lứa đôi cũng 
khó mà có hạnh phúc. Nên, trong sự tương kính 
mình không ý lại khả năng của mình, gia thế của 
mình, không ở lại sở học hay trí thức của mình. Khi 
vợ hay chồng đã ý lại khả năng của mình, thì mình 
không thể dựa vào nhau được, nên tình cảm trở 
thành một lăn mức và khi đã có lăn mức, thì khó 
mà có sự cảm thông đề đi đến hạnh phúc trọn vẹn. 

Do đó, trong đời sống hàng ngày, hai con 
phải giữ cho được sự tương kính nhau, không 
những mình chỉ tương kính cho mình hay vợ 
mình, mà còn tương kính cả cha mẹ, bà con, bạn 


bè hai bên. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 29 


Dũng phải tương kính cha mẹ, bà con, bạn 
bẻ của Ngân như cha mẹ, bà con, bạn bè của mình 
và Ngân cũng phải tương kính cha mẹ, bà con, bạn 
bẻ của Dũng như cha mẹ, bà con, bạn bè mình. Nếu 
chồng chỉ tương kính vợ thôi, hoặc vợ chỉ tương 
kính chồng thôi, còn coi thường cha mẹ, họ hàng 
hai bên là không được, hạnh phúc sẽ vỡ ngay. 
Cũng như nếu mình coi thường bạn bè, thì hạnh 
phúc của mình sẽ bị cô lập. Hạnh phúc đã có then 
chốt rồi, thì phải biết làm cho nó lan tỏa ra, phải 
biết nhìn rộng ra và chính bờ đê rộng đó sẽ bảo vệ 
cho hạnh phúc lứa đôi của mình. Bởi vì, hai con 
không thể tự bảo vệ hạnh phúc của hai con được, 
nếu không có cha mẹ, bà con, bạn bẻ đùm bọc, bảo 
vệ. Chỉ một lời nói của bạn bẻ thôi, cũng sinh ra 
bao sự nghi ngờ và cũng có thể làm tan vỡ hạnh 
phúc, nên hai con phải biết học tập sự tương kính 


và phải hệt sức cân thận. 


TU). -920à0 60x06, 1011296 6 auuVsnvelalastbdboviel Thích Thái Hòa 


Tương Ái Cùng Nhau: 

Khi mình có sự tương kính rồi, thì mình mới 
có sự tương ái, tức là phải thương nhau, phải giúp 
nhau trong đời sống lứa đôi. Trong cuộc sống vợ 
chồng, nhiều khi người chồng có những niềm đau 
ngoài xã hội, nhưng không biết trút lên ai, cho nên 
về nhà trút lên vợ mình, như thế là oan, nhưng 
người vợ phải nghiến răng, phải thông minh, phải 
thương chồng mình, phải biết chồng có những nỗi 
đau như vậy, ngoài xã hội, không biết trút cho ai, 
nên trút cho mình là đúng rồi, cho nên, mình phải 
biết như vậy đề chấp nhận và sau đó mình sẽ nói lại 
với chồng mình sau. 

Người chồng cũng vậy, khi đi ra ngoài, nhìn 
được trời mây, được gặp bạn bẻ, còn vợ mình ở 
nhà lam lũ, chăm sóc con cái, nhiều khi đau ốm 
không ai biết, có những nỗi buồn chắng ai hay, khi 
chồng về, thì dọn cơm cho chồng ăn, chồng ăn 


xong rôi đên xem tivi, hoặc đi chơi tennis, nhiêu 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 31 


khi còn chở bạn gái đi nữa, người vợ ở nhà thấy cô 
quạnh, hầm hiu như vậy, rất là đau khổ, cái đau 
khổ đó kéo dải từ ngày này sang ngày khác, cuối 
cùng đi tới sự đồ vỡ. Cho nên, người chồng phải 
khôn khéo, phải thông minh để chia sẻ được niềm 
đau, khổ tủi của vợ mình, làm được như vậy, thì 
hạnh phúc lứa đôi mới đảm bảo. 

Biết Tương Thuận Nhau: 

Trong đời sống lứa đôi, mình phải tương 
thuận nhau, không nên ý vợ một đường, ý chồng 
một nẻo, mình phải biết tương thuận nhau, mình 
sống luôn có mặt bên nhau. Có mặt bên nhau, 
không có nghĩa là mình đi đâu, mình cũng cống vợ 
mình đi theo đó, mình đi đâu mình cũng cõng 
chồng mình đi theo đó, nếu mình tương thuận như 
vậy, thì cuối cùng lưng mình cũng còng, mà mình 
tương thuận, có nghĩa là mình làm gì, thì mình phải 
bàn bạc vợ chồng với nhau thật kỹ và tùy theo khả 


năng của mỗi người mà thực hiện, khi người chỗông 


Đi. sai 0000 6i6x0910132966basetndfandclafextbdiovin Thích Thái Hòa 


đóng vai trò chủ đạo, thì người vợ hết lòng ủng hộ 
và khi người vợ đóng vai trò chủ đạo, thì người 
chồng hết lòng ủng hộ. Có nhiều việc, người chồng 
đứng ra chịu trách nhiệm, thì công việc thành tựu, 
có những việc người vợ đứng ra chịu trách nhiệm, 
thì công việc thành tựu, chứ không phải lúc nảo, 
người chồng hay vợ cũng làm chủ. Khi nhận ra 
được điều đó để sông, tức là mình có sự tương 
thuận và tương thuận được như vậy, nó sẽ bảo 
chứng được cho đời sống hạnh phúc lứa đôi. 

Như vậy, hai con có thể sử dụng các chất 
liệu ý /hức sống chung, tương kính, tương ải, tương 
thuận trong đời sống hàng ngày của mình, thì Thầy 
tin chắc rằng, hai con sẽ có hạnh phúc rất lớn trong 
đời sống lứa đôi. 

Bởi vì, đời sống lứa đôi này hai con đã tự 
nguyện đến với nhau, cha mẹ, bà con, bạn bè đâu 
có ép đặt, hai con đã tự nguyện đến với nhau, thì đã 


có bản nguyện rôi, nên trong đời sông, hai con luôn 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 33 


luôn nhìn tính tích cực của nhau để mà chăm sóc 
nhau và nhìn vào cái tiêu cực của nhau để vượt ra 
khỏi cái tiêu cực đó, chứ không phải nhìn cái tiêu 
cực đề tạo ra hồ ngăn. 

Tam Bảo Là Điểm Tựa: 

Điều cuối cùng, Thầy muốn nói với hai con 
rằng, hai con đã quy y Tam Bảo rồi, hai con 
nguyện thiết lập hạnh phúc lứa đôi trên nền tảng 
của Tam Bảo, vả trong cách nhìn cuộc đời của 
người Phật tử, chứ không phải theo cách nhìn của 
người tầm thường, như vậy hai con đến với nhau là 
để giúp nhau đi đến với sự cao quý trong đời sống 
hàng ngày, giúp nhau kế thừa huyết thống, kế thừa 
nòi giống, mà không phải đi đến với nhau để khai 
thác cảm giác dục vọng. 

Nếu hai con đi đến với nhau để khai thác 
cảm giác dục vọng, thì cái đẹp của sự thương yêu 
không còn nữa, mà đó như một món nợ mà mình 


phải làm nghĩa vụ cho nhau và trong món nợ đó, nó 


ĐẾT. + «ad vn0Eix0Eloi16160pasubflanac6afastbdbovies Thích Thái Hòa 


tiết ra chất liệu oan khiên, cái oan khiên đó không 
chỉ liên luy một đời, mà liên luy đến nhiều đời. 

Tên Pháp Của Hai Con: 

Lại nữa, khi hai con làm một điều gì, thì hai 
con phải nhớ đến Pháp danh của mình mà làm, mà 
sống. Pháp danh của Dũng là Quảng Niệm, pháp 
danh của Ngân là Quảng Như. Dũng nhớ đến Pháp 
danh Quảng Niệm như là định hướng, hành xử của 
cuộc sống. Quảng Niệm là người Phật tử có tâm 
niệm rộng lớn. Khi một người đệ tử Phật có tâm 
niệm rộng lớn, thì mình đã có cơ hội hạnh phúc rồi. 
Sở đĩ, ở đời họ không có hạnh phúc, là vì tâm niệm 
của họ quá hẹp, quá tầm thường, người có tâm 
niệm rộng lớn, nhất định họ sẽ có hạnh phúc và che 
chở được cho nhiều người khác, và họ sẽ giúp đỡ 
được cho nhiều người. 

Và Ngân hãy luôn luôn nhớ đến Pháp danh 
Quảng Như. Quảng Như là người học trò có định 


hướng và hành xử đúng như chân lý và rộng như 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- Kh) 


chân lý vậy. Cho nên, một người có tâm hồn rộng 
lớn và một người có hành xử rộng lớn đúng như 
chân lý, thì chắc chắn hai con sẽ tạo được hạnh 
phúc lớn cho chính mình và cho những người xung 
quanh, cho thế hệ tương lai của chính mình. 

Biết Ơn Và Cùng Nhau Bước Đi: 

Bây giờ, để cảm ơn công ơn sâu sắc của tổ 
tiên, ông bả nội ngoại, của bạn bẻ, của mọi loài, hai 
con hãy theo dõi hơi thở thật sâu sắc để cảm nhận 
cái ơn đức đó, mình có tình yêu lứa đôi ngày hôm 
nay, mình có tâm hồn, thân thể ngày hôm nay là do 
cha mẹ, do tổ tiên, do ông bà nội ngoại hai bên, do 
thầy, do bạn, do đồng loại của mình giúp mình, mà 
cúi đầu và chí thành đảnh lễ đến tất cả. 

Sau khi đảnh lễ để cảm nhận được công ơn 
sâu dày của tổ tiên, ông bà nội ngoại, của thầy, của 
bạn và của đồng loại xong, hai con đứng đối diện 
với nhau, chắp tay nghe Thầy nói, Thầy nói xong 


hai con sẽ lạy nhau hai lạy. 


CÓ): .ag000 60x05, s1126 06 an tefVaisvslafestbdovvf Thích Thái Hòa 


Trong đời sống của con người, mình không 
thể đi một mình, mình không thể sông một mình, 
mình không thể vui một mình, mình không thể buồn 
một mình, mình không thể ăn một mình, mình 
không thể uống một mình, trong thế gian này không 
có cái một mình nào, mà tự nó tồn tại được cả. 

Trong thế Ø1an nảy ta muốn tổn tại được, thì 
tối thiểu phải có hai mình, như vậy mình muốn tồn 
tại, muốn bảo vệ hạnh phúc, thì phải có hai mình 
và muốn thoát ly khổ đau cũng phải có hai mình. 

Bởi vậy, hai mình tự ý thức và nguyện đến 
với nhau để giúp nhau, để tương kính nhau, tương 
ái nhau, tương thuận nhau, mà không phải đến với 
nhau để phiền hà nhau, cho nên bây giờ, trước Tam 
Bảo, trước quý Thầy, trước ba mẹ, trước cô dì, chú 
bác, trước bạn bẻ của hai con, hai con lạy xuống đề 
biểu lộ sự tương kính, tương ái, tương thuận nhau 
trong đời sống lứa đôi. 


Nhờ chất liệu tương kính, tương ái, tương 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----~- 37 


thuận đó, mà hai con có phước đức rất lớn và chính 
phước đức đó, mới bảo chứng cho đời sống lứa đôi 
của hai con, cho dòng dõi của hai con sau này, bởi 
vì, sau này hai con cũng làm cha, làm mẹ, rồi làm 
ông bà nội, ngoại, rồi làm ông bà cô. Nhưng khi ta 
làm ông bà nội, ngoại, ông bả cô, nếu ta không có 
phước đức gì, thì làm sao ta có thể ngồi trên bản 
thờ cùng với tổ tiên chúng ta được. Cho nên, ngay 
từ giờ phút này, mình phải tạo ra phước đức, để 
mình càng lớn tuổi, càng nhiều thế hệ bao nhiêu, 
thì cái cao quý trong gia đình mình, trong dòng họ 
mình càng phải được gìn giữ và tăng trưởng lên 
bấy nhiêu. Làm được như vậy, tức là hai con xứng 
đáng là con cháu của cha mẹ mình, của ông bà nội 
ngoại mình, xứng đáng là học trò đáng yêu, là đệ tử 
thuần thành của Tam Bảo. 

Và có bao nhiêu phước đức mà các con làm 
được trong buổi lễ này, trong giờ phút này, các con 


đem hồi hướng cho tất cả những người thân yêu của 


SÀC cuagi 2000616305 6116196aaunđtaisc8aastbdovieo Thích Thái Hòa 


mình, những người đã quen hay là những người 
chưa quen, xIn cho họ sớm được gặp nhau ở trong 
biển cả giác ngộ và đem trí tuệ, tình thương chia sẻ 
và tạo hạnh phúc cho nhau, thiết lập quê hương tịnh 
độ ngay trong mỗi tâm hồn và mỗi gia đình, để cảnh 
giới tịnh độ của chư Phật thật sự có mặt trong đời 
sông của chúng ta. Có như vậy, thì buổi lễ cầu an 
hôm nay mới có ý nghĩa, vậy bây giờ, xin tất cả quý 


vị đứng dậy chắp tay hồi hướng./. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 39 


GIỮ GÌN VÀ CHĂM SÓC TÌNH YÊU 


(Pháp Thoại Thây Thích Thái Hòa giảng tại chùa Phước Duyên, 
ngày 22 - 12 - 2002 cho hai phật tử Châu Khắc Tú và 
Dương Phước Đông Hải, do các đệ tử: Đông Hải, Nhuận Từ Nguyên, 
kính ghi, đệ tử Nhuận Tịnh Phương, Nhuận Viên Như vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng! 

Hôm nay là ngày 19 tháng II năm Nhâm 
Ngọ, tức là ngày 22 tháng I2 năm 2002, Đại chúng 
vân tập tại ngôi chánh điện chùa Phước Duyên đề 
làm lễ cầu an và cầu nguyện cho buổi lễ tác thành 
tình yêu đôi lứa cho hai Phật tử: Châu Khắc Tú và 
Dương Phước Đông Hải. Xin đại chúng hãy nhất 
tâm cầu nguyện cho hai Phật tử này đi đến với 
nhau trong đời sống lứa đôi, ở trong cõi người ta có 
nhiều hạnh phúc và an lạc. Và trong buổi lễ này 
Thầy thay mặt Tam Bảo, thay mặt Chúng Tăng 
chia sẻ bài pháp thoại đến hai con Châu Khắc Tú 


KH)". .oa6t 0/1630 x000i na ddpdlsipvdalagltiasda Thích Thái Hòa 


và Dương Phước Đông Hải như sau: 

Hai con sau một thời gian tìm hiểu nhau và 
thấy có những điều tương đồng, cho nên đã quyết 
định đi đến đời sống tình yêu lứa đôi để cùng nhau 
xây dựng hạnh phúc ở trong cõi người ta. Ước 
muốn đó của hai con đã được cha mẹ, chú bác, cô 
dì của hai dòng họ đồng ý tán thành và nay tạo cơ 
duyên đề đưa hai con đến trước ngôi Tam Bảo làm 
lễ cầu an và xin Thầy chia sẻ pháp thoại, để hai con 
xem đó như là hành trang, nhằm duy trì hạnh phúc 
của mình trong đời sống tình yêu lứa đôi. 

Hai con quý mến, 

Trong chất liệu của tình yêu lứa đôi, trong 
trái tim của tình yêu lứa đôi có chất liệu của dông 
bão, nhưng cũng rất nhiều chất liệu của sự bình an 
và hạnh phúc. Nếu trong trái tim tình yêu lứa đôi 
nó khởi dậy chất liệu của đông bão, thì nó sẽ đánh 
mất hai con và nó sẽ đánh mất sự tốt đẹp quan hệ 


giữa hai gia đình và nó sẽ làm cho hai con không 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 41 


còn hội tụ được với nhau. Và hai gia đình không 
còn nhìn nhau một cách an toàn, một cách dễ 
thương. Bởi vậy, ở trong đời nhiều người đã thiết 
lập tình yêu lứa đôi, tình yêu gia đình, nhưng mà có 
rất nhiều gia đình đã đồ vỡ, rất nhiều người con 
trai, con gái đã phải chia tay nhau, dù họ có đến 
một đứa con, hai đứa con, có người đến cả năm đứa 
con, có người đã làm ông nội, bà ngoại mà cũng 
chia tay nhau, là bởi vì chất liệu đông bão trong trái 
tim của Tình yêu, nó khởi lên và thổi một cách dữ 
dội, khiến cho hai người phải chia tay. Tuy nhiên, 
trong trái tim của tình yêu vẫn có những chất liệu 
rất đầm ấm, dễ thương, an toàn, nếu ta biết thiết lập 
tình yêu lứa đôi bằng những chất liệu sau đây: 

Không Lạm Dụng Thân Thể: 

Đến với nhau không lạm dùng thân thể của 
nhau mà chỉ để giúp nhau. Nếu ta tới với nhau để 
lạm dụng thân thể của nhau thì chúng ta sẽ thất bại, 


bởi vì tât cả các cảm giác nào do thân thê đem lại 


T2. 29Ag a0 1638560 000 yverhthbdtaTtdla togbujouvra Thích Thái Hòa 


nó rất là hạn chế và những sắc đẹp do thân thể đem 
lại cũng rất hạn chế. Do đó, nếu ta đi tới với nhau 
để lạm dụng thân thể của nhau, thì chúng ta rỒi 
cũng phải chia tay nhau. Điều này hàng loạt người 
nam, nữ Tây phương, họ không nhận ra, nên hàng 
loạt người nam nữ Tây phương đã chia tay nhau và 
cũng hàng loạt người nam nữ ở Đông phương cũng 
chia tay nhau. Tại sao như vậy? Vì người ta tới với 
nhau để lạm dụng thân thể của nhau, hơn là giúp 
nhau trên phương diện thân thể, bởi vì sắc đẹp nào 
rồi cũng tàn và cảm giác dục vọng nào, rồi cũng đi 
qua và để lại cho thân thể một sự trống trải, một sự 
khao khát tiếp tục. Bởi vậy, trái tim của tình yêu 
lứa đôi hay khởi lên dông bão và nó cuốn hút, 
khiến cho mỗi người phải đi mỗi nẻo và hai gia 
đình quan hệ với nhau rất đẹp trở thành xa lạ và 
không khéo trở thành hận thù là do người ta tới với 
nhau vì lạm dụng thân thể của nhau. Do đó, trong 


buổi pháp thoại này Thầy muốn hai con Tú - Hải đi 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 43 


tới với nhau không phải là lạm dụng thân thể của 
nhau mà đi tới để chia sẻ với nhau trong đời sống 
và chúng ta phải biết giúp nhau, biết chăm sóc thân 
thể cho nhau. 

Vì sao chúng ta tới với nhau để chăm sóc 
thân thể cho nhau? Vì ta nhìn sâu vào thân thể của 
ta, ta sẽ thấy cơ thể này không phải đơn thuần là 
của ta, thân thể này ta có được là do cha mẹ ta, thân 
thể này ta có được là do ông bà tổ tiên, nội ngoại 
của ta, do có cha mẹ ta, có ông bà tổ tiên của ta, 
nên ta mới có được thân thể này, cho nên ta đi tới 
với nhau là để chăm sóc thân thể cho nhau và hai 
người chăm sóc thân thể cho nhau, có nghĩa là 
chăm sóc trái tim cho cha mẹ ta, ta chăm sóc trải 
tim cho ông bà nội ngoại, chú bác, cô dì và cho bạn 
bè của ta. Nếu ta biết được như vậy, thì ta sẽ sống 
rất hạnh phúc với nhau trong đời sống lứa đôi. 

Thầy đã có những người học trò rất đau khổ 


vì tình yêu lứa đôi, Thầy đã có những người cháu 


TIẾP. + 420-0806 16305409 2060 yverntbdtaTrkdallagdbulayvra Thích Thái Hòa 


rất đau khổ vì tình yêu lứa đôi, Thầy cũng có nhiều 
bạn bè rất đau khổ vì tình yêu lứa đôi và Thầy cũng 
đã chia sẻ với họ phương pháp duy trì tình yêu lứa 
đôi này. Tức là ta đến với nhau là để chăm sóc thân 
thể cho nhau và giúp nhau chăm sóc thân thể mà ta 
đã có phước báo mười đời, nên ta mới có được thân 
thể này và cha mẹ ta cũng có phước báo mười đời 
mới sinh ra ta có được một thân thể dễ thương như 
thế này, và dòng họ của ta cũng có phước báo 
nhiều đời, mới tạo nên được người cháu trai hay 
cháu gái đễ thương như thế này. 

Bởi vậy, Thầy mong răng, hai con đi tới với 
nhau không lạm dụng thân thể của nhau mà tới với 
nhau để chăm sóc thân thể cho nhau và thấy được 
thân thể của ta là một tặng phẩm quý báu của cha 
mẹ ta, của ông bà, tổ tiên, nội ngoại của ta để lại 
cho ta và ta biết chăm sóc thân thể như vậy, thì ta 
đã biết tiếp nhận và trao truyền tặng phẩm quý báu 


ấy, cho con cháu chúng ta trong tương lai. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------- 45 


Giữ Œìn Lời Nói Cho Nhau: 

Chúng ta tới với nhau để giữ gìn và chăm 
sóc lời nói cho nhau. Trong tình yêu lứa đôi nếu 
mình không biết chăm sóc lời nói cho nhau, thì 
hạnh phúc sẽ đồ vỡ ngay, dông bão sẽ nổi lên ngay 
và sẽ cuốn hút, đầy hai người đi hai phương trời xa 
lạ. Do đó, trong đời sống tình yêu lứa đôi, hai con 
đi tới với nhau là biết chăm sóc lời nói cho nhau. 
Chúng ta phải nói những lời nói dễ thương, chúng 
ta phải nói những lời nói khiêm tốn. Chúng ta 
không bao giờ sử dụng từ ngữ có tính cách tự hào 
về sở học của mình, về nghề nghiệp của mình để 
nói với nhau. 

Nếu trong tình yêu lứa đôi, ta sử dụng ngôn 
ngữ mang tính cách tự hào về sở học, nghề nghiệp, 
về cách tạo ra nhiều tiền của mình, thì rất có thể 
dông bão sẽ nổi lên và sẽ đấy hai người về hai 
phương trời xa lạ. 


Lại nữa, trong đời sông lứa đôi phải chăm 


THỦ” xhag 06060163054 0 60Ê0sverltbdVaindalagftuiovva Thích Thái Hòa 


sóc lời nói cho nhau, không bao giờ nói những từ 
mang tính tự hào về gia tộc của mình. Nếu mình 
nói với nhau bằng tự hào về gia tộc của mình, hạnh 
phúc sẽ tan vỡ và từ đó tình yêu lứa đôi trở thành 
bão tố giết chết hai người. Bởi vậy, hai đứa con đi 
tới với nhau phải biết chăm sóc lời nói cho nhau. 
Nên khi Tú nói những lời nói có tính cách không 
trong sáng, thì Đông Hải phải ngồi im, lắng nghe 
và sau đó thấy Tú trở lại trạng thái bình thường, thì 
Đông Hải mới nói “hồi nảy anh nói những lời nói, 
em nghe không dễ thương” hoặc là Đông Hải có 
những lời nói không có dễ thương, thì Tú phải ngồi 
im, lắng nghe. Khi Đông Hải trở lại trạng thái bình 
thường, thì Tú mới nói “hồi nãy em nói với anh 
như vậy là không dễ thương”, em nói với mẹ như 
vậy là không dễ thương, em nói với ba như vậy là 
không dễ thương, em nói với chú, bác, cô, dì như 
vậy là không dễ thương, em nói với bạn bè của anh 


như vậy là không dễ thương. Mình chăm sóc lời 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 47 


nói cho nhau như vậy, thì đời sống lứa đôi của 
mình, tình yêu lứa đôi của mình, trái tim lứa đôi 
của mình đập theo nhịp đập nhẹ nhàng, an toàn. Nó 
không đập theo nhịp đập của vội vã hấp tấp, dồn 
nén. Khi trái tim của ta đập vội vã, hấp tấp, dồn 
nén, tức giận, thì lưu lượng máu trong cơ thể chúng 
ta chảy không bình thường, não bộ của chúng ta 
không còn tỉnh táo và đó là nguy cơ dông bão nổi 
lên trong đời sống tình yêu lứa đôi, đời sống gia 
đình. Bởi vậy, muốn bảo toàn trái tim của tình yêu 
lứa đôi, muốn bảo toàn hơi thở của tình yêu lứa 
đôi..., chúng ta phải giữ gìn lời nói cho nhau. 

Giữ Gìn Tâm Hôn Cho Nhau: 

Chúng ta phải biết giữ gìn tâm hồn cho nhau. 
Chúng ta tới với nhau bằng tâm hồn, chúng ta phải 
biết giữ gìn tâm hồn đẹp cho nhau. Ta biết tâm hồn 
đẹp của người là có mặt trong tâm hồn đẹp của ta 
và tâm hồn đẹp của ta lại có mặt trong tâm hồn đẹp 


của người. Chúng ta phải biết giữ gìn và duy trì 


SE UV ad 000 16g54 0 x090ioveritpbtairkdlallagfbejguva Thích Thái Hòa 


tâm hồn đẹp ấy cho nhau và ta hãy đem tâm hồn 
đẹp đó mà hiến tặng cho nhau. 

Tâm hồn của chúng ta cũng có những chất 
liệu của ích kỷ. Trong tình yêu lứa đôi nó hay tiết 
ra chất liệu này. Tình yêu lứa đôi hay tiết ra chất 
liệu ích kỷ, chất liệu ghen tuông. Nếu mình không 
đủ thông minh để giữ gìn cho nhau thì chất liệu 
ghen tuông đó sẽ ổi ra trong cách nói của mình, 
trong cách xử lý của mình và dông bão sẽ khởi lên 
và nó đây tình yêu của chúng ta đi vào khung trời 
tối tăm và thất bại. Trái lại, trong tâm chúng ta có 
những chất liệu rất tốt, đó là chất liệu khiêm tốn, 
chất liệu xả kỷ, chất liệu hiếu kính, chất liệu chân 
thật, chất liệu bao dung. Chúng ta phải biết chăm 
sóc tâm hồn cho nhau bằng cách làm cho những 
chất liệu tốt đẹp đó có mặt thường trực trong tâm 
hồn của chúng ta. Nếu hai con biết chăm sóc tâm 
hồn cho nhau thì Thầy tin chắc răng, hai con sẽ vô 


cùng hạnh phúc, không phải hạnh phúc theo kiểu 


Hoa nở trong vòng tục lụy ...............................----- 49 


đời thường, mà mình còn có hạnh phúc theo cách 
nhìn và cách cảm nhận của bậc Thánh trong tình 
cảm lứa đôi, trong tình yêu lứa đôi. 

Chăm Sóc Quyền Lợi Cho Nhau: 

Ta phải biết chăm sóc quyền lợi cho nhau. 
Quyền lợi cho nhau ở đây là người chồng phải biết 
chăm sóc quyên lợi cho người vợ và người vợ phải 
biết chăm sóc quyên lợi cho người chồng và người 
chồng phải biết chia sẻ quyền lợi làm chồng cho 
người vợ, và người vợ phải biết chia sẻ quyền lợi 
làm vợ cho người chồng. Còn nếu người chồng chỉ 
biết hưởng thụ quyên lợi làm chồng, thì tức khắc 
người vợ bị đàn áp và người vợ chỉ biết hưởng 
quyền lợi làm vợ, thì tức khắc người chồng sẽ bị 
đàn áp, và người vợ sẽ lẫn lướt người chồng. Và 
khi sống trong một gia đình mà người chồng có 
cảm giác mình bị vợ đàn áp hoặc là người vợ có 
cảm giác mình bị người chồng đàn áp, thì hạnh 


phúc giữa hai người không thê nào có mặt. Bởi 


TY (9x0 0n06x6x05g s110460agidtfVsnislafestbdbvieo Thích Thái Hòa 


vậy, chất liệu thứ tư là hai con phải biết chăm sóc 
quyền lợi cho nhau, từ quyền lợi bản thân đến 
quyên lợi gia đình; từ quyền lợi gia đình đến quyền 
lợi dòng họ; từ quyền lợi dòng họ đến quyền lợi xã 
hội..., hai con phải biết chăm sóc cho nhau. Cho 
nên, ta phải biết xem quyền lợi bên nhà vợ cũng 
giống như quyền lợi bên nhà chồng và quyên lợi 
bên nhà chồng thì phải xem như quyền lợi bên nhà 
vợ, cho đến quyền lợi xã hội cũng phải biết và đối 
xử như vậy. 

Người chồng có được quyền lợi và vị trí 
trong xã hội, thì phải biết trong quyên lợi và vị trí 
ấy, cũng đang có mặt của vợ mình. Người chồng 
phải ý thức rằng, nếu không có vợ mình chăm sóc 
con cái, chăm sóc gia đình và yếm trợ nhiều mặt 
cho mình, thì làm sao mà mình có vị trí và những 
quyên lợi này, nên những gì mình có được đều là 
có sự đóng góp của vợ, vả đều có mặt của vợ mình 


ở trong đó, vì vậy quyên lợi của mình là quyên lợi 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.------ 51 


của vợ, vị trí của mình là vị trí của vợ. Người 
chồng phải ý thức rõ như vậy, mới có thể cùng với 
vợ xây dựng hạnh phúc. 

Có nhiều người chồng đi làm được nhiều 
tiền về hạch sách vợ và coi vợ rất là rẻ. Vợ chưa 
nấu cơm, chứa giặt áo quân, chưa dọn đẹp là bắt 
đầu quát nạt lên và như vậy tạo nên sự đau khổ cho 
nhau. Hoặc là có những người vợ rất ỷ lại về công 
việc của mình, xem chồng không ra gì, nói “cái gì 
cũng em làm hết, anh không có làm cái gì cả, anh 
chỉ được cái đi ra ngoài thôi, còn việc nhà anh 
không hay biết gì hết”, người vợ nói với chồng như 
vậy, thì làm sao vợ chồng sống với nhau có hạnh 
phúc được. Nếu bà vợ ỷ lại công việc hằng ngày 
của mình như vậy, thì nhất định hạnh phúc lứa đôi 
giữa hai người không có gì bảo chứng cả. 

Và khi đi ra giữa dòng họ cũng vậy. Người 
chồng đóng vai trò gì trong dòng họ, ky giỗ bên 


nội, bên ngoại của chông, thì người vợ phải hệt 


D2 cai 0n 06i5x06u10110146xsemdtaoislafasttdbovef Thích Thái Hòa 


lòng hỗ trợ và người vợ có việc gì bên ngoại, bên 
nội của vợ, người chồng cũng phải hết lòng hỗ trợ, 
xem đó như là quyền lợi và trách nhiệm của mình, 
mình có trách nhiệm và quyền lợi ở trong đó, thì 
khi đó, mình mới có hạnh phúc trong lứa đôi. Còn 
nếu quyên lợi và trách nhiệm của vợ, chỉ là quyền 
lợi và trách nhiệm của vợ và quyên lợi, trách nhiệm 
của chồng chỉ là quyền lợi và trách nhiệm của 
chồng, thì hai trái tim đó tuy cùng nhau ở chung 
trong một gia đình và cùng nhau nằm ngủ chung 
một giường cũng thành ra băng giá và đời sống vợ 
chỗng liền trở thành vô nghĩa. Và nếu nó không trở 
thành băng giá và vô nghĩa, thì hai trái tim đó cũng 
sẽ bốc lửa khiến cho ngôi nhà của tình yêu lứa đôi 
ấy bị cháy rụi. 

Bởi vậy, trong tình yêu lứa đôi, chúng ta 
phải biết chăm sóc quyền lợi cho nhau. 

Chăm Sóc Sự Hiểu Biết Cho Nhau: 


Trong tình yêu lứa đôi, ta phải biết chăm sóc 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 53 


sự hiểu biết cho nhau. Bởi vì, một người hiểu biết 
sông gần với một người không hiểu biết, thì không 
thể hạnh phúc được. Và một người hiểu biết này 
sông với một người hiểu biết kia, nhưng giữa hai 
người không đồng quan điểm với nhau cũng không 
thể nào tạo ra hạnh phúc được. Một người hiểu biết 
theo kiểu Tây, một người hiểu biết theo kiểu Đông, 
một người hiểu biết theo kiểu miền Thượng, một 
người hiểu biết theo vùng Duyên Hải, đem sự hiểu 
biết đó cọ xát với nhau thì hạnh phúc lứa đôi bốc 
cháy ngay. Hoặc đem hai sự hiểu biết đó mà chung 
sông nếu không bốc cháy, thì cũng trở thành băng 
giá trong gia đình. Cho nên, trong tình yêu lứa đôi 
ta phải biết chăm sóc và chia sẻ sự hiểu biết cho 
nhau. Người này có hiểu biết thì chia sẻ cho người 
kia và ngược lại. Có những trường hợp chồng phải 
tạo điều kiện cho vợ được hiểu biết, nghĩa là chồng 
phải biết tạo điều kiện cho vợ được học hỏi và vợ 


cũng phải biết tạo điều kiện cho chồng được học 


TT ° cay 000 6ix05101161666exa lu sostslafestbdyf Thích Thái Hòa 


tập, và vợ chồng học tập được cái gì thì phải biết 
chia sẻ cho nhau. 

Chất liệu chăm sóc sự hiểu biết cho nhau sẽ 
tạo ra hạnh phúc trong đời sông lứa đôi. 

Biết Giữ Gìn Môi Trường Cho Nhau: 

Trong tình yêu lứa đôi, ta phải biết giữ gìn 
môi trường sống cho nhau. Môi trường sống của 
tình yêu lứa đôi là ông gia, bà gia của hai phía, anh 
chị em, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, cậu mợ 
của hai phía, bạn bè của hai phía và sự quan hệ xã 
hội của hai phía trong tình yêu lứa đôi chúng ta 
phải biết giữ gìn môi trường sống đó cho nhau. 

Chúng ta nặng cái này, chúng ta nhẹ cái kia 
thì đông bão sẽ xảy đến ngay. Sở dĩ, không gian có 
những trận dông bão dữ đội là do áp suất không khí 
đột biến, thay đổi bất ngờ. Trong đời sống con 
người cũng vậy, trong tình cảm..., chúng ta phải 
giữ cho nó được cân bằng. Chúng ta không giữ 


được cân băng thì đông bão trong lãnh vực tình 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 55 
cảm sẽ nồi lên. Thà dông bão xảy ra giữa đất trời ta 
còn có nhà để trú ngụ, còn có hang để ân nấp, 
nhưng dông bão trong trái tim tình yêu của mỗi 
nØƯỜi nồi lên, thì chỉ có tan rã hình hài, tan rã cuộc 
sống, không còn bất cứ chỗ nào an toản nữa để trú 
ngụ. Cho nên, một người ngu không có khả năng 
bảo vệ được tình yêu lứa đôi, mà bảo vệ được tình 
yêu lứa đôi phải là một người thông minh và chỉ có 
người thông minh mới có khả năng bảo vệ được 
tình yêu lứa đôi. Bảo vệ được tình yêu lứa đôi là 
phải biết bảo vệ môi trường của nó. Môi trường của 
tình yêu lứa đôi, chính là cha mẹ của hai phía, ông 
bà nội ngoại của hai phía, anh em, chú bác, cô dì, 
dòng họ của hai phía, bạn bẻ của hai phía. Trong 
môi trường ấy, chỉ cần một câu nói của người bạn 
gái hay một người bạn trai thiếu ý thức thôi, như: 
“lrời ơi, vợ anh hay người yêu của anh không 
được cái gì hết,... Hoặc, ta thấy chồng của mây 


không được cái gì cả”, thì dông bão cũng có thê nôi 


5U" -aø cau Aztbgi 030606 mayllbipidafayfoegluÐ Thích Thái Hòa 
lên và tình yêu lứa đôi cũng có thể gặp nhiều khó 
khăn. Hoặc, chỉ cần một câu nói bâng quơ bung ra 
trong môi trường ấy, rằng: “ Chồng mây hay vợ 
mây trí thức gì mà quê kệch đến thế, chăng biết ăn 
ở gÌ với mọi người chung quanh cả”. Những câu 
nói ấy, cũng có thể làm cho tình yêu lứa đôi bốc lên 
sương khói. 

Vì thế, một người khôn khéo và thông minh 
phải biết giữ gìn cho được môi trường sống, môi 
trường liên hệ sinh hoạt của tình yêu lứa đôi. Cho 
nên, một người thông minh, trước khi thành lập đời 
sông lứa đôi là phải học. Trong đời sống con 
người, ta muốn làm cái gì thì ta phải học về cái đó. 
Ta muốn làm bác sĩ, thì ta phải đi học bác sĩ; ta 
muốn đi dạy, thì ta phải đi học sư phạm; ta muốn 
làm ruộng, thì ta phải học nông nghiệp..., ta muốn 
thành lập đời sống lứa đôi, thì ta cũng phải biết học 
tập đời sống ấy, nhưng trong đời sống của tình yêu 


lứa đôi không có ai đi học cả, và cũng chăng có 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 37 


trường học nào dạy cả, đó là một thiếu sót rất lớn 
trong nếp sống nhân văn của con người. 

Ta có bằng tiến sĩ, ta làm ông giám đốc 
ngoài xã hội, nhưng khi về gia đình, ta lại không có 
khả năng làm vị giám đốc của tình yêu, khiến cho 
tình yêu vợ chồng, tình cảm cha con, tình dòng họ 
và huyết thống bị đồ vỡ, khiến cho đời sống của ta 
bị văng ra từng mảnh trơ trọi. Vì vậy, ở lãnh vực 
nảo ta cũng cần phải học, nếu ta thấy rằng ta cần 
đến nó. 

Môi trường của tình yêu là môi trường hết 
sức cần thiết cho mỗi chúng ta, dù trong cuộc sống 
có người hướng về phương Tây, người hướng về 
phương Nam, người hướng về phương Bắc, người 
hướng về phương Đông, người đi xe hơi, người đi 
hon đa, người đi xe đạp, người đi đò, người đi bộ..., 
mỗi người đi mỗi hướng, nhưng cuối cùng ai cũng 
có đường về, cũng phải có chỗ đề về. Người ta phải 


đi vê với tình yêu con người và tình yêu gia đình. 


TÔI Tag 000 6i0a054 01668966 mdfaosgslafastbdbvel Thích Thái Hòa 


Còn nếu ta đi luôn ta sẽ tán thân mất mạng. Cho 
nên ta phải đi về. Cuộc đi nào rồi cũng trở về cả, 
nhưng khi ta trở về ở trong mái ấm gia đình của ta 
không có sự ấm áp, thì ta sẽ chết giữa băng giá 
hoặc oi bức. Do đó, hạnh phúc đích thực của con 
người là hạnh phúc gia đình và hạnh phúc đích 
thực của gia đình là hạnh phúc từ nơi trái tim của 
mỗi người. Và hạnh phúc đích thực nơi trái tim của 
mỗi người là phải có sáu chất liệu mà Thầy vừa 
chia sẻ cho hai con. 

Ta đã có sáu chất liệu đó để nuôi dưỡng cho 
trái tim của ta và ta có trái tim như vậy rồi, ta cho 
ai, tặng ai, người đó sẽ rất hạnh phúc và sẽ không 
bao giờ thất vọng. Còn trái lại, tim ta không có 
những chất liệu đó, mà tặng cho người khác, họ 
lầm họ nhận, họ sống với ta được vài tháng, vải 
năm, họ nhồi máu cơ tim họ chết, tai biến mạch 
máu não, đau bao tử, thối ruột mà chết! 


Có những cuộc tình, người con gái, con trai 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 59 


đến với nhau rồi ngậm đắng nuốt cay, không nói 
với ai được, vì nói ra sợ xấu hồ với bản thân, tủi 
nhục cho cha mẹ, tủi nhục cho dòng họ. Ngậm 
đắng nuốt cay lâu ngày sinh ra bệnh. Do đó, mình 
phải đi tới với nhau băng chất liệu mà Thầy đã chia 
sẻ cho hai con Tú và Hải. 

Vậy, tuy hai con tuổi đã lớn, người nào cũng 
được cha mẹ tác thành cho ăn học, có được căn bản 
của tri thức và có được nghề nghiệp, nhưng mà ở 
trong lĩnh vực tình yêu lứa đôi, hai con còn ngây thơ 
lắm, cho nên hai con còn phải tiếp tục học tập nơi 
cha, mẹ của mình. Học tập phong cách làm cha, 
phong cách làm mẹ. Và người con gái ngoài phong 
cách làm vợ phải học tập phong cách làm chồng, 
phải học phong cách làm cha. Nếu chỉ có phong cách 
làm mẹ, làm vợ mà không có phong cách làm chồng, 
làm cha thì sẽ thất bại. Điều đó Tú phải học ngay nơi 
mẹ của con. Khi con chào đời cha của con không 


còn. Nêu mẹ của con không có chât liệu làm chông, 


ÚC cha 6n06i05a06u 011246 saubeuVanaslaaatbdbyel Thích Thái Hòa 


làm cha các con sẽ không trưởng thành đến ngày 
hôm nay, cho nên ngoài chất liệu làm chồng, làm 
cha, còn phải học thêm chất liệu làm mẹ, làm vợ. 

Có những khi người chồng phải đút cơm cho 
con ăn, sưởi ấm, đắp chăn cho con năm, phải bồng 
con đi chơi, phải đỗ con khi con khóc. Cho nên, 
trong chất liệu của người chồng phải có luôn chất 
liệu của người vợ, của người mẹ và ngược lại Hải 
cũng vậy. Hải, ngoài chất liệu làm vợ, làm mẹ, phải 
học thêm chất liệu làm cha và làm chồng nữa. 

Hai con có học tập được như vậy, hai con 
mới có hạnh phúc toản vẹn. Khi có con phải biết 
cách chăm sóc con như thế nào? Phải biết chăm sóc 
con mình như là một tác phẩm của tình yêu, như là 
một tác phẩm kế thừa huyết thống của mình. Nếu 
không được chăm sóc như vậy, con ta sẽ hư và khi 
hư rồi, không phải chỉ hư riêng nó, mà hư luôn cả 
mình và còn hư luôn cả dòng họ. Do đó, phải học 


làm vợ, phải học làm chồng, phải học làm cha, phải 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 61 


học làm mẹ, phải học tập để biết cách bảo vệ môi 
trường của tình yêu. Đây là điều mà tất cả các 
trường đại học không có dạy, hoặc có dạy, nhưng 
rất hiểm hoi. Trường đại học chỉ dạy làm bác sĩ, kỹ 
sư, kiến trúc sư, công nghệ môi trường..., nhưng 
các trường không dạy cách làm chủ bản thân, làm 
chủ trái tim và thấy rõ được những cảm giác đang 
có mặt ở trong trái tim cũng như ở trong tâm hồn 
của mình. Con người cứ ổi tìm cảm giác này, cảm 
giác nọ và cuối cùng đánh mất mình, khiến cho 
mình chỉ còn lại đống tro tàn, đống gạch vụn của 
cuộc sống. Và khi ta thiết lập tình yêu lứa đôi trong 
dòng dõi huyết thống như vậy, chúng ta phải thông 
minh hãy đưa hạnh phúc lứa đôi trong dòng họ 
huyết thông đó đi vào, đi lên trong trái tim của 
dòng dõi tâm linh, nhập vào dòng máu của dòng 
dõi tâm linh, để trái tim của ta không còn là trái tim 
chật hẹp mà là trái tim của cao thượng, trở thành 


trái tim của siêu thời gian và siêu không gian. 


CS cha on06xEa0be s14 is asibdbvel Thích Thái Hòa 


Trong đó, không gian nào ta cũng có thể gặp nhau, 
giúp nhau đi trên con đường cao đẹp. Và trong thời 
gian nảo, ta cũng có thể gặp nhau đề giúp nhau trên 
con đường cao đẹp. Và đến với nhau để làm nở hoa 
cho nhau, đến với nhau để tạo nên thăng tiến cho 
nhau. Chúng ta làm được như vậy, thì việc đi đến 
với nhau băng tình yêu lứa đôi rất có ý nghĩa và có 
ý nghĩa một cách đích thực, và chúng ta làm được 
như vậy chúng ta xứng đáng là con của cha, của mẹ 
mình, là cháu của ông bà, chú bác, cô dì và là 
người bạn rất đẹp ở trong thế giới của tâm hồn và 
là người đệ tử rất dễ thương của Tam Bảo. 


Thây chúc hai con thành công./. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.-----~- 63 


ĐÁM CƯỚI FRECT VÀ DELORAL, 


(Pháp thoại Thầy Thích Thái Hòa giảng vào ngày 18/3/2003, 
tại Chánh Điện Tổ Đình Từ Hiếu-Huế, do Tăng sinh Từ Niệm 
và đệ tử Nhuận Hạnh Châu kính ghi, đệ tử Nhuận Tịnh Phương 
và Nhuận Viên Như vì tính) 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Hỡi Frect và Delorall 

Thầy đã tụng kinh cầu nguyện cho hai vị, để 
hai vị đi tới với nhau trong đời sông lứa đôi có 
nhiều hạnh phúc. 

Trong giờ phút này hai vị hãy tập trung tâm 
ý của mình để khi nghe chuông, khiến những lo 
lắng, rộn ràng trong tâm thức của quý vị được lắng 
yên, để cho sự an lạc thảnh thơi của quý vị trong 
giờ phút này thật sự có mặt và sẽ tạo ra hạnh phúc 
cho hai vị mãi mãi trong tương lai. 


Giờ lắng nghe chuông bắt đầu: 


G1. tai 0n06x86a0Ees11246xsaualnglanaslifastbdboveo Thích Thái Hòa 


"Nghe chuông phiên não tan mây khói 

Y lặng thân an miệng mửn cười 

Hơi thở nương chuông về chánh niệm 

Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi". (3lấn). 

Hôm nay là ngày 18/03/2003 tại Tổ đình Từ 
Hiếu - thành phố Huế, hai bạn cùng tất cả bạn bè 
của hai bạn đã đến đây dự lễ cưới và cùng nhau đều 
quỳ dưới chân đức Phật và quỳ dưới chân Đại đức 
chúng Tăng để cầu nguyện và xin phép các Ngài 
chứng minh cho buổi lễ thành hôn của hai vị. 

Nhân đây, Thầy thay mặt Tam Bảo và hiện 
tiền chúng Tăng có những lời pháp thoại chia sẻ 
đến quý vị như sau: 

Sau một thời gian, quý vị đã tìm hiểu nhau 
và đã bắt gặp trong nhau có những điều thích hợp 
và thấy rằng, hai chúng ta có thể đi đến với nhau để 
xây dựng hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. 

Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng: “Chứng 


ta đến với nhau bằng tỉnh thần tự nguyện, tự giác 


Hoa nở trong vòng tục lụy ...............................----- 65 


sẽ tạo ra nhiều năng lượng hạnh phúc". 

Vậy, điều kiện hạnh phúc của hai vị giờ phút 
này đã vốn có. Sự tự nguyện của hai vị đến với 
nhau để xây dựng hạnh phúc trong đời sống lứa đôi 
trong giờ phút này đã được đức Phật, chúng Tăng 
cũng như bạn bè của quý vị hết lòng cầu nguyện. 

Trong Trái Từm Tôi Là Tất Cả: 

Bây giờ, quý vị hãy đưa ngay bàn tay của 
chính mình chạm vào trái tim của chính mình, quý 
vị thở vào thật sâu và thở ra từ từ, rồi đưa ý thức 
vào trái tim của mình, quý vị sẽ thấy rằng, trái tim 
này không phải là của tôi, trái tim này là của cha mẹ 
tôi, trái tim này là của dòng họ tôi, trái tim này là 
của bạn bè tôi, trái tim này là của quê hương xứ sở 
tôi và chúng tôi cũng đã hiện hữu trong sự có mặt 
của cha mẹ tôi, tô tiên tôi, bạn bè tôi, quê hương tôi 
và thế giới loài người mà tôi đang hiện hữu. 

Không những vậy, mà trong trái tim tôi còn 


có cả mặt trời, mặt trăng, còn có cả dòng sông, còn 


GỖ" <a0so6i1ztbg 2306 0apaylldefdpidafazfiedluvÐ Thích Thái Hòa 
có cả biển cả, núi rừng; nghĩa là trong trái tim tôi 
có mặt của cả thiên nhiên. 

Trong trái tim tôi đã có những thế hệ cha ông 
của tôi và đang có mặt những thế hệ gần chúng tôi. 
Tôi cô gắng gìn giữ trái tim này cho thật lành 
mạnh, cho thật trong sáng, cho thật tươi sáng, để 
chúng tôi có thể hiến tặng trái tim này, trao truyền 
trái tim này cho thế hệ con cháu của chúng tôi 
trong tương lai. 

Xin quý vị hãy thở thật sâu, đưa ý thức 
nhìn vào trái tim của mình khi nghe tiếng chuông 
ngân lên. 

Hỡi Frect và Deloral! 

Quý vị đi đến với nhau xây dựng hạnh phúc 
lứa đôi không phải để thỏa mãn những dục tính 
bình thường và cũng không phải để lạm dụng thân 
xác của nhau, mà quý vị đi đến với nhau là để giúp 
nhau từ thể xác đến tâm hồn và nâng đỡ nhau 


không những trong đời hiện tại mà cả đời sống 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 67 


tương lai. Quý vị đến với nhau trong ý nghĩa đó, thì 
sự có mặt của tình yêu lứa đôi trong cuộc đời của 
chính quý vị là hết sức cần thiết. Để bảo chứng cho 
tình yêu lứa đôi cao đẹp đó, tôi xin chia sẻ đến quý 
vị những nguyên tắc như sau: 

Phải Biết Bảo Vệ Và Tôn Trọng Sự Sống 
Của Nhau: 

Ta đến với nhau là để bảo vệ và tôn trọng sự 
sông của nhau, trước mặt cũng như sau lưng. 

Bởi vì sao? Bởi vì trong mỗi chúng ta đều có 
một hơi thở riêng, đều có một thân tướng riêng, đều 
có một hoàn cảnh riêng và đều có một tâm hồn 
riêng. Ta muốn biến cái riêng đó trở thành cái 
chung và trong cái chung đó, ta nhìn nhận sự có 
mặt của nhau, không những công nhận sự có mặt 
của nhau mà còn công nhận sự có mặt trong nhau. 

Frect có mặt trong Deloral và Deloral có mặt 
ở trong Frect. Cho nên, ta tôn trọng sự sống của 


nhau, có nghĩa là ta đang tôn trọng sự sông của 


ĐỒ), tuagton0Evatbrloiva46sasbelanacluaxtbgbovsf Thích Thái Hòa 


chúng ta. Ta tôn trọng hạnh phúc của nhau, có 
nghĩa là ta đang tôn trọng hạnh phúc của chính 
mình, ta giữ gìn hạnh phúc của chúng ta, có nghĩa 
là ta đang giữ gìn hạnh phúc của mỗi chúng ta. Đó 
là nguyên tắc thứ nhất mà quý vị cần phải biết và 
thực tập. 

Phải Biết Tôn Trọng Sự Công Bằng Của 
Nhau: 

Frect có cha mẹ của Frect, Deloral có cha mẹ 
của Deloral. Bởi vậy, Frect phải hết lòng tôn trọng 
cha mẹ của Deloral và Deloral phải hết lòng tôn 
trọng cha mẹ của Frect. Có như vậy, thì sự ngăn 
cách giữa hai ta sẽ không còn có lằn mức và mỗi 
khi sự ngăn cách giữa hai ta sẽ không còn có lăn 
mức, ta mới thực sự có hạnh phúc. Tình yêu lứa đôi 
của hai ta mới thực sự an toàn. Frect có tô tiên và 
bạn bè của Frect, Deloral có tổ tiên và bạn bẻ của 
Deloral. Hai bạn hãy tôn trọng tổ tiên và bạn bè của 


hai bên một cách bình đăng, có như vậy thì tổ tiên 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 69 


nội ngoại và bạn bè hai bên mới hỗ trợ cho hai 
người sống trong đời sông lứa đôi một cách hạnh 
phúc và an toàn. 

Hạnh phúc của chúng ta không thể tách rời 
hạnh phúc của cha mẹ ta, hạnh phúc của chúng ta 
không thể tách rời hạnh phúc của tổ tiên ta, hạnh 
phúc của chúng ta không thể tách rời hạnh phúc 
của bạn bè ta, hạnh phúc của chúng ta không thể 
tách rời nhân duyên hạnh phúc của chúng ta. Bởi 
vậy ta muốn bảo toàn hạnh phúc của ta, ta phải tôn 
trọng sự công bằng của hai bên, đó là điều quý vị 
cần phải ghi nhớ và thực tập để bảo toàn hạnh phúc 
lứa đôi cho chính quý vị. 

Quý vị hãy nhìn sâu vào những lời tôi vừa 
trình bày và theo dõi hơi thở khi nghe tiếng 
chuông, hỡi Frect và Delorall 

Biết Giữ Gìn Cái Đẹp Của Nhau: 

Quý vị phải thấy cho được răng, cái đẹp của 


Frect chính là cái đẹp của Deloral và cái đẹp của 


00D 946.000 113254i 02 x090 naztotaTndalagltaiovva Thích Thái Hòa 


Deloral chính là cái đẹp của Frect. Chúng ta không 
phải chỉ giữ gìn cái đẹp của thân thể mà còn phải 
biết giữ gìn cái đẹp của tâm hồn. Chúng ta không 
những giữ gìn cái đẹp của cuộc sống mà chúng ta 
còn phải biết giữ gìn cái đẹp của đức tin. Chúng ta 
không những giữ gìn cái đẹp trong đời sống hiện 
tại mà ta còn phải biết giữ gìn cái đẹp trong đời 
sống tương lai. Chúng ta giữ gìn cái đẹp tương lai 
cho nhau, chính là chúng ta giữ gìn hoa trái tình 
yêu cho nhau. Khi có con, có cháu, chúng ta phải 
giữ gìn sự cao quý của chúng ta, ta phải giữ gìn 
tâm hồn bao dung và rộng rãi của chúng ta đề tất cả 
những cái đẹp đó, khi có điều kiện ta sẽ trao truyền 
cho con cháu của chúng ta trong tương lai. 

Người nảo sống và biết giữ gìn như vậy, tức 
là người đó có cái đẹp trong hiện tại và sẽ có cái 
đẹp trong tương lai. 

Đồng thời, người đó cũng có cái đẹp ở đây 


và cái đẹp ở nơi kia; nghĩa là người đó ở đâu cũng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- lại 


đẹp, đi đến đâu cũng an toàn, sống với ai cũng 
hạnh phúc. Đây là chất liệu thứ ba mà quý vị cần 
ghi nhớ và thực tập để bảo toàn hạnh phúc lứa đôi. 

Xin quý vị hãy buông thư hết tâm hồn để 
nghe tiếng chuông, khiến cho những gì tôi đang nói 
với quý vị sẽ đi sâu vào trong lòng của quý vị, hỡi 
Frect và Deloral! 

Phải Biết Tôn Trọng Sự Thật Của Nhau: 

Frect có sự thật về xuất thân, có sự thật về sự 
hiểu biết, có sự thật về nghề nghiệp chuyên môn và 
Deloral cũng vậy. Do đó, quý vị phải tôn trọng sự 
thật của nhau. Ta không tôn trọng sự thật của nhau, 
thì ta khó mà xây dựng được hạnh phúc. Mọi hạnh 
phúc trong đời sông lứa đôi cũng như trong đời 
sống con người, nó phải có gốc rễ từ sự thật và nó 
có gốc rễ từ sự biết tôn trọng sự thật lẫn nhau. 

Bởi vì, khi ta biết tôn trọng sự thật của nhau 
rồi, ta không còn có chút nghi ngờ gì đối với nhau. 


Bởi vậy, ta có niêm vui nào ta xin trao hệt, ta có 


DJ 0c” chadt s0 tuafEe gi xbVbinieritbdtaTnkdlalbegfeujauva Thích Thái Hòa 


hạnh phúc nào ta xin hiến tặng hết cho nhau và ta 
có nỗi buồn nào ta cũng nói hết cho nhau. Trong 
mỗi chúng ta, ta sẽ có niềm vui của gia đình, của 
bạn bè đối với ta và trong mỗi chúng ta, ta sẽ có 
những nỗi buồn đối với bản thân ta, đối với gia 
đình ta, đối với bạn bẻ ta và đối với xã hội. 

Trong đời sông lứa đôi tối ky nhất là ta chỉ 
biết vui một mình và điều tối ky hơn nữa, là ta phải 
tránh lạm dụng niềm vui đối với người bạn đời của 
ta. Ta thực tập được như vậy, thì trong đời sống 
của ta sẽ có hạnh phúc, sẽ có an toàn. Vậy, quý vị 
hãy nghe và nhìn sâu vào những gì tôi đang nói, để 
cho chất liệu đó sẽ có mặt ở trong suy nghĩ và tâm 
hồn của quý vị. 

Xin quý vị hãy tập trung suy nghĩ theo dõi hơi 
thở và lắng nghe tiếng chuông, hỡi Frect và Deloral! 

Phải Biết Tôn Trọng Sự Hiểu Biết Của 
Nhau: 


Trong đời sống lứa đôi, ta không biết tôn 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 73 


trọng sự hiểu biết của nhau, ta khó mà có hạnh 
phúc. Bao nhiêu tình yêu lứa đôi bị đồ vỡ là vì một 
trong những lý do không biết tôn trọng sự hiểu biết 
của nhau. Do không biết tôn trọng sự hiểu biết của 
nhau đưa tới nhiều ngộ nhận và đưa nhau đến tòa 
án ly dị. Khi ta đi tới tòa án ly dị nhau, không phải 
ta chỉ để lại sự đau khổ cho chúng ta, mà còn để lại 
sự đau khổ cho con cháu của chúng ta, và chúng ta 
còn để lại sự đau khổ cho bạn bè của chúng ta nữa. 
Bởi vậy để bảo toàn hạnh phúc lứa đôi, thì quý vị 
phải tôn trọng sự hiểu biết của nhau. 

Ta có ý kiến gì với nhau bất đồng, thì ta phải 
tìm cách trao đổi cho nhau, trao đổi trong sự 
thương yêu, trong sự hỷ xả và bao dung. Đừng bao 
giờ trao đổi để chứng tỏ rằng, mình có một cái tôi, 
cái tôi là cái đáng ghét, bởi vì nó làm cho ta có 
nhiều ngăn cách với người khác, mà nhất là đối với 
người bạn đời của chúng ta. 


Bởi vậy, ta tôn trọng sự hiệu biệt của nhau là 


TẾT, ' chua đt co taôEo ý 6090, sxerhdbdlarkda loagfpeiauva Thích Thái Hòa 


ta có khả năng chế tác ra hạnh phúc cho ta trong 
mỗi ngày. Ta làm được như vậy là ta đã bảo toàn 
hạnh phúc lứa đôi của ta và ta xứng đáng là con 
của cha mẹ ta, ta xứng đáng là người bạn chân tình 
của tất cả bạn bè, ta xứng đáng là bậc làm cha mẹ 
của con cái ta trong tương lai, và ta xứng đáng làm 
một con người cao đẹp ở trong hành tính này. 

Xin quý vị tập trung tâm ý theo dõi hơi thở, 
khi nghe tiếng chuông ngân lên, và quý vị hãy 
chiêm nghiệm sâu sắc những gì tôi mới trình bày 
để ý nghĩa của vấn đề được đi sâu vào trong trái 
tim, mạch máu, buông phổi và hơi thở của chính 
quý vị, hỡi Frect và Delorall 

Biết Tương Kính Và Tương Thuận Với 
Nhau: 

Trong đời sống lứa đôi, quý vị phải biết 
tương kính và tương thuận với nhau, có như vậy, 
thì hạnh phúc lứa đôi của quý vị mới an toàn 100%. 


Tiên bạc, nhà cửa, xe cộ, danh vọng không 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 75 


đủ bảo toàn hạnh phúc cho quý vị. Điều đó quý vị 
đã thấy trong đời sống của mọi người trên quê 
hương của quý vị và ngay cả trên trái đất này. 

Nếu vợ chồng đến với nhau trong sự tương 
kính và tương thuận, thì ta mới chung sức chung lòng 
để tạo ra được tài sản, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc,... 

Bởi vậy, trong hạnh phúc lứa đôi, quý vị 
phải biết tương kính và tương thuận nhau. Giờ đây, 
để thể hiện sự tương kính và tương thuận giữa hai 
người, với sự chứng minh của đức Phật từ bi, với 
sự chứng minh của chư Tăng đức hạnh và với sự 
chứng kiến của bạn bẻ chân tình, quý vị hãy đứng 
dậy đối diện nhau chắp tay lại và Frect hãy nói với 
Deloral rằng: "4nh rất thương em trong tình 
thương tương kính và tương thuận để cùng nhau 
xáy dựng hạnh phúc lứa đôi”. 

Và Deloral cũng hãy nói với Frect rằng: “Em 
đến với anh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc lứa 


đổi trong sự tương kính, tương thuận mà thôi. Hai 


2U tà: co (0 ta 0Eg ng x00 sverltbdfainvdailaglbuiosva Thích Thái Hòa 


chúng ta hãy đến với nhau bằng chất liệu này. Xin 
hãy cùng nhau biết và ghỉ nhớ điễu đó ”. 

Frect hãy nói với Deloral: “Nếu rong đời 
sống lứa đôi anh có giận em, có những cử chỉ 
không tao nhã đối với em cũng chỉ vì thương em và 
muốn cùng em đi trên con đường thật đẹp và thật 
hạnh phúc trong niêm tương kính và tương thuận". 

Xin hai vị hãy đối diện nhau và khi nghe 
tiếng chuông ngân lên, thì lạy xuống với nhau cùng 
một lúc để tỏ lòng tương kính và tương thuận với 
nhau, trong đời sống lứa đôi, và khi nghe tiếng 
khánh thì mới bắt đầu từ từ đứng dậy. 

Hỡi Frect và Deloral! 

Đây là những đóa hoa mà Thây gởi đến hai 
vị, hai vị hãy phát khởi lên tâm nguyện rằng: “7ø 
hãy đến với nhau như những đóa hoa, hãy hiến 
tặng cho nhau hương thơm của hoa, hãy hiến tặng 
cho nhau cái đẹp của hoa, hãy hiển tặng cho nhau 


sự tươi mát của hoa và ta sẽ tạo ra những đóa hoa 


Hoa nở trong vòng tục lụy .............................-------- Nữ 


tình yêu tuyệt vời trong tương lai”. 

Vậy, hai vị hãy thở vào thật sâu và thở ra từ 
từ ba hơi như vậy và hãy tặng hoa cho nhau. 

Bây giờ, hai vị đứng dậy và lạy Phật, một 
cách thành kính khi nghe tiếng xướng củaThây. 

“Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú 
Tam Bảo, tam bái”. 

Hỡi Frect và Delorall 

Sau khi Thầy đã tặng hoa cho quý vị, và quý 
vị cũng đã tặng hoa cho nhau, vậy đời sống của 
quý vị kế từ hôm nay trở về sau, không những đẹp 
như những đóa hoa vô tình mà còn đẹp như những 
đóa hoa có ý thức trong cuộc sống. 

Con người là đóa hoa tính khôi của trời và 
đất, và để duy trì sự tinh khôi ấy trong đóa hoa con 
người. Thầy sẽ tiếp trao đến cho hai vị hai tràng hạt 
và chính hai tràng hạt này, quý vị hãy hiến tặng cho 


nhau từ trong tâm hồn của quý vị. 


ME t “A6006 030540 v0606isveritbodlarskdalaglbujovva Thích Thái Hòa 


Hỡi Frect và Deloral! 

Tràng hạt sẽ giúp ta nhiếp phục những âu lo 
phiền muộn trong đời sống lứa đôi, cũng như trong 
đời sống con người. Bởi vậy khi trong đời sống lứa 
đôi của chúng ta, có những phiền muộn, có những 
điều không an ồn, có những điều lo lắng, thì xin 
quý vị hãy theo dõi hơi thở thật sâu, rồi đưa từng 
ngón tay của mình trong chánh niệm tỉnh giác lần 
từng hạt, từng hạt trong tràng chuỗi với sự tập 
trung tâm ý. Chỉ trong một thời gian ngắn ta sẽ lấy 
lại được sự cân bằng giữa thân thể và tâm hồn của 
ta, Sự phiền muộn trong tâm ta sẽ lắng xuống, sự lo 
lắng trong tâm hồn ta sẽ được chuyền hóa, ta sẽ 
mỉm cười nhìn nhau và thương nhau. Bao nhiêu nỗi 
ưu phiền sẽ tan biến, trong giây phút đó, hạnh phúc 
và tình yêu chân thật của ta được trở về. Vậy, ta 
hãy dùng tràng hạt này để bảo toàn và trang 
nghiêm cho chính hạnh phúc của chúng ta; do đó 


Thầy trao tràng hạt này đến hai vị. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ...............................------ 79 


Thầy sẽ mang tràng hạt này cho mỗi người 
và rồi Frect sẽ cởi tràng hạt của mình đeo vào cổ 
cho Deloral và Deloral sẽ cởi tràng hạt của mình 
đeo vào cô cho Frect, để nói lên rằng, sự an toản 
của chúng ta là đã có mặt trong nhau. 

Chúng ta thực sự an toàn, khi nào chúng ta 
nhiếp phục được phiền muộn, điều đó Frect và 
Deloral hãy nhớ để thực tập. Hai vị làm được như 
vậy, thì sự có mặt của Thầy và chúng Tăng hôm 
nay, cũng như sự có mặt của bạn bẻ hai vị hôm 
nay, mới thực sự có ý nghĩa, và có ý nghĩa một 
cách tuyệt vời. 

Vậy, bây giờ quý vị hãy thực hiện điều này, 
quý vị hãy nhìn sâu vào tràng hạt đang đeo ở nơi cổ 
của chính mình, thở vào thật sâu và thở ra từ từ, thở 
ba hơi thở như vậy. 

Bây giờ, quý vị hãy nhìn sâu vào Tràng hạt 
bồ đề và nói: 


*Tình yêu của ta từ nay về sau, không còn là 


DỤ) 4201/06 bouôEelsbÂ0ymasndtodlsnvelasattdiies Thích Thái Hòa 


tình yêu mang chất liệu phàm tục, mà tình yêu của 
ta đã chuyển tải từ chất liệu phàm tục sang chất 
liệu của bậc Thánh. Ta đã đưa tình yêu trong dòng 
dõi huyết thống đi về với dòng dõi của trí tuệ tâm 
linh và ta đến với nhau là để xây dựng hạnh phúc 
và bình an ngay ở cối đời này”. 

Hỗổi Frect và Delorall 

Thiên đàng hay địa ngục đều có mặt trong ta 
và trong đời sống của gia đình ta, nên quý vị phải 
thực tập một cách chân tình đối với những gì mà 
đức Phật đã dạy, qua sự truyền đạt của chúng tôi 
hôm nay, để Thiên đàng hạnh phúc của tình yêu lứa 
đôi, không phải là một ước mơ mả là một hiện thực. 

Sau khi nghe chuông, Frect và Deloral hãy 
chắp hai tay lại vái nhau và trao tràng hạt của mình 
cho nhau. 

Hỡi Frect và Deloral! 

Buổi lễ cầu đức Phật gia hộ cho quý vị có đời 


sông lứa đôi đến đây đã hoàn thành, xin quý vị hãy 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ Sl 


quỳ xuống và nói theo Thầy trước khi chấm dứt: 

“Con về nương tựa Phật, VỊ đưa đường chỉ 
lối cho con trong cuộc đời. 

Con về nương tựa Pháp, con đường của tình 
thương và sự hiểu biết. 

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những 
người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. 

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng ổi 
sáng đẹp trong cuộc đời. 

Đã về nương tựa Pháp, con đang được học 
hỏi và tu tập các pháp môn chuyên hóa. 

Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng 
thân soi sáng và dìu dắt nâng đỡ trên con đường 
thực tập. 

Về nương Phật trong con, xin nguyện cho 
mỌI người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng 
Bồ đề. 

Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho 


mọi người, năm vững các pháp môn, cùng lên 


Độc <6 fu0EeilnelÂ6 savldnllnveilaatbdisies Thích Thái Hòa 


đường chuyên hóa. 

Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho 
mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa 
được muôn loài”. 

Như vậy, buổi lễ đến đây đã hoàn tất, chúc 
quý vị, cùng tất cả bạn bè của hai vị có mặt trong 
buổi lễ này đều luôn luôn có hạnh phúc giữa cuộc 


đời. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------- 83 


THỦY CHUNG CÙNG MỘT CON ĐƯỜNG 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng cho hai đệ tử Tuần và Cúc 
cùng gia đình, bạn bè tai Đại Hùng Bảo Điện, chùa Phước Duyên, Huế, 
ngày 28 tháng 02 năm 2004 do Đệ tử: Nhuận Từ Nguyên 
và Nhuận Hạnh Châu kính ghi, đệ tử Nhuận Tịnh Phương 
và Nhuận Viên Như vì tính ). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng, 

Hôm nay là ngày 09 tháng 02 năm Giáp 
Thân, tức là ngày 28 tháng 02 năm 2004, tại Đại 
Hùng Bảo Điện, chùa Phước Duyên, tất cả chúng ta 
đang có mặt để cầu nguyện Tam Bảo chứng minh 
cho đời sông lứa đôi của hai Phật tử Tuấn và Cúc. 

Nhân đây, Thây xin chia sẻ những chất liệu 
tạo nên hạnh phúc, trong đời sống lứa đôi cho hai 
con Tuấn, Cúc và cùng tất cả quý vị. 

Trái Tìm Đã Được Kế Thừa: 

Thưa quý vỊ, 


Đối, - caadf2s06foSEei ni e0Â(i set laisliesibdiies Thích Thái Hòa 


Quý vị là những bậc làm cha, làm mẹ của hai 
cháu Tuấn và Cúc, thì bây giờ quý vị hãy tự nhìn 
vào trái tim của mình, bằng tất cả những sự vui 
mừng. Bởi vì, trong trái tim của tất cả quý vị đã có 
mặt ông bà nội, ngoại, cha mẹ của quý vị. Nhờ có 
trái tim của ông bà, cha mẹ của quý vị mới tạo ra 
được trái tim của quý vị hôm nay. 

Và bây giờ đây, trong trái tim của quý vị đã 
tạo ra được những người con của mình, mà trong 
đó có Tuấn và Cúc. Như vậy, trái tim của quý vị 
thật sự đã có những trái tim kế thừa, đó là những 
đứa con có sự toàn vẹn về thân thê cũng như về 
tâm hồn. 

Có những người cha, người mẹ sinh ra con 
không toàn vẹn về thân thể hay toàn vẹn về thân 
thể, nhưng không toàn vẹn về tâm hồn. Nay nhờ 
túc duyên nhiều đời trong dòng họ của quý vị, nhờ 
thiện duyên nhiều đời của chính bản thân quý vị, 


nên quý vị đã sinh ra được những người con không 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- S5 


` 
^ 2 


những toàn vẹn về thân thể, mà còn toàn vẹn về cả 
tâm hồn nữa. Do toàn vẹn về tâm hồn, nên mới có 
lễ tác thành lứa đôi cho hai cháu trong khung cảnh 
của Phật Pháp, trong khung cảnh trang nghiêm và 
có ý nghĩa này. 

Quý vị là những người rất thông minh và 
khôn ngoan, nên không những hỗ trợ cho hai cháu 
đi đến với nhau trong đời sống lứa đôi được thiết 
lập trên nền tảng của Tam Bảo, trên nền tảng đạo 
đức của Phật Giáo, mà quý vị còn hỗ trợ và tác 
thành một cách tích cực cho vấn đề có ý nghĩa cao 
đẹp, lâu đài và sâu xa này. 

Trách nhiệm của quý vị đối với việc Tuẫn và 
Cúc đến với nhau trong đời sống lứa đôi đến đây 
chưa phải là đã hoàn thành, quý vị phải tiếp tục 
hướng dẫn, truyền đạt cho hai cháu chất liệu làm 
cha, làm mẹ mà trong suốt cuộc đời của quý vị đã 
có kinh nghiệm, để hai cháu sống một cách trọn 


vẹn và có ý nghĩa. 


ĐỘ cha s06 boulEeielÂu nao asibdisies Thích Thái Hòa 


Quý vị làm được như thế, thì chính Tuấn và 
Cúc sẽ là người kế thừa trái tim của quý vị một 
cách xứng đáng, và rồi Tuấn và Cúc sẽ trao truyền 
trái tìm đó cho thế hệ cháu chắt của quý vị trong 
tương lai. 

Bây giờ đây, quý vị hãy đem những chất liệu 
của sự tin tưởng, thương yêu, bao dung, hỷ xả, hy 
sinh hướng về Tam Bảo, hướng về hai cháu Tuấn và 
Cúc để nhất tâm cầu nguyện cho sự thành đạt trong 
đời sông lứa đôi của hai cháu một cách trọn vẹn. 

Xin tất cả cha mẹ, bà con nội ngoại, bạn bè 
của hai cháu hãy hướng về Tam Bảo cùng chúng 
tôi để cầu nguyện, và tôi sẽ có vài lời chia sẻ với 
hai cháu Tuấn và Cúc trong giờ phút quý báu nảy. 

Tuấn và Cúc, hai con quý mến! 

Hai con đã tìm hiểu nhau một thời gian đải, 
hai con đã biết nhau một phần nào, hai con đã tự 
nguyện đến với nhau, cùng nhau xây dựng đời sống 


lứa đôi, sự tự nguyện đó đã được cha mẹ của hai 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- S7 


con đồng ý, hỗ trợ và tác thành. Sự tự nguyện đi 
đến đời sống lứa đôi của hai con đã được bà con 
nội ngoại, bạn bè hai bên hết lòng hỗ trợ. 

Trong giờ phút này, hai con hãy lắng hết tâm 
tư của mình, lắng hết những tư tưởng không lành 
mạnh, không trong sáng của mình, để Thầy có thể 
chia sẻ những chất liệu sống hạnh phúc cho hai 
con, hai con hãy lấy đó làm hành trang không 
những trong đời sống lứa đôi, mà còn làm hành 
trang trong cuộc sông toàn điện của mình. 

Nhìn Kỹ Nhân Duyên: 

Các con hãy nhìn sâu vào dòng nhân duyên 
ái nghiệp, nhân duyên phước đức, cái phước đức 
của những người vợ chồng trong thế gian, để từ đó 
hai con có thê rút ra được bốn trường hợp làm vợ, 
làm chồng ở trong thế gian như sau: 

Trường hợp thứ nhất: Vợ sống với tâm hồn thuỷ 
chung và chồng cũng sống với tâm hồn thuỷ chung. 


Nên hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. 


ĐÓ! cau 6 fu0Eelve94basndogVanvslissibdioieo Thích Thái Hòa 


Trường hợp thứ hai: Chồng sống thuỷ chung, 
nhưng vợ sống không thuỷ chung. 

Trường hợp thứ ba: Vợ sống thuỷ chung, 
nhưng chồng sống không thuỷ chung. 

Trường hợp thứ tư: Chồng sông không thuỷ 
chung và vợ sông không thuỷ chung. 

Loại trừ trường hợp thứ nhất, còn ba trường 
hợp còn lại, vợ chồng sống với nhau chỉ tạo ra địa 
ngục, khổ đau cho nhau. Họ sống không thuỷ 
chung với nhau, nhưng vẫn sống với nhau, đó là vợ 
chồng đến với nhau như oan nghiệp mà cần phải 
trả. Sống trong oan nghiệp như vậy, nếu chúng ta 
không thông minh, thì chúng ta không những tạo ra 
oan nghiệp đời này, mà còn tạo ra nhiều oan nghiệp 
về sau, không những tạo hệ luy cho ta và các con 
cháu của ta đời này, mà ta còn tạo hệ luy cho ta và 
con cháu của ta nhiều đời về sau nữa. Ta không 
những làm tủi nhục trái tim của cha mẹ ta trong 


hiện tại, mà ta còn làm tủi nhục cho cả trái tim của 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- S9 


tổ tiên ông bà nội, ngoại của chúng ta nhiều đời, 
không những vậy mà chúng ta còn làm tủi nhục 
cho trái tim con cháu của ta trong những thế hệ 
tương lai nữa. 

Lại nữa, ở trong đời, không có ai thiết lập 
đời sống lứa đôi mà mong muốn người chồng hay 
người vợ sống không có thuỷ chung, không ai 
muốn đến với nhau trong oan nghiệp, hay để vui 
với nhau trong chốc lát, ví như khát nước mà uống 
nước mặn, khát mà uống nước đường. Tất cả mọi 
người trên trái đất này, dù là người tầm thường đến 
mấy, khi thiết lập đời sông lứa đôi, họ cũng ước ao 
rằng, làm thế nào mình cũng có đời sống vợ chồng 
chung tình, cuộc sống có thuỷ chung với nhau từ 
khi tóc xanh cho đến bạc đầu. Không những vậy, 
mà còn đến khi qua đời rồi, vợ chồng vẫn còn bên 
nhau trên bàn thờ một cách ấm cúng. 

Họ còn mong rằng, đời sau mình còn gặp lại 


nhau trên một đường hướng đẹp hơn, quý hơn và 


ĐI u00 6105x06el011246ax2ndtantc0aaztbdiniea Thích Thái Hòa 


hỗ trợ nhau trên con đường rộng lớn hơn. 

Muốn như vậy, ta phải làm gì? Ta đi xin điều 
ước muốn đó ở đâu và ai cho? Ta phải đi mua điều 
ước muốn đó ở đâu? Và ở đâu bán cái ước muốn đó 
cho ta? Ta muốn như vậy, ta ước mơ như vậy, thì 
không gì khác hơn, ta phải biết biến ước muốn đó 
thành hiện thực trong đời sống của ta, ta phải cầu 
nguyện ước muốn đó trở thành hiện thực trong đời 
sông của ta. Vì vậy, hôm nay Thầy muốn chia sẻ 
đến với hai con năm chất liệu tạo nên đời sống 
chung thuỷ giữa vợ và chồng không những đời này, 
mà đời sau nữa, mà hai con phải luôn luôn ghi nhớ: 

Luôn Giữ Niềm Tìn Cho Nhau: 

Hai con phải luôn giữ niềm tin với nhau. Vì 
nếu không có niềm tin với nhau, thì không thể nào 
có sự thuỷ chung trong đời sống vợ chồng. Hai con 
phải nhớ giữ niềm tin với nhau qua lời nói, cách 
nhìn, cách lắng nghe, cách tiếp xúc, qua sự hành xử 


hàng ngày. Ta chỉ giữ niêm tin với nhau qua lời nói, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................. ..----- 9] 


mà không qua cách sống, như vậy là giữ niềm tin 
chưa giỏi. Đó là chất liệu thứ nhất, mà các con cần 
phải lưu ý và biến nó thành chất liệu của cuộc sống 
chính mình. 

Sự Hiểu Biết Lẫn Nhau: 

Nếu không có niềm tin, không có sự hiểu 
biết, thì mình sẽ không gần gũi nhau được. Gần gũi 
nhau, ta mới nói cho nhau nghe những gì mà cuộc 
đời của ta đã vấp phải, đã thất bại hay cuộc đời của 
ta đã có những thành công và may mắn. Cái may 
mắn trong lòng hay cái thất bại trong lòng đó, ta 
chỉ nói cho nhau nghe, khi ta có niềm tin với nhau, 
khi ta có niềm tin với nhau rồi, ta mới bắt đầu tìm 
hiểu để có sự hiểu biết. Từ nơi sự hiểu biết, ta giúp 
nhau vượt qua được những khó khăn của nhau, 
giúp nhau bước tới những thuận lợi của nhau. 
Thiếu chất liệu niềm tin, ta không có cơ sở để tiến 
tới sự hiểu biết. 


Cho nên, hiểu biết nhau tức là không phải 


Đó san cauếtttztbgi 000866 maynltiti0ykedafazlbeluvÐ Thích Thái Hòa 
chỉ hiểu biết bên ngoài, mà hiểu từ bên ngoài vào 
cả bên trong. Không những hiểu biết cái tướng của 
nhau, mà còn phải biết đến cái tính của nhau. 
Nghĩa là tính của Cúc như thế nảo, thì Tuấn phải 
biết và tính của Tuấn như thế nào, thì Cúc phải 
biết. Nếu Cúc chỉ biết cái tướng của Tuấn, mà 
không hiểu biết cái tính của Tuấn, thì Cúc sẽ thất 
bại hay ngược lại, nếu Tuấn chỉ biết cái tướng của 
Cúc, mà không biết cái tính của Cúc, thì Tuấn sẽ 
thất bại trong đời sống lứa đôi. 

Vì vậy, hiểu biết nhau không phải chỉ hiểu 
biết bên ngoài, qua lời nói, mà hiểu biết một cách 
sâu sắc, trọn vẹn cả bên trong. Không những biết 
về hình thức và nội dung, mà còn phải biết nhân 
duyên của nhau, nhân duyên nào đã đưa Tuấn ra 
đời và nhân duyên nào đã đưa Cúc ra đời. Các con 
có hiểu biết nhau như vậy, các con mới tạo được 
hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, các con mới giúp 


nhau đi trọn vẹn trên con đường ghồ ghê, khúc 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 93 
khuỷu, lầy lội của đời sống gia đình, xã hội và cùng 
nhau thăng hoa trong đời sông lứa đôi. 

Nếu Tuấn chỉ biết Cúc, mà không biết cha 
mẹ của Cúc, không biết dòng họ nội, ngoại của 
Cúc, không biết bạn bè của Cúc, thì làm sao gọi là 
biết Cúc. Trái lại, nễu Cúc cũng có cái biết như vậy 
đối với Tuấn, thì Cúc không thể làm một người vợ 
đẹp, một người dâu đẹp, cái biết đó gọi là cái biết 
bị hỏng, và vì vậy, nó không thiết lập được đời 
sống hạnh phúc. Đó là chất liệu thứ hai mà các con 
phải ghi nhớ để thực tập. 

Thương Yêu Chân Thật: 

Khi hai con đã có sự tin tưởng và hiểu biết 
lẫn nhau, những chất liệu đó sẽ tạo nên sự thương 
yêu. Sự thương yêu như vậy, mới gọi là thương yêu 
chân thật. Hai con có được sự thương yêu như vậy, 
hai con sẽ đem lại sự vinh dự lớn lao cho cha mẹ, 
gia đình, dòng họ của hai con, hai con sẽ dẫn nhau 


đi lên khung trời rộng lớn, giúp nhau tạo nhân cách 


DI, * ad 20n06uE5a0Ee s0606baubelandslafastbdbvl Thích Thái Hòa 


hoàn chỉnh, làm tăng nét đẹp của con người, của 
gia đình, của dòng họ, của xã hội và còn tạo ra 
được chỗ dựa vững chãi cho con cháu của hai con 
trong tương lai. Sự thương yêu đó mới thật sự đem 
lại hạnh phúc cho hai con. Còn sự thương yêu nảo 
không được thiết lập trên nên tảng của sự tin tưởng 
và sự hiểu biết, thì sự thương yêu đó sẽ đào hồ 
thăm để chôn nhau. Đây là chất liệu thứ ba, các con 
hãy luôn luôn ghi nhớ và thực tập. 

Chất Liệu Sống Cùng Và Sống Với: 

Nghĩa là hai con sống với nhau cùng một 
niềm tin, cùng một chất liệu hiểu biết, cùng một 
chất liệu thương yêu. Chính chất liệu sống cùng và 
sống với như vậy sẽ tạo nên sự an ồn, hạnh phúc 
trọn vẹn cho đời sống lứa đôi. Khi hai con sinh 
con, nở cháu, nếu hai con không có chất liệu sống 
cùng và sống với, chồng nhìn về hướng Đông, vợ 
nhìn về hướng Tây, hai con không thể gặp nhau tại 


đích. Nếu ta nhìn như thế, đầu tiên ta gặp nhau ở 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 95 


một điểm, nhưng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày 
chúng ta xa nhau, xa nhau đến biển biệt, không bao 
giờ gặp nhau, đã không gặp nhau thì làm sao chúng 
ta có thể tạo ra được hạnh phúc cho nhau. 

Chất liệu sống cùng và sống với, nghĩa là 
chúng ta cùng có chung một lý tưởng, một quan 
điểm sống. Sống với nhau trong một khung cảnh, ta 
có ngọt, ta chia sẻ ngọt cho nhau, ta có đắng cay, 
thì ta chia sẻ đăng cay cho nhau. Sự thành công của 
gia đình vợ, chính là sự thành công của gia đình 
chồng, sự thất bại của gia đình vợ là sự thất bại của 
gia đình chồng và ngược lại. 

Khi có một sự đau buồn xảy ra trong đời 
sông của mình, thì vợ không đồ lỗi cho chồng và 
chồng không đồ lỗi cho vợ, đó không phải là việc 
riêng của chồng hay của vợ, mà chung cho cả hai 
người, chúng ta sống phải có ý thức như vậy. 

Nếu chúng ta sống không có ý thức như thế 


là chúng ta sống quá hèn mọn và ích kỷ, không 


ĐẾN chau o0 6i ba0bglsiv0466aui mátaoie6iastbdbvel Thích Thái Hòa 


xứng đáng đề làm chồng, làm vợ sông với nhau, nó 
không đúng với sự thiết lập đời sống lứa đôi trên 
nền tảng đạo đức Phật giáo. 

Nên, hai con phải luôn luôn ghi nhớ chất liệu 
thứ tư này để thực tập khiến cho đời sống lứa đôi 
của hai con được bảo toản. 

Ý Thức Sự Có Mặt Trong Nhau: 

Sống cùng và sống với, một đôi khi vẫn tồn 
tại hai cõi trời riêng biệt, nhưng ý thức được sự có 
mặt trong nhau là chất liệu mà hai con phải thực 
tập. Hai con sông với nhau trong tình yêu lứa đôi, 
không phải là hai cõi trời riêng biệt, hai trái tim 
riêng biệt, mà là hai trái tim có cùng một nhịp đập, 
một nhịp điệu, hai cõi trời đó đã trở thành một cõi 
trời, hai tâm hồn đã trở thành một tâm hồn. 

Cho nên, chất liệu vợ có mặt trong chồng và 
chồng có mặt trong vợ, chồng đi công tác xa, nhưng 
trong chồng luôn có hình ảnh, chất liệu của vợ. Tuy 


vợ ở nhà, nhưng trong vợ luôn có chât liệu của 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.------ 97 


chồng, có tất cả những gì cao quý của chồng. Vợ 
chồng luôn có mặt trong nhau, như vậy cái gì vợ 
làm là làm cho chồng, cái gì chồng làm là làm cho 
vợ. Minh ăn chay, tu tập là ăn chay, tu tập cho vợ, 
cho chồng của mình. Mình làm tất cả phước đức là 
làm cho chồng, cho vợ mình. Mình có hiểu với ông 
bà gia là có hiểu cho chồng, cho vợ mình. Trong đời 
sống vợ chồng, hai con phải có ý thức được như 
vậy, là hai con đã có được chất liệu căn bản tạo nên 
hạnh phúc trọn vẹn trong đời sông lứa đôi. 

Năm chất liệu trên, Thầy trao cho hai con, để 
hai con làm hành trang, không những trong đời 
sông lứa đôi, mà còn để làm người cao đẹp trong 
cõi này, ngay cả đời sau. 

Chúng ta chỉ gặp nhau trong một khoảnh 
khắc thôi, cũng đã có nhân duyên với nhau rồi, 
huống chi là chúng ta gặp nhau để làm chồng, làm 
vợ với nhau, và không những vậy mà còn sinh con, 


nở cháu và cùng nhau làm tô tiên trong dòng họ 


Đột cua 0n06i0x06u1011246xaubndlanisdalautbdbvel Thích Thái Hòa 


nữa, nên nhân duyên gặp gỡ để kết làm vợ chồng 
với nhau là một nhân duyên hết sức đặc biệt, nhân 
duyên ấy là nhân duyên đã có với nhau nhiều đời. 

Thầy biết Tuấn và Cúc không chỉ mới gặp 
nhau trong đời này, mà hai con đã gặp gỡ nhau 
trong nhiều đời về trước, đã từng làm vợ, làm 
chồng, làm bạn bè của nhau, làm thiện tri thức của 
nhau... Đời này hai con gặp nhau không phải chỉ 
gặp nhau trong tình yêu phàm tục, mà hai con đã 
biết nâng tình yêu phảm tục đó lên một bậc cao 
hơn, đó là tình yêu thánh thiện. Hai con đã biết 
nâng chất phàm tục trong hai con thành chất 
Thánh, chất Phật trong hai con. Chính chất Phật 
trong hai con đã giúp hai con đi đến với nhau một 
cách cao đẹp, sông với nhau một cách cao quý và 
hành xử với nhau một cách cao thượng. 

Hai con làm được như vậy, tức là hai con đã 
xứng đáng là con của cha mẹ, là cháu của tô tiên ông 


bà trong dòng họ của hai con, hai con xứng đáng là 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 99 


thiện tri thức của bạn bè hai con, xứng đáng là Phật 
tử của Tam Bảo, học trò của quý Ôn, quý Thây. 

Vậy, đó là những gì Thầy muốn chia sẻ đến 
hai con, mong hai con ghi nhớ thực tập, nuôi 
dưỡng để những chất liệu đó luôn luôn có mặt 
trong đời sống của hai con, những chất liệu đó sẽ 
hộ trì cho hai con sống an lạc, thảnh thơi trong đời 
sông lứa đôi của mình. 

Chuỗi Hạt Trao Nhau: 

Bây giờ, Thầy có hai tràng chuỗi hạt mà Thầy 
muốn chia sẻ đến hai con, tràng chuỗi này hai con 
trao cho nhau ý nghĩa rằng, ta đến với nhau và hãy 
trang nghiêm cho nhau băng sự An Lạc. Trong kinh 
Bồ Tát Giới Anh Lạc, đức Phật dạy răng, chúng 
sinh phải được Bồ tát trao chuỗi hạt Anh lạc để 
trang nghiêm thân thể, trang nghiêm đời sống của 
mình và quan trọng hơn là trang nghiêm Pháp thân. 

Bằng ý nghĩa và biểu tượng như vậy, nên 


Thầy trao hai tràng chuỗi hạt này đến hai con, hai 


ID sa v0 102 8neuy x04 sssidpdtinvdibaldiosea Thích Thái Hòa 


con đeo vảo trong đời sống của mình và luôn nhớ 
rằng, mình hãy trang nghiêm đời sống của mình bất 
cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bằng sự trang nghiêm của 
Giới, của Định, của Tuệ và những tâm nguyện rộng 
lớn. Hai con hãy trang nghiêm đời sống của mình 
như những chuỗi ngọc châu Anh Lạc này. 

Mỗi khi hai con có gì không phải với nhau, 
thì hãy nhớ đến tràng chuỗi này, khi đó tất cả 
những gì ưu tư, phiền muộn sẽ lắng xuống, hai con 
sẽ được trong sáng, đẹp và quý báu như tràng chuỗi 
Anh Lạc này. Bây giờ, Thầy trao cho hai con để 
làm kỷ vật bên mình, hai con nhớ lẫy để bảo trọng, 
hai con nghe Thầy xướng rồi lạy cha mẹ của hai 
con vả dòng họ nội ngoại của hai con để tỏ lòng 
biết ơn một cách sâu xa. 

Và quý vị tham dự trong buổi lễ này, xin quý 
vị hãy nhất tâm cầu nguyện cho Tuấn và Cúc biết 
thương quý nhau, có nhiều hạnh phúc trong đời 


sông lứa đôi, trong đời sông con người. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 101 


HƯƠNG VỊ CỦA TÌNH YÊU 


(Pháp thoại Thầy Thích Thái Hòa giảng cho hai Phật tử Khôi và Nhàn 
vào ngày 16-4-2004, tại chánh điện Tổ Đình Từ Hiễu-Huế, 
do đệ tử Nhuận Từ Nguyên và Nhuận Hạnh Châu phiên tả, 
đệ tử Nhuận Tịnh Phương và Nhuận Viên Như vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Hai con Khôi và Nhàn quý mến! 

Hôm nay, ngày 27/2 Nhuận, năm Giáp Thân 
(16 - 4 - 2004) hai con có duyên lành được cha mẹ, 
anh em, bà con đưa hai con đến Tổ đình Từ Hiếu đề 
làm lễ cầu an, xin Tam Bảo và hiện tiền Chúng Tăng 
chứng minh cho hai con, để hai con có hành trang đi 
vào đời, sông với nhau trong tình yêu lứa đôi. 

Trong giờ phút này, hai con hãy lắng hết tâm 
tư, Thầy sẽ trượng thừa uy lực Tam Bảo, đức thanh 


tịnh của hiện tiền Tăng có bài pháp thoại cho hai con. 


[J2 t6 a06 1622560 x04 sxalbodtaTndiasipdioyda Thích Thái Hòa 


Hương Vị Và Chuyển Hóa: 

Hỡi hai con Khôi và Nhàn! 

Trong tình yêu lứa đôi, có chất liệu của vị 
ngọt, nhưng mả cũng có chất liệu của vị Cay, Của VỊ 
chua, của vị đăng và của vị chát, nếu ta chỉ nghĩ 
rằng, thuần là vị ngọt, thì ta sẽ thất bại, bị nhiều 
khổ đau và thất vọng. 

Nếu ta nghĩ trong tình yêu lứa đôi chỉ là vị 
ngọt, thì quả thật chúng ta cũng chẳng nếm được vị 
ngọt của tình yêu và ta cũng chắng thấy được giá 
trị cao cả của nó. Bởi vậy, khi các con quyết định 
đi tới với nhau, các con phải biết trong đó, không 
những có vị ngọt, mà còn có chất đắng, chát, chua 
và cay, chính chất cay, chất chua, chất đắng chát 
này, nó làm cho chất ngọt trong tình yêu lứa đôi có 
giá trị, đồng thời khăng định cho tình yêu hai con 
có ý nghĩa. 

Nếu tình yêu lứa đôi chỉ là vị ngọt thôi, thì 


người đời đã không nói: 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 103 


“Đường êm ái ai đi mà nhớ ngõ, 
Đến khi hay, gai nhọn đã vào chân... ” 

Cho nên, ta phải biết được trong tình yêu lứa 
đôi có đủ cả ngọt, chua, cay và đắng. Do vậy mà 
người đệ tử Phật sống trong hoàn cảnh nảo, trong mùi 
vị nào cũng làm chủ được mùi vị và hoàn cảnh đó. 

Khi sống trong vị ngọt của tình yêu, ta phải 
làm chủ cho được vị ngọt đó và thăng hoa nó trong 
đời sống hàng ngày. 

Nếu vị ngọt đó đã biến thành chất chát, 
chúng ta phải dùng năng lượng chánh niệm để 
chuyền hóa chất chát đó, đừng chát nữa, mà đi về 
với chất liệu của ngọt. 

Nếu chất liệu tình yêu đó, nó chuyển sang 
chất cay, chất đăng, chất chua..., ta cũng phải dùng 
năng lượng chánh niệm để đừng làm cho nó đẳng 
thêm, cay thêm, chua thêm mà hãy làm cho nó ngọt 
ngào trở lại. Nếu không biết được như thế, ta sẽ 


thất bại trong đời sống tình yêu lứa đôi và sự khổ 


ID! s61 av06 1225 n xi ssrikidtTnidibaipiasea Thích Thái Hòa 


đau không chỉ cho hai ta mà còn làm khổ đau cho 
cha mẹ ta, dòng họ và bạn bẻ ta nữa, ngược lại nếu 
ta thông minh, biết dùng năng lượng chánh niệm để 
chuyên hóa vị cay, vị chua, vị đắng, vị chát trở lại 
ngọt ngào, thì không những hai ta được trọn vẹn 
hạnh phúc mà còn đem lại hạnh phúc cho cha mẹ, 
dòng họ, bạn bè cũng như con cháu của ta trong 
tương lai. 

Hai Chất Liệu Khôi và Nhàn: 

Khôi và Nhàn, hai con quý mến , khi sinh ra 
vừa tròn tháng, ba mẹ đã đặt tên cho hai con là 
Khôi và Nhàn, bây giờ lớn lên từ hai người xa lạ, 
các con tìm hiểu nhau, quen biết nhau, rồi tự 
nguyện cùng nhau thiết lập đời sông lứa đôi, sự tự 
nguyện này đã được cha mẹ, chú bác, cô dì, của hai 
con đồng ý, vậy hai con phải nhớ rằng, hai con đi 
tới với nhau là để kế thừa dòng dõi huyết thống, sự 
kế thừa này được đặt trên nền tảng đạo đức mà lẫy 


Tam Bảo làm chủ yếu, như vậy tình yêu hai con 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 105 


trọn vẹn và có ý nghĩa. Hai con không ởi tới với 
nhau để thỏa mãn dục vọng nhất thời, vì nếu như 
vậy, thì khi sự thèm muốn tầm thường đã đi qua, 
các con có thể chia tay nhau và tạo ra nhiều khổ 
đau cho chính bản thân mình, cho cha mẹ, bà con 
họ hàng nội ngoại. 

Khôi và Nhàn! 

Các con có biết, cha mẹ của hai con đặt tên 
cho hai con là Khôi và Nhàn với ước vọng gì chăng? 

Khôi, là tinh khôi, là khởi điểm của cuộc sống, 
là cái đẹp ban đầu của con người. Cha mẹ Khôi, 
muốn cho con trai mình lớn lên phải giữ được cái 
đẹp đó trong cuộc sống. Vậy, con hãy nhớ lấy tên 
cha mẹ đã đặt cho con như vậy đề sống, thì Thầy tin 
chắc rằng, con sẽ sông đẹp, sống có hạnh phúc và 
sông có ý nghĩa trong cuộc sống con người. 

Nhàn cũng vậy, khi sinh con ra, ba mẹ đã đặt 
tên cho con là Nhàn tức là cha mẹ muốn con gái 


mình có đời sống an nhàn ngay ở trong gia đình, 


TÚ sat tav/010a2se s04 masrdtidtaTnidilaltdoyda Thích Thái Hòa 


ngay ở trong xã hội và ngay ở trong kiếp sống con 
người. Vậy, con hãy nhớ lấy tên, mà ba mẹ đã đặt 
cho con để nuôi dưỡng thân con, nuôi dưỡng tâm 
con, nuôi dưỡng lời nói của con trong đời sống hằng 
ngày, để ở đâu con cũng có được cuộc sống an nhàn. 

Khi Khôi và Nhàn đã tự nguyện đi tới với 
nhau có nghĩa là Khôi có mặt trong Nhàn và Nhàn 
có mặt trong Khôi. 

Khôi là đẹp, là nguyên chất, là quý báu sẽ có 
mặt trong sự an nhàn, và sự an nhàn thanh thoát 
không vướng mắc bởi lời nói thô lỗ, không vướng 
mắc bởi những hành động khiếm nhã, không vướng 
mắc bởi những hẹp hòi tầm thường. 

Khôi và Nhàn đi tới với nhau và có mặt 
trong nhau như thế sẽ tạo ra một hạnh phúc lớn 
trong đời sống lứa đôi, tạo ra một sự vinh dự cho 
cha mẹ hai phía, tạo ra một sự vinh quang cho dòng 
họ hai bên và sẽ là những chất liệu ngọt ngào cho 


hoa trái tình yêu của hai con trong tương lai. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 107 


Hai con hãy lấy chất liệu Khôi và Nhàn có 
mặt trong nhau để tạo ra hạnh phúc cho nhau, để đi 
vào cuộc sông và để thăng hoa nghề nghiệp của 
mình, để mưu sinh trong cuộc sống con người. 

Gắn Trái Tìm Chân Tình Vào Tình Yêu: 

Đem Khôi và Nhàn đi vào trong nghề cơ khí, 
thì việc cơ khí của mình sẽ có ý nghĩa, có giá trị về 
chất lượng và có uy tín. Có khi nào Khôi ngồi làm 
việc, với công việc máy móc, mà có thể phát hiện 
ra được rằng, một chiếc máy có thể sử dụng được, 
chính là nhờ những con vít không? Nếu những bộ 
phận ở trong máy mà không có những con vít để 
găn liền, thì những bộ phận trong chiếc máy sẽ rời 
rạc và cuối cùng chiếc máy đó vô dụng. 

Cũng vậy, cái vít, hay những chất keo đề gắn 
liền những bộ phận trong một chiếc máy lại với 
nhau, cũng vậy giống như ta, ta phải biết găn liền 
những cái đẹp trong đời sống của ta lại với nhau, ta 


phải đem cái đẹp của ta mà găn liên trong đời sông 


ID? sàg c0 16225eigy v04 sxerdttodtaTkeluloagEbiayeo Thích Thái Hòa 


tình yêu của ta, nếu không như vậy, thì tình yêu của 
ta sẽ vỡ ra từng mảnh, tình yêu đó sẽ tạo ra nguy 
hiểm hơn là lợi ích. 

Cho nên, Khôi làm cơ khí, con hãy quán 
chiếu sâu vào những con vít, chất keo ở trong chiếc 
máy, để thấy được sự hiệu dụng và lợi ích của 
chúng, cũng như thế, trong đời sống tình yêu lứa 
đôi cái ngọt, cái đẹp nó cũng phải được gắn chặt 
vào nhau như thế. 

Nhàn, con là thợ may, chiếc áo khi nào nó 
cũng có từng mảnh, mảnh trước, mảnh sau, mảnh 
tay trái, mảnh tay phải..., tắt cả những mảnh vải đó, 
nó có thê trở thành chiếc áo, khi có những sợi chỉ 
khâu lại, nếu không có những sợi chỉ khâu lại trong 
từng mảnh vải, thì những mảnh vải đó không bao 
giờ trở thành chiếc áo. Khi những mảnh vải không 
qua những đường chỉ để trở thành chiếc áo, thì 
những mảnh vải đó trở thành vô dụng, chúng chỉ là 


khăn lau, nhưng khi những mảnh vải đó được khâu 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.-----~- 109 


lại và trở thành chiếc áo, thì không những làm cho 
người ấm mà còn làm cho người đẹp, không những 
làm cho người ấm mà còn làm cho người sang tùy 
theo cách may, tùy theo màu sắc và tùy theo đường 
chỉ. 

Cũng vậy, trong tình yêu lứa đôi mà muốn 
có hạnh phúc, ta cũng phải có những sợi chỉ, đó là 
sợi chỉ chân tình của tâm hồn, ta đem sợi chỉ chân 
tình của tâm hồn mà gắn chặt hai trái tim lại thành 
ra một, trở thành ra nhịp điệu của nhau, thành ra 
hơi thở của nhau, thì ta mới có hạnh phúc. Bởi vậy, 
Thầy mong rằng, hai con hãy thăng hoa tình yêu 
đôi lứa ngay trong công việc mưu sinh hăng ngày, 
để các con từ đó, mà làm đẹp cuộc đời cho hai con, 
đồng thời cũng làm yên tâm, khi cha mẹ đã lo việc 
tác thành cho hai con, không những ăn học, nghề 
nghiệp mà đến giờ phút này còn tác thành về sự 
nghiệp tình yêu lứa đôi nữa! 


Khôi và Nhàn, hai con! 


THẾ s6 v12 egy x84 ssaldtndtdibsfiedoyee Thích Thái Hòa 


Chiếc ốc vít, chất keo hay sợi chỉ mà hai con 
có thể cột lại trong tình yêu đôi lứa để xây dựng, 
chiếc Ốc vít đó, sợi chỉ đó, chính là trái tim chân tình. 
Ta có trái tim chân tình với nhau, thì dù ta sống với 
nhau ở trong túp lều tranh vẫn thấy hạnh phúc, ta 
ngồi dưới cây đèn dầu mà vẫn thấy hạnh phúc. Trái 
lại, thiếu trái tim chân tình, thì dù ta có ở nơi lâu đài 
tráng lỆ, nơi cung điện nguy nga, thì cũng như ta 
đang sống ở trong địa ngục, hai trái tim của ta đang 
bị giam hãm và làm cho chúng càng ngày, càng bị 
khô héo, bệnh hoạn. Do đó, trong giờ phút này, Thầy 
mong hai con từ đây cho đến trọn đời luôn luôn giữ 
trái tim chân tình với nhau trong cuộc sống. 

Nền Tảng Bảo Chứng: 

Muốn giữ được trái tim đó, thì giờ phút này 
trước Tam Bảo, trước hiện tiền chúng Tăng, trước 
cha mẹ anh em, ông bà nội ngoại hai bên của hai 
con, hai con phát nguyện thiết lập trái tim chân tình 


đó ngay trên nền tảng của Phật - Pháp - Tăng. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- III 


Bởi vì sao? Bởi vì, Phật là đắng Tuệ giác, là 
đẳng Trí tuệ hoàn toàn, là đắng Phước đức hoàn toàn. 

Hai con thiết lập trái tim chân tình trên nền 
tảng Tuệ giác, trên nền tảng phước đức, thì trái tim 
chân tình đó, nó có cơ sở tổn tại và phát triển. 

Hai con hãy phát triển trái tim chân tình đó, 
trên nền tảng của Pháp, nghĩa là Pháp của Phật có 
khả năng giải tỏa mọi mắc kẹt, hóa giải tất cả 
những khổ đau xảy ra và đưa khổ đau đi về với an 
lạc, đưa sợi dây hệ luy đi về với giải thoát, bởi vậy 
nên hai con phải thiết lập trái tim chân tình của hai 
con trên nền tảng của Chánh pháp. 

Hai con phải thiết lập trái tim chân tình của 
hai con trên nên tảng của Tăng đoàn, bởi vì, đây là 
một đoàn thê đẹp, một đoàn thể hành đạo, sống chỉ 
vì mọi người mà không nghĩ đến riêng tư, nghĩ đến 
lợi ích chung mà không nghĩ đến bản thân, hai con 
thiết lập sự hạnh phúc của hai con trên nên tảng của 


Tăng đoàn như thế, thì chắc chắn hai con có hạnh 


| 12 bat 061625 gyxbiexerdtotaTnudilagfbeiayda Thích Thái Hòa 


phúc rất lớn, trái tim chân tình của hai con sẽ được 
bảo toàn một cách vững chãi. Vì sao ? Vì thiết lập 
trái tim trên nền tảng Tăng đoàn, cho nên Khôi làm 
việc gì không phải cho Khôi mà làm việc cho Nhàn 
và ngược lại Nhàn cũng thế, làm việc gì không vì 
mình, mà vì Khôi! Ngoài ra, hai con làm việc gì 
không phải cho riêng hai con, mà làm cho cha mẹ, 
anh em, dòng họ nội ngoại. Nhờ vậy mà hai con 
đăn đo, thận trọng. 

Trong cuộc sống tình yêu lứa đôi có những 
cái đồng ý, có những cái không đồng ý với nhau, 
cho nên khi có những cái chưa thuận ý, thì phải tìm 
cách đi tới hợp nhất với nhau, ta hợp nhất với nhau 
không phải cho ta mà vì cha mẹ, anh em dòng họ 
nội ngoại..., làm được như vậy, thì các con có 
nhiều hạnh phúc. 

Chiếc Nhẫn Và Sự Tương Kính: 

Giờ phút này, hai con quỳ xuống. Đây là hai 


chiếc nhẫn, như trên Thây đã nói, tình yêu lứa đôi 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 113 


không đơn thuần là ngọt ngào. Trong đó có vị chát, 
VỊ đăng, vị chua, vị cay, cho nên khi sự đẳng chát 
khởi lên, thì hai con phải nhớ đến nhẫn và nhờ nhẫn 
mà chuyền hóa được chất liệu chát, cay, chua, đăng 
đó đi về phía ngọt ngào êm ái. Cho nên, chiếc nhẫn 
này là biểu tượng cho sự kham nhẫn trong tình yêu 
lứa đôi, không phải chỉ một người nhẫn, mà cả hai 
cùng nhãn, mới tạo nên tình yêu lứa đôi một cách 
tốt đẹp, một cách hạnh phúc, một cách an toản. 

Bây giờ Thầy trao nhẫn cho Khôi để Khôi 
mang cho Nhàn, Thầy trao nhẫn cho Nhàn để Nhàn 
mang vào cho Khôi. Điều đó, nói lên rằng, Khôi 
nhẫn là nhẫn cho tất cả những gì liên hệ đến Nhàn 
và ngược lại, Nhàn nhẫn là nhẫn cho tất cả những 
gì liên hệ đến Khôi. Nhẫn như thế, hạnh phúc lứa 
đôi của hai con mới có ý nghĩa, mới được bảo toản. 

Hai con đứng dậy, xoay mặt vào nhau và trao 
nhẫn cho nhau, rồi vái nhau một cách chân tình. 


HỡI hai con Khôi và Nhàn! 


1i] aø cay 16z25eiyxbfimerdtbdlainvdibsbiayea Thích Thái Hòa 


Trong đời sống lứa đôi có chất liệu nhẫn đã 
đành mà còn có chất liệu tương kính nhau. 

Nếu sống với nhau mà chỉ nhẫn thôi, chứ 
không có sự tương kính nhau, thì vẫn khó có hạnh 
phúc. Khôi ÿỷ vào công việc của mình làm ra nhiều 
tiền bạc, mà coi thường Nhàn, ngược lại Nhàn cũng 
thế, thì hai người sống với nhau không thể có hạnh 
phúc được. Cho nên, hai con đã đi tới và sống VỚI 
nhau, thì phải biết kham nhẫn và tương kính nhau. 

Ngoài ra, Khôi được nhiều người tôn kính, 
cũng không phải vì vậy mà khinh thường Nhàn. 
Nhàn được nhiều người quý mến, không phải vì 
vậy mà coi thường Khôi. Trong giờ phút này, trước 
ngôi Tam Bảo, trước hiện tiền Tăng, trước cha mẹ, 
cô dì, chú bác của hai con, hai con hãy lạy nhau 
một lạy để tỏ sự tương kính ấy. 

Niằm Vui Sướng Và Sự Biết ơn: 

Bây giờ mời cha mẹ của hai cháu hãy đứng 


đôi diện với Tam bảo, đê cảm nhận niêm hạnh 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 115 


phúc sâu xa đối với hai con của mình. 

Cùng cha mẹ của hai cháu quý mến! 

Quý vị thật có phước đã sinh ra hai cháu một 
cách toàn vẹn, biết vâng lời cha mẹ để học hành, 
khôn lớn ra dáng vóc con người, quý hơn nữa, là 
quý vị đã có những người con biết tín kính Tam 
Bảo, biết thiết lập tình yêu đôi lứa trên nền tảng 
Phật giáo, đó là một phước đức lớn mà quý vị phải 
biết cảm nhận và tự vui mừng. 

Có những người con lớn lên không nghe lời 
cha mẹ, thích ăn chơi, khi yêu nhau thì đi tới với 
nhau, khi không yêu nhau thì chia tay, không có 
một cơ sở đạo đức nào cả, không có một niềm tin 
nào cả, thấy tiền nhiều thì ưa, hết tiền thì từ biệt 
nhau ra đi,... Những người con như thế đã tạo ra 
vô số tủi nhục cho cha mẹ, đã tạo ra vô số khổ đau 
cho gia đình, đã tạo ra vô số phiền luy cho tổ tiên 
dòng họ. 


Nay, hai con của quý vị không xảy ra trong 


| TẾ? sa 01006 12g s04 erdtlbdtankdibsltioyda Thích Thái Hòa 


trường hợp đó, chúng đã không xảy ra mà còn biết 
thiết lập tình yêu vững chãi trên nền tảng Tam Bảo, 
biết hiếu thuận, hiếu kính quý vị, đó là một điều 
mừng lớn cho quý vỊ. 

Trong giờ phút này, để tưởng nhớ công ơn 
sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hai con Khôi và 
Nhàn hãy nhớ: 

Nếu không có cha mẹ làm sao có các con, nếu 
không có tổ tiên nội ngoại, thì làm sao có cha mẹ 
hai con, cho nên nay hai con có trái tìm để hiến tặng 
cho nhau, đó là trái tim của cha mẹ, của tổ tiên nội 
ngoại hai con, và đề tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 
cha mẹ và tổ tiên ông bà nội ngoại, hai con hãy lạy 
cha mẹ hai lạy theo lời xướng của Thầy như sau: 

“Vị cảm mến công ơn sinh thành dưỡng dục 
của cha mẹ, nghĩ đến công ơn tô tiên, ông bà nội 
ngoại mà hai con tự nguyện đi tới với nhau, thiết 
lập đời sống tình yêu lứa đôi, vì vậy chúng con chí 


thành đảnh lễ hai lạy”. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 117 


Hai con Khôi và Nhàn! 

Kể từ giờ phút này, tình yêu lứa đôi của hai 
con đã được Tam Bảo chứng minh, đã được cha 
mẹ, bả con nội ngoại hỗ trợ đồng tình, như vậy tình 
yêu lứa đôi của hai con đã được hợp pháp và có 
nên tảng để thăng hoa, vậy hai con phải sống với 
nhau tất cả những gì chân thật nhất, quý báu nhất 
để các con có hoa trái ngọt ngào của tình yêu trong 
tương lai. 

Một lần nữa, Thầy cầu nguyện Tam Bảo 
chứng minh cho hai con tựu thành ước nguyện, và 


chúc hai con vô lượng an lành. 


I5 sa a6 1225x040 sxedtdtTnvdibsltiovda Thích Thái Hòa 


TÌNH YÊU THEO BẢN NGUYỆN 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng cho đệ tử Công Minh 
và Tịnh Quyên, vào ngày 01-5-2004, tại Chánh Điện Chùa Khánh Son, 
do đệ tử Nhuận Từ Nguyên và Nhuận Hạnh Châu phiên tả, 
đệ tử Nhuận Tịnh Phương và Nhuận Viên Nhự vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng, 

Hôm nay là ngày 13/3 Giáp Thân (01/5/2004), 
tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Sơn, là buổi lễ 
câu an đề đi tới đời sống lứa đôi chính thức cho Công 
Minh và Tịnh Quyên, dưới sự chứng minh của Tam 
Bảo, sự cho phép của Thây trú trì cùng sự hộ niệm 
của quý bà con, anh chị em trong thân quyến, cũng 
như anh chị em đồng đạo. 

Mong rằng, quý vị hãy nhiếp tâm hộ niệm, 
hướng về Tam Bảo, để cầu nguyện cho buổi lễ đi 
tới đời sống hạnh phúc lứa đôi của Công Minh và 


Tịnh Quyên được thành tựu viên mãn. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 119 


Hai con Công Minh và Tịnh Quyên thương 
mến! 

Trong đời sống lứa đôi có ba trường hợp để 
đi tới với nhau. 

Đời Sống Lứa Đôi Đi Tới Với Nhau Theo 
Bán Năng: 

Nghĩa là nam nữ ổi tới với nhau, trong quan 
hệ đời sống lứa đôi có tính cách bản năng, cho nên 
động cơ thúc đây là vô mình, là ái dục và sự quan 
hệ đời sống lứa đôi dựa trên vô minh, ái dục, nên 
trong đời sống lứa đôi như vậy, vị ngọt thì ít, mà 
chất chua cay, đắng chát thì nhiều, niềm vui thì rất 
ít, mà thất vọng thì rất nhiều. 

Giữa đời này đa số người ta đi tới với nhau 
theo tình yêu bản năng, do đó mà người ta có rất 
nhiều sự khổ đau, nhiều sự thất vọng và đã tạo ra 
những sự ly dị vợ chồng như thay áo, như ăn cơm 
bữa, nhất là xã hội phương Tây hiện nay. 


Mong rằng, chúng ta sinh ra ở xã hội phương 


|) nữ cay 0 16a2se gyx0Â sxerdtotaTnidalayitioyea Thích Thái Hòa 


Đông, lại sinh ra trong đất nước Việt Nam và ở xứ 
Huế, là nơi mà chúng ta có thể duy trì được đạo lý 
và nét văn hóa Việt nam trong đời sống lứa đôi. 

Cái nhìn của người Huế về cách thiết lập đời 
sống lứa đôi, nó khác với người Hà Nội, nó khác 
với người Sài Gòn, nó khác lắm, và đĩ nhiên là nó 
phải khác, và thực tế hơn nữa là không phải người 
Huế nào, cũng có cái nhìn sâu sắc về đời sống lứa 
đôi. Có những người cha, người mẹ Huế, nhưng 
cũng rất hời hợt trong việc thiết lập đời sống lứa 
đôi cho con cái, đồng thời cũng có những người 
con trai, con gái ở Huế, cũng hết sức hời hợt trong 
việc thiết lập đời sống lứa đôi, và họ cũng chăng 
biết gì về văn hóa Huế. 

Do đó, sự đỗ vỡ trong đời sống lứa đôi, 
không phải chỉ là sự đỗ vỡ giữa hai người, mà còn 
là đỗ vỡ cho cả hai gia đình. Tất cả hậu quả như 
vậy là do nhiều người đã đi tới với nhau trong đời 


sông lứa đôi, có tính cách bản năng, mà động cơ 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.------ 121 


thúc đây là vô minh và ái dục. 

Đời Sống Lứa Đôi Đi Tới Với Nhau Vì 
Duyên Nghiệp: 

Do duyên nghiệp mà ta đi tới với nhau, cho 
nên trong đó, nó có ân mà cũng có oán. Vì chính 
duyên nghiệp, nên ta đến với nhau làm vợ chỗồng, 
sông với nhau có khi để trả ân, có khi để trả oán 
cho nhau. 

Bởi vậy, mà giữa đời này, nhiều người con 
trai trong đôi mắt của họ, có rất nhiều hình ảnh 
thiếu nữ, nhưng rồi cuối cùng, chỉ có một thiếu nữ 
trong đôi mắt của họ, trong trái tim của họ và họ 
hứa sẽ đi tìm người thiếu nữ đó và họ cũng đã gặp 
nhau. Người thiếu nữ cũng vậy, trong đôi mắt của 
họ, trong trái tim của họ, có rất nhiều chàng thanh 
niên đã đi qua, nhưng không phải vì vậy, mà họ 
sống với những người đó. 

Có những trường hợp, họ thương nhau mà 


không yêu nhau, có trường hợp họ yêu nhau mà 


TU 2 %ady c0 16g 2e vi ioverntbdtaTnkdlallogfbe laser Thích Thái Hòa 


không thương nhau, có trường hợp không thương, 
không yêu nhau chi cả, mà vẫn sống với nhau, tất 
cả chuyện đó đều là duyên nghiệp. Duyên nghiệp 
đây đưa một người ở từ xứ sở này, có thể đi tới với 
một người ở xứ khác, dù hai xứ sở cách xa muôn 
trùng. Tình yêu lứa đôi đi từ duyên nghiệp, thì có 
khi mình tới với nhau để giúp đỡ nhau, nhưng cũng 
lắm khi đi tới với nhau là để làm khổ nhau. 

Con cái với cha mẹ cũng vậy, có khi con cái 
đến với cha mẹ để trả ân và đồng thời có khi đến 
với cha mẹ để trả oán, và có những người cha mẹ 
làm cho con cái hạnh phúc, nhưng cũng có những 
người cha mẹ làm cho con cái hết sức đau khổ. 

Trên nhận thức và lý luận bình thường, 
chúng ta thấy rằng, có cha mẹ nào lại không 
thương con, có con cái nào mà bất kính cha mẹ? 
Nhưng mà trên thực tế, có những người cha mẹ 
không thương con và có những người con không 


thương kính cha mẹ, nhưng mà vẫn gọi con hay 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 125 


vẫn gọi là cha mẹ như thường. Họ gọi nhau như 
vậy là gọi theo duyên nghiệp. Đã có duyên nghiệp 
với nhau rồi, thì tránh trời không khỏi nắng, nên có 
những người con trai khôi ngô tuấn tú, mà gặp 
những người vợ rất xấu xí và có khi hai gia đình 
không tương xứng gì với nhau cả, mà hai người 
vẫn gặp nhau và thương nhau, mà không một lực gì 
có thê cản được. 

Có nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng lấy người 
chồng gù lưng, và cô đã lý luận theo kiểu vô minh 
của mình, cô cho rằng, người gù lưng là người 
hiểm có và vì hiễm có, nên mới quý! Nhưng dưới 
cái nhìn chân thật, thì làm gì, người có sáu căn 
không hoàn hảo mà đẹp! Không có thánh nhân nào 
nhìn như vậy cả, nhưng dưới cái nhìn duyên 
nghiệp, thì điều nhìn nhận đó có thê xảy ra. 

Cho nên, nhìn thật sâu mà thấy, khi trai gái 
gặp nhau để tạo nên đời sống lứa đôi, phần nhiều là 


duyên nghiệp, mà đã là duyên nghiệp, thì không 


[2 ha a0 16225e ý c000iexerdtolaikdabsibioyda Thích Thái Hòa 


thể nào trốn tránh! Ta biết vậy để làm gì? Đề đừng 
bao giờ tránh né hành vi đã tạo nghiệp của mình, 
mình đã tạo nghiệp, thì phải chấp nhận trả nghiệp. 
Chấp nhận trả mà không tiếp tục vay. 

Nhưng, con người mình, thường là rất tôi, có 
khả năng tạo nghiệp mà không có khả năng chấp 
nhận trả nghiệp, làm thì lén lút, nhưng đến khi sự 
thật xảy ra lại chối, không chấp nhận, nên rất là 
hèn. Điều này xảy ra rất nhiều ở giới trẻ Việt Nam, 
cũng như ở Tây phương hiện nay. Chúng ta đừng 
nghĩ răng, chúng ta trốn chạy là khỏi. Chúng ta đã 
có duyên nghiệp, thì không thể nào tránh thoát. 
Chúng ta không thể nào tránh thoát tòa án nhân quả 
và tòa án lương tâm của chính ta. Có những điều 
thật thâm sâu ở trong lòng mình, nhưng khi có cơ 
hội là nó biểu hiện và phơi bày một cách cụ thể, 
nên chúng ta phải thấy cho được điều đó, để chấp 
nhận những gì của mình đã tạo ra, chứ không được 


đồ lỗi là tại, bởi, hay vì.... 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 125 


Đời Sống Lứa Đôi Đi Tới Với Nhau Theo 
Bán Nguyện: 

Đây là tình yêu rất đẹp, trong chất liệu của 
tình yêu này, vị ngọt rất nhiều, chất cay đắng rất ít, 
vì ở đây trai gái đến với nhau theo bản nguyện, chứ 
không phải theo bản năng hay duyên nghiệp. 

Ta đến với nhau theo bản nguyện, thì ta hoàn 
toàn có chủ quyền, ta tự nguyện đến và sông với 
nhau, vì ta đã bắt gặp nhau ở một điểm, điểm đó là 
cùng nhau hướng về một lý tưởng, cùng nhau thực 
hiện một lý tưởng, ta muốn cùng nhau làm một cái 
gì đó cho cuộc đời, mặc dầu trong hình tướng đến 
với nhau như là đời thường, nhưng nội dung và lý 
tưởng không phải là đời thường, vì thật ra không 
một ai làm nỗi một công việc, mà công việc phải có 
hai người, nên ta tới với nhau trong đời sống lứa 
đôi là để giúp nhau thành tựu một lý tưởng nào đó 
hay thành tựu một mục đích cao thượng nào đó. 


Cho nên, tình yêu mang tính tự nguyện thì 


J0” sat 00 16a 25eiyxbtisisshdrbdtainidiaslbeiayda Thích Thái Hòa 


trong đó, nó mang tính cao thượng và có hạnh phúc 
rất lớn, có những khi ta chỉ cần nhìn nhau hay nghĩ 
về nhau thôi, cũng đã là hạnh phúc rồi, chứ không 
cần phải sống bên nhau nữa. Tình yêu theo bản 
nguyện, là ta chỉ cần nghĩ đến lý tưởng mà hai bên 
đều hướng đến là hạnh phúc quá rồi, không đợi 
phải sống bên nhau, còn tình yêu tầm thường là 
phải ngồi bên nhau, ngôi suốt ngày, ngồi suốt giờ 
mới là hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc thì rất Ít, 
mà sự hệ lụy thì rất nhiều. 

Tri giác về tình yêu cho răng, yêu nhau là 
phải ngồi bên nhau suốt ngày, suốt năm mới là 
hạnh phúc, tri giác về tình yêu như vậy là hoàn 
toàn sai lầm, mà giới trẻ thường bị mắc phải. 

Cho nên, người thông minh phải biết thiết 
lập nền tảng thương yêu trên nguyên tắc bản 
nguyện mà không đi theo bản năng, nên hạnh phúc 
của họ rất lớn. 


Nguyên tắc bản nguyện, nghĩa là ta muốn 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 127 


làm một cái gì đó cho gia đình ta, cho dòng họ của 
ta và cho xã hội..., nhưng mà một mình, ta không 
thể làm nối, cho nên ta tự nguyện đi tới với nhau, 
để cùng giúp nhau thực hiện. 

Do bản nguyện mà ta đi tới với nhau, nên có 
thể không cần sinh con, hoặc có thể sinh một đứa 
con, mà đứa con đó, có thể công hiến được giá trị 
hữu ích cho cuộc đời, đứa con đó phải là đứa con 
của tình yêu đích thực. Trong tình yêu đích thực 
luôn luôn có chất liệu của trí tuệ, có chất liệu của 
bao dung và có một tầm nhìn rộng lớn, nên đứa con 
của ta không phải là một tác phẩm dục vọng thấp 
hèn. Một đứa con được kết câu bởi những dục vọng 
thấp hèn, thì khi lớn lên, nó sẽ thể hiện dục vọng 
thấp hèn trở lại và sẽ gây phiền hà cho cha mẹ, gia 
đình và cho xã hội. 

Một đứa con được hình thành theo bản 
nguyện, với tình yêu đích thực, cao thượng thì 


trong đứa con đó, có nội dung của bản nguyện, cho 


1 20. Cau 04064 16z8bg0v1/0apexiininailGayibsloiMel Thích Thái Hòa 
nên khi lớn lên nó rất có hiếu với gia đình, với 
dòng họ, nó sống rất có lợi ích và có ý nghĩa cho 
nhân quân và xã hội. 

Bồ Tát tại gia vẫn sống trong ngũ dục thế 
gian, nhưng không chạy theo ngũ dục, mà vẫn đi 
theo hướng của tình yêu bản nguyện, cho nên 
người cư sĩ tại gia có thể thọ trì Bồ tát giới và sống 
theo bản nguyện. Họ sống giữa ngũ dục thế gian 
mà không bị ngũ dục thế gian chi phối. Họ cũng ăn 
uống như người đời, nhưng mà không phải ăn uống 
theo bản năng, hay không ăn uống theo duyên 
nghiệp mà họ ăn uống theo bản nguyện, nên sự ăn 
uống của họ có khả năng chuyển hóa và trở thành 
cao thượng, họ sống cao thượng ngay giữa ngũ dục 
của thế gian. 

Họ vẫn làm tiền, vẫn tiêu tiền, nhưng mà làm 
tiền và tiêu tiền theo bản nguyện, chứ không phải 
theo bản năng, không phải theo duyên nghiệp, cho 


nên việc làm ra tiên và tiêu tiên của họ rât có ý 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 129 


nghĩa. Vì vậy, thiết lập đời sống lứa đôi theo bản 
nguyện rất là hạnh phúc, điều này không phải là lý 
thuyết, không phải là luận lý mà rất thực tế. 

Quý vị cứ nhìn đi, và hai con Minh Quyên 
cứ thấy đi, khi ta quét nhà theo bản nguyện, thì 
ngay trong từng lát chối, nó đã đem đến hạnh phúc 
cho ta rồi! Ngược lại, khi ta quét nhà do bị người 
khác sai sử, thì mỗi lát chổi như làm cho ta bị rơi 
vào cảnh giới địa ngục. 

Ta rửa chén theo bản năng, hay theo duyên 
nghiệp, thì ta bị khổ đau, nhưng ta rửa chén theo 
bản nguyện, thì ta hạnh phúc. 

Cho nên, tình yêu theo bản nguyện thì hạnh có 
mặt luôn luôn, hạnh phúc trong từng hơi thở, trong 
từng bước ổi, trong từng nụ cười, trong từng cách 
nhìn nhau, và trong từng nhịp điệu của cuộc sống. 

Điều này không phải là lý thuyết mà là một 
thực nghiệm. Vậy, Công Minh và Tịnh Quyên, hai 


con đến với nhau hãy thiết lập tình yêu trên nền 


|2): 1A o6 16z25eiy x40 mertbdfaiskdalsAbiosda Thích Thái Hòa 


tảng của bản nguyện, để tình yêu lứa đôi của hai 
con thực sự là hạnh phúc. Tình yêu của hai con 
không còn là tình yêu đơn thuần mà là tình yêu 
rộng lớn, mênh mông. 

Hai con đi tới với nhau, thiết lập tình yêu 
trên bản nguyện rồi, hai con thương nhau không 
phải là thương cho bản thân, mà cho gia đình, cho 
dòng họ, bạn bẻ, cho xã hội và cho cả cuộc đời, nên 
tình yêu như vậy rất là đẹp, rất có ý nghĩa, tình yêu 
như vậy làm sao mà đau khổ được, tình yêu như 
vậy không thể tạo ra dục vọng thấp hèn, tình yêu 
như vậy không thể tạo ra duyên nghiệp để vay trả, 
tình yêu như vậy không thể là khổ luy và không thể 
làm cho ta bị đi loanh quanh, như Trịnh Công Sơn 
nói: "Bao năm xa rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh 
quanh cho đời mỏi mệt”. 

Ta yêu như vậy không phải là tiếp tục ra đi, 
mà ta yêu như vậy là tiếp tục trở về, làm chủ trái 


tim ta, trở vê làm chủ cảm giác của ta, trở vê làm 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 131 


chủ tâm thức ta; ta yêu như vậy không phải là đây 
ta ra đi, để đánh bắt những hư ảo của cảm giác, của 
tri giác, mà yêu như vậy là đưa ta trở về, không còn 
đi loanh quanh mà đi có định hướng, đi một cách 
vững chãi, có chủ quyền và rộng lớn. 

Yêu bằng bản nguyện là ta có thể tháo tung 
cánh cửa luân hồi để mà đi ra, và để cho mọi người 
cùng thoát ra khỏi, và ta cũng có thể vào và ra cửa 
ngõ luân hồi một cách tự do. 

Bồ Tát không chối từ tình yêu, nhưng ngay ở 
nơi tình yêu khổ luy mà Bồ Tát thăng hoa, ngay ở 
nơi vướng mắc mà Bồ Tát tự tại, ngay nơi khung cửa 
chật hẹp mà Bồ Tát mở rộng cửa ngõ, mở lớn con 
đường. Yêu như vậy là yêu một cách thông minh, 
nên Bồ Tát tại gia vẫn sinh con nở cháu, nhưng con 
cháu đó là hoa trái của tình yêu đích thực, mà không 
phải là hoa trái của tình yêu duyên nghiệp. 

Công Minh và Tịnh Quyên, hai con thương 


mên! 


122 by o406416z80g9 08 (apszMdf oxi bylbdluie Thích Thái Hòa 

Để hóa giải tình yêu lứa đôi theo bản năng 
và tình yêu lứa đôi theo duyên nghiệp, cũng như để 
nuôi dưỡng tình yêu lứa đôi theo bản nguyện, Thầy 
sẽ chia sẻ những chất liệu sau đây cho hai con: 

1. Hiểu Và Tìn: 

Nếu ta yêu nhau mà không hiểu nhau, thì 
chúng ta sẽ tạo ra nhiều sự khổ đau cho nhau, nên 
muốn tin nhau thì trước hết phải hiểu nhau, nếu tin 
nhau mà không hiểu nhau, thì cái tin đó mù quáng, 
nó cuồng loạn và rất nguy hiểm, cho nên trước khi 
tin nhau phải hiểu nhau, nhưng đừng có tham vọng 
hiểu nhau hết, vì đúng là không ai hiểu được hết 
trái tim của mình và quả thực không ai dám tin và 
hiểu nổi trái tim của mình rung động theo kiểu rung 
động nảo. 

Khi ta đến với nhau, ta đừng nghĩ rằng, ta 
hiểu nhau hết, và ta tin nhau hết, vì sao? Vì có khi 
chính ta, ta vẫn chưa hiểu ta hết và có khi chính ta, 


ta vần không tin ta hệt nôi, huông gì là tin và hiệu 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ T2 


người khác. Thật ra, ở trong đời, chắng có ai hiểu 
nhau hết và chăng có ai tin nhau 100%, vì sao? Vì 
cuộc đời là vô thường, vì tâm tánh của con người 
biến thiên vô tận, đó là một sự thật, và do ta không 
hiểu được sự thật này, nên ta đã lên án nhau, khi sự 
bất như ý của ta xảy ra. 

Sự thực là ta đâu có hiểu ta hết, ta đâu có tin 
nổi trái tim của ta, ta đâu có tin nổi những cảm giác 
của ta, mà ta nói rằng, ta tin người yêu và người 
yêu tin ta. 

Cho nên, người nào nói rằng, anh hiểu em 
100% hay em hiểu anh 100%, đó là câu nói hư ảo, 
câu nói dối gạt, câu nói lường gạt, câu nói hoản 
toàn thuộc về tri giác, vì sao? Vì không có tải nào, 
anh hiểu em hết 100% và cũng không có tài nào em 
hiểu hết anh 100%. Không tài nào anh tin em 
100%, và cũng không tài nào em tin anh 100%. Ta 
nói với nhau như vậy là nói theo cảm giác và tr1 


giác sai lâm. 


1 hag 0/6163 y x04 sverltbdVainvdisftaiasda Thích Thái Hòa 


Chắc chắn răng, hai con cũng như quý vị đã 
từng nhớ câu nói nhân gian rất hay: "... nghe chỉ 
cậu đó nói, nghe chi cô đó nói..., đồ ăn nói bá 
trúng bá phát ấy". Bá trúng bá phát là 100 phát bắn 
ra là 100 phát trúng! 

Nhưng, tại sao lại có một người ăn nói bá 
trúng, bá phát mà mọi người không tin? Bởi vì, “bá 
trúng bá phát” là chuyện không thê xảy ra. 

Như vậy, họ biết rằng mọi câu nói, chỉ là giá 
trị tương đối, và tương đối mới là chân lý của cuộc 
sống con người. 

Mình mà nói: anh yêu em 100%, hay em 
yêu anh 100%, đó là những câu nói bá trúng bá 
phát, đó là câu nói đáng nghi ngờ. 

Cho nên, ta phải hiểu mới tin, nhưng mà 
đừng hy vọng hiểu hết mới tin, ta hiểu ngang đâu 
thì ta tin ngang đó, ta hiểu ngày hôm nay thì ta tin 
ngày hôm nay, chứ đừng ngày hôm nay hiểu mà 


ngày mai tin, thì ta sẽ thất vọng, ta hiểu vào thời 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 135 
điểm nảo thì ta tin vào thời điểm đó. Hiểu và tin 
như vậy là ta có chất liệu để có thể tạo ra được 
hạnh phúc trong đời sống tình yêu lứa đôi. 

2. Biết Giữ Gìn Cho Nhau: 

Minh đã hiểu nhau rồi, đã tin nhau rồi, thì 
phải biết giữ gìn cho nhau trong từng giây từng 
phút của sự sống, để cho cái hiểu và cái tin đó, đi 
về với cái toàn hảo. 

Ta phải biết giữ gìn cho nhau, từng giây, 
từng phút của sự sống qua cái gì? 

Qua lời nói, qua việc làm, qua cách nhìn, qua 
cách nghe, qua cách ăn, qua cách đi, đứng, nằm, 
ngôi, qua cách suy nghĩ trong tâm hôn..., ta phải 
giữ gìn cho nhau trong từng giây, từng phút. 

Minh nói thì phải nói cho đúng, mình hẹn 
nhau thì phải cho đúng hẹn, nếu trong đời sống lứa 
đôi, mà sai hẹn sẽ tạo ra vô số nghi ngờ, lo âu sợ 
hãi cho người được hẹn, thường mà nghi thì nghi 


xấu, chứ không bao giờ có nghỉ tốt. 


|0" #at 006i 1a25eiy x0 overhdbodtaTkdalasbaiavva Thích Thái Hòa 


Bởi vậy, ta phải giữ gìn cho nhau từng giây, 
từng phút, ta mới có hạnh phúc, ta mới có an lạc, ta 
mới hóa giải được tình yêu bản năng và duyên 
nghiệp để ta nuôi dưỡng được tình yêu lứa đôi ở 
trong bản nguyện. 

Cách ngồi cũng phải biết giữ gìn cho nhau, 
trong gia đình chồng phải ngồi ở chỗ nào, vợ phải 
ngôi ở chỗ nào, dâu phải ngồi ở chỗ nào, rễ phải 
ngôi ở chỗ nào, khi làm mẹ thì phải biết ngồi ở chỗ 
nào, tất cả đều có vị trí của nó mà ta phải biết giữ 
gìn cho nhau trong các thế ngồi, các thế đứng, từ 
gia đình ra đến bạn bè, rồi ra giữa xã hội. Vợ chồng 
mà không biết giữ gìn thế ngồi, thế đứng cho nhau, 
thì hạnh phúc đổ vỡ, chứ không phải có vợ, có 
chồng rồi, xây nhà lầu 5 - 7 tầng là ta có hạnh phúc 
đâu! Có người ở nhà lầu 5 - 7 tầng, địa vị cao sang, 
mà khổ đau khủng khiếp. 

Cho nên, muốn hạnh phúc, ta phải giữ gìn 


cho nhau trong từng giây phút của sự sống, ta săn 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 137 


sóc nhau trong từng giây phút của sự sống. 

$3. Kiên Định Và Vững Chãi: 

Nếu mình sống mà không có hướng đi, 
không có một kế hoạch nào hết trong cuộc sống 
của mình, thì coi như mình thất bại, thất bại ngay 
khi mới biết nhau, mới gặp nhau. Cho nên, mình 
sống phải có hướng đi, mà hướng đi đó là gì? 

Minh yêu nhau, rồi sống với nhau, năm năm 
đầu, mình làm cái gì? Năm năm tiếp theo mình làm 
cái gì ? Mười năm sau mình làm cái gì? Làm gì, 
không phải chỉ làm ra tiền bạc, danh vọng, mình 
sinh con là phải biết sinh con để làm gì và phải sinh 
như thế nào, chứ không phải sinh bừa, gặp đâu sinh 
đó, cho nên mình phải kiên định cho được cái 
hướng đi trong đời sông lứa đôi. 

Khi mình đã có sự kiên định lập trường trong 
đời sông lứa đôi theo cách của mình rồi, chắc chắn 
mình sẽ có nhiều người đối lập, nhưng không sao, vì 


càng có đối lập, thì sự kiên định lập trường của ta 


|5: sat o0 19t gi s84 ierdtotainudabaglteiasda Thích Thái Hòa 


càng vững chãi. Lập trường của ta càng vững chãi, 
mọi sự đối lập đôi với ta từ từ sẽ được hóa giải. 

Ta sẽ hóa giải được những mũi tên bắn tới ta 
từ bạn bè, từ cha mẹ, và có những mũi tên bắn tới 
ta, từ mọi phía của xã hội. Những quan điểm, lập 
trường của xã hội bắn vào ta, mà ta không có kiên 
định lập trường, thì ta sẽ bị lung lay, sẽ bị vỡ tung 
ra, cho nên khi ta đã đến với nhau, thì ta phải kiên 
định lập trường và ta giúp nhau đi vững chãi trên 
lập trường đó. 

Nhưng, sự kiên định này không phải là cứng 
nhắc, mà phải uyên chuyển sống động, nó phải có 
tuệ giác, chứ không phải cố chấp, cứng đờ. 

Như Thây thường hay nói với mấy đứa con, 
không phải chỉ có 2 với 2 là 4, mà có vô số cách để 
đi tới và hình thành con số 4, có bao nhiêu phép 
cộng trừ nhân chia, thì ta có bấy nhiêu cách để đi 
đến con số 4. Ví dụ: 1000 - 996 = 4 ; 900 - 896 = 4; 
2+2=4; 2x2=4; 8:2=4; 16:4=4,... 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 139 


Cũng vậy, tình yêu lứa đôi theo bản nguyện, 
là ta có vô số phương tiện cho mục tiêu của mình, 
nhưng ta phải kiên định lập trường và vững chãi 
trong từng bước đi để đạt được mục tiêu. Có khi ta 
hành xử một cách cương quyết, nhưng cũng có khi 
ta hành xử một cách uyên chuyền và sống động, linh 
hoạt và thông minh, nên trong hoàn cảnh nào, ta 
cũng có thể tạo ra được hạnh phúc và an lạc cho ta. 

Trong tình yêu lứa đôi theo bản nguyện, nó 
không có chất liệu của tuyệt vọng, nó không có thất 
vọng, nó không có bề tắc, nó không có rên rỉ mà 
bao giờ cũng vul vẻ, tại sao? Tại vì, trong tình yêu 
Ấy, có chất liệu của tuệ giác, nên ta có thể sử dụng 
tuệ giác để đưa tình yêu đi đúng với định hướng 
cao đẹp của cuộc sông mà mình đã chọn lựa. 

4. Nhìn Sâu Để Thương: 

Ta phải nhìn sâu đề thương, chứ nhìn cạn cợt 
mà thương, ta sẽ tạo ra khổ đau cho nhau. 


Nhìn sâu để thương, không phải là mình 


| 216 0v/6122egy x40 erdtidtkdiastbdiovva Thích Thái Hòa 


nghe nơi ngôn ngữ, anh thương em hay em thương 
anh, mà khi ta nghe ngôn ngữ ấy, ta phải yên lắng 
để xem nó xuất phát từ cái đầu, từ trái tim hay từ 
cuộc sống. 

Có những ngôn ngữ thương nhau, nói lên từ 
những chất xám não bộ, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ 
của lý trí. Ngôn ngữ của lý trí là ngôn ngữ so sánh, 
phân biệt, đối chiếu, nên ngôn ngữ đó, không phải 
là ngôn ngữ chân thật, chúng chỉ có giá trị chính 
phục và thích ứng nhất thời. Cho nên, khi nghe, thì 
ta phải nghe một cách sâu lắng để biết ngôn ngữ ấy 
là ngôn ngữ phát ra từ não trạng hay từ sự rung 
động của trái tim. 

Ngôn ngữ của não trạng, nó đánh lừa ta trên 
mặt nhận thức một cách khủng khiếp. 

Và ngôn ngữ của trái tim, nó cũng có thể 
đánh lừa ta trên mặt cảm giác một cách tài tỉnh, 
nhưng ngôn ngữ của cuộc sống, không có tác dụng 


đánh lừa ta, bởi vì là cuộc sông, nên khi nào và ở 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 141 


đâu nó cũng như vậy, cho nên ta phải nghe cho 
được ngôn ngữ từ cuộc sống, ta phải nhìn sâu để 
nhận ra cho được ngôn ngữ từ cuộc sống đề thương. 

Ở đời mà nghe ngôn ngữ của cái đầu là thiên 
hạ đã mê rồi, nhưng nên nhớ rằng, tất cả những 
ngôn ngữ phát sinh từ cái đầu, đều có tác dụng lừa 
phỉnh nhận thức và tri giác của ta, và ngôn ngữ của 
trái tim lại có khả năng lừa phỉnh những cảm giác 
của ta. Yêu nhau, người ta thường vẽ hai trái tim để 
hiến tặng cho nhau, nhưng cũng chính hai trái tim 
ấy, đã từng làm cho nhau khổ đau rất nhiều. Ngôn 
ngữ của trái tim là ngôn ngữ của cảm tính, ngôn 
ngữ ấy cũng có tác dụng gây mê và đánh lừa cảm 
giác của chúng ta. Ta yêu nhau, không nên dừng lại 
ở nơi ngôn ngữ của lý trí hay ngôn ngữ của cảm 
tính, mà phải đi thăng tới ngôn ngữ của cuộc sống. 
Ta yêu nhau, ta phải nói cho nhau nghe bằng ngôn 
ngữ của cuộc sống. Ngôn ngữ cuộc sống mới là 


ngôn ngữ đích thực của tình yêu. 


T2” so 000183256 x04 siertiodtTnudaagfteiayv Thích Thái Hòa 


Ta thương nhau, ta phải nhìn sâu vào cuộc 
sống của nhau để thương, cho nên khi ta thương 
nhau, ta phải hiểu cho được cái tính của nhau, nếu 
thương nhau mà không hiểu được cái tính của 
nhau, thì không thể nào tạo ra hạnh phúc cho nhau 
được. Thương nhau như vậy là bằng mười ghét 
nhau. Nên, thương nhau là ta phải nhìn sâu vào bản 
chất của nhau đề thương. 

Khi một người sông bất hiếu với cha, với mẹ 
của họ, mà họ nói rằng, họ thương ta và họ rất 
chung thủy với ta, ta biết người đó đang nói theo 
ngôn ngữ của lý trí, của cảm tính và chỉ đúng ở 
trong khoảnh khắc suy xét và rung động nhất thời, 
mà không phải là chân thật. Ta hãy thương nhau và 
hãy nói cho nhau nghe bằng ngôn ngữ của cuộc 
sông. Ta hãy nói cho nhau nghe ngôn ngữ của tình 
yêu cuộc sống, và ta sống băng tình yêu ấy, thì dù 
cho cuộc đời của ta có biến thiên, hương sắc của ta 


có úa tàn, công danh sự nghiệp của ta có thăng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 143 


trầm, ta có sa cơ, lỡ vận, ta có thuận lợi hay khó 
khăn, thì chúng ta vẫn sống với nhau thủy chung, 
vẫn sống với nhau trước sau như một, bởi vì ta đã 
thương nhau và đã nói cho nhau nghe bằng ngôn 
ngữ đích thực của cuộc sông. 

5. Tên Gọi Tạo Thành Phẩm Chất: 

Hai con Công Minh và Tịnh Quyên, tên của 
hai con rất đẹp! 

Công Minh, 

Minh là ánh sáng, Công là công lý, người 
mang tên Công Minh là người đem ánh sáng công 
lý mà rọi vào mọi hành xử của mình, người con trai 
mang tên Công Minh phải đem ánh sáng của công 
lý mà soi vào cuộc sống của đời mình; và Minh 
cũng có nghĩa là hiểu biết. Người con trai mang tên 
Công Minh tức là người đó đem sự hiểu biết công 
lý mà rọi vào trong lời nói, trong ngôn ngữ, trong 
hành xử của mình, chính cái đó mới che chở được 


người mình yêu, mà nó cũng có thê tạo ra chât liệu 


| xố v00 162 254g 204 sxeltoTnvdibyiedoyea Thích Thái Hòa 


hạnh phúc cho mình và cho người yêu của mình. 

Tịnh Quyên! 

Con là người con gái mang tên Tịnh Quyên, 
Tịnh là an tịnh hoặc là thanh tịnh hay là trong sáng; 
Quyên là đẹp. 

Tịnh Quyên là người con gái đẹp ở mặt thanh 
tịnh, yên tĩnh và trong sáng. Tịnh Quyên, con hãy 
đem cái đẹp yên tĩnh, trong sáng, thanh khiết đó, mà 
hiến tặng cho chồng mình, cho người yêu của mình 
để có thể chế tạo ra được những hoa trái tình yêu rất 
đẹp trong tương lai và cũng có thê đem chất liệu đẹp 
của người con gái đó, mà làm vinh danh cho chồng. 
Bởi vì, người chồng làm nên danh giá là nhờ người 
vợ, mà người vợ vụng về, sơ suất thì người chồng 
có tài năng đến mấy đi nữa, cũng thất bại. Thất bại 
ngay ở trong gia đình, thất bại ngay trong bạn bè và 
thất bại ngay ở xã hội. Có những người đàn ông đi 
ra xã hội ăn nói rất sắc sảo, rất hùng dũng, nhưng 


khi về nhà lại rât sợ vợ, không dám mời bạn bẻ đên 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 145 


nhà, bởi vì vợ không còn là người đẹp của mình mà 
là con quỷ báo mình. 

Cho nên, hôm nay Thầy xin chia sẻ vài chất 
liệu để làm hành trang cho hai con trong cuộc sống 
và Thầy mong răng, hai con phải nhớ đến tên của 
mình, nhớ đến tên của mình thôi và nuôi dưỡng cái 
tên đó, đề trở thành chất liệu của cuộc sông là hai con 
đã có hạnh phúc rồi, hai con luôn luôn thấy có cha 
mẹ, có anh em, có bạn bè, có Thầy ở trong hai con. 

6. Có Mặt Trong Nhau: 

Giờ đây, Thầy muốn chia sẻ thêm cho hai 
con chất liệu vợ chồng có mặt trong nhau nữa. 

Hai đứa con tuy tới với nhau theo bản 
nguyện, nhưng không được ÿ lại vào nhau một 
cách thụ động, cho nên Tịnh Quyên ngoài thiên 
chức làm vợ, làm mẹ con phải phát triển và nuôi 
dưỡng cho được cái thiên chức làm chồng và làm 
cha nữa, nếu con chỉ có đơn thuần thiên chức làm 


vợ, làm mẹ, khi sự vô thường của cuộc đời xảy ra, 


121D” a0 6162 285gy g040 merdtbdlcbudaashtdiosda Thích Thái Hòa 


hai con không thể mãi mãi sống gần bên nhau, 
Minh có thể đi chỗ này, chỗ khác, nên con phải có 
thiên chức làm chồng, làm cha, để vừa nuôi con, 
vừa dạy con, vừa che chở được con và vừa vạch 
hướng cho con cái mình đi. 

Công Minh cũng vậy, ngoài thiên chức làm 
chồng, làm cha, con cũng phải chế tác cho được 
thiên chức làm vợ và làm mẹ, chứ không phải đơn 
thuần chỉ có thiên chức làm chồng. Có khi người 
vợ đang còn bận công việc ở cơ quan, người chồng 
có thê về nâu cơm được, dọn cơm được, rửa chén 
bát được, chăm sóc con cái được, ru con và tắm rửa 
cho con, giống như một bà mẹ, chứ không phải khi 
con khóc là phải điện thoại gọi Quyên về dỗ con, 
như vậy con của mình sẽ khóc rát cả cổ mà chết. 
Cho nên, Minh ngoài thiên chức làm chồng, làm 
cha, còn phải biết phát huy cho được thiên chức 
làm vợ và làm mẹ để nuôi con cái nữa. 


Đây là điều mà không phải Thầy chỉ nói cho 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 147 


Công Minh và Tịnh Quyên mà còn nói để chia sẻ 
cho tất cả giới trẻ hiện nay trong đời sống lứa đôi. 

Công Minh và Tịnh Quyên hai conl 

Thầy tin chắc răng, hai con đã thiết lập được 
tình yêu lứa đôi theo bản nguyện và dưới sự chứng 
minh của Tam Bảo, tình yêu của hai con càng ngày 
sẽ càng đẹp, càng rộng lớn ra, càng dễ thương ra, 
và trở thành mẫu mực cho giới trẻ noi theo. Nhưng 
mà hai con đừng nghĩ rằng, hoa hồng không có gai, 
hoa hồng nào cũng có gai cả, phải thấy và biết như 
vậy đề tiếp tục vững chãi, và sẵn sàng tiếp xúc với 
hoa hồng, chứ không phải thấy hoa hồng có gai mà 
thụt lùi. Thấy hoa hồng có gai mà thụt lùi là người 
hèn. Thấy hoa hồng không biết đến gai mà cứ tiến 
tới ngắt âu, là người liều mạng, trước sau gì cũng 
bị nhiễm độc mà chết. Thấy hoa hồng, ta biết hoa 
hồng có gai ở chỗ nào, và chỗ nào không có gai, 
phải biết rất rõ, rồi ta có thể đùa chơi với nó mà 


không hề bị thương tích gì cả. 


| 215 42w 00162 25euy x4 sxerltdbdanidibabdsuda Thích Thái Hòa 


Các con may mắn được học tập rất nhiều, 
được thọ trì tại g1a Bồ tát giới, nên các con phải 
sông hết sức hùng tráng ngay trong đời sống này. 

Bây giờ, Thầy làm phép sái tịnh cho hai con, 
để cho dòng nước Cam Lỗ này đi vào trong đỉnh 
đầu của hai con, và rồi thắm nhuần vào thân thê và 
tâm hồn của hai con, để xác nhận răng, từ đây cho 


đên mãi mãi về sau, hai con đã có dòng nước Cam 


` z 
A^ 2? 


Lô ở trong tâm thức mình, ở trong cuộc sông mình 
và hứa chỉ tạo ra sự tươi mát cho nhau mà thôi. 
Nếu có một chút oi bức nào đó trong tình yêu lứa 
đôi, thì hai con sẽ sử dụng dòng nước Cam Lỗ vốn 
có này trong hai con để dập tắt. 

Công Minh và Tịnh Quyên, hai con thương 
mến! 

Con người sinh ra trên trái đất này là một 
loài hoa. Một loài hoa có giá trị lớn hơn bất cứ loài 
hoa nào, vì sao? Vì loài người là một loài hoa có 


linh giác. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 149 


Hai con hãy thắp sáng bông hoa tâm linh của 
các con lên, và hai con hãy hiến tặng cho nhau 
nguồn sáng của bông hoa tâm linh đó. Trong tình 
yêu bản nguyện để hai con không phải chỉ gặp 
nhau trong đời này, mà còn mãi mãi gặp nhau trong 
vô lượng kiếp về sau nữa, để làm đẹp cho nhau và 
làm đẹp cho cuộc đời. 

Hai con không phải chỉ gặp nhau bây giờ, ở 
đây mà hai con còn phải làm cho nguồn sáng tâm 
linh của hai con sáng chói lên, để hai con có thể 
gặp nhau bất cứ ở đâu trong thế giới này, và bất cứ 
ở đâu nơi những thế giới khác, để hiến tặng cho 
nhau những gì tốt đẹp nhất, quý báu nhất, thơm tho 
nhất và không phải chỉ gặp nhau ngang đó, mà còn 
gặp nhau để chế tác ra những tác phẩm có giá trị 
thơm đẹp, sáng chói, tuyệt vời nhằm dâng hiến cho 
đời, làm cho đời vơi đi tất cả những oi bức của 
cuộc sống, các con hãy cùng nhau phát khởi các 


nguyện như vậy! 


|1): sÂ@ o6 1622euy x4 rerdttolankdiasfteioyda Thích Thái Hòa 


Vậy, hai con hãy tặng hoa này cho nhau! 

Hai con nhìn sâu vào hoa và thở, và hãy 
nhắm mắt lại, nhìn sâu vào bản tính của nhau để 
thấy, đề hiểu, để thương, rồi hiến tặng cho nhau cái 
hiểu, cái thấy, cái thương đó một cách chân tình và 
sâu sắc. 

Hai con Công Minh và Tịnh Quyên thương 
mến! 

Trong tình yêu lứa đôi có thể tạo ra rất nhiều 
hạnh phúc là bởi hai người không chỉ biết thương 
nhau mà còn biết tương kính nhau, tương thuận nhau, 
nghĩa là chồng biết kính và thuận theo vợ, vợ biết kính 
và thuận theo chồng, có như vậy, thì mới có hạnh 
phúc, mới có an lạc và trong gia đình mới không có 
lời qua tiếng lại, không tạo thành hỗ ngăn cách. 

Trong đời sông lứa đôi được thiết lập nơi sự 
tương kính, tương thuận thì hố ngăn cách ngày 
càng được khỏa lấp và không còn biên giới. 


Với ý nghĩa đó, hai con trước Tam Bảo, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 151 


trước Thây, trước những người thân yêu trong gia 
đình và trước bạn bè hãy chí thành, chí thiết lạy 
nhau một lạy để tỏ sự tương kính, tương thuận đối 
với nhau trong cuộc sống. 

Nghe Thầy xướng và hai con lạy: 

“Vị để bảo đảm hạnh phúc lứa đôi trong cuộc 
sông đời thường, hai đệ tử Công Minh và Tịnh 
Quyên chí thành đảnh lễ nhau một lạy để tỏ lòng 
tương kính và tương thuận đối với nhau”. 

Hai con thương mến! 

Không có cha ta, không có mẹ ta, thì không 
thể nào có ta, không có ông bà nội ngoại của ta, thì 
không thể có cha ta và mẹ ta, cho nên ngày hôm 
nay, ta có thân thể và tâm hồn này, để đi đến với 
nhau và cùng nhau thiết lập đời sống lứa đôi, đó là 
do sự có mặt của cha ta và mẹ ta, và do có dòng họ 
nội ngoại của ta, vậy hai con hãy chí thành, chí 
thiết cảm nhận công ơn của cha mẹ, tổ tiên, ông bà 


nội ngoại đã tác thành cho hai con, không những 


[2 tà 06016225 ng x4 xerdtodtinidilalbiosda Thích Thái Hòa 


tác thành về mặt sinh lý, về mặt tâm lý mà còn tác 
thành về mặt phước đức. Vì cảm nhận như vậy, cho 
nên trước khi hai con đi tới đời sống lứa đôi với 
nhau, hai con hãy đứng dậy, hướng về Tam Bảo, vì 
cha mẹ của mình, vì tổ tiên ông bà của mình mà 
đảnh lễ Tam Bảo, để mong cho cha mẹ, ông bà của 
mình, nương nhờ vào Tam Bảo mà tăng trưởng 
được nhiều phước đức. 

Hai con đứng dậy, nghe Thầy xướng và lạy 
ba lạy: 

“Vị cảm mến công ơn sinh thành dưỡng dục 
của cha và mẹ, cũng như nuôi dưỡng khôn lớn từ tổ 
tiên, ông bà nội ngoại mà chí thành đảnh lễ thập 
phương thường trú Tam Bảo tam bái”. 

Công Minh và Tịnh Quyên hai conl 

Hai con sau khi nghe pháp thoại vả thực hành 
một số nghi lễ cần thiết trong đời sống lứa đôi, và 
ngay từ giờ phút này, các con đã tự nhận ra là các 


con đên với nhau không phải từ bản năng dục vọng, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 153 


cũng không phải vì duyên nghiệp mà phải trả nợ, 
mà hai con đến với nhau là vì bản nguyện. 

Trong đời sống hằng ngày, các con luôn luôn 
nhớ đến các chất liệu mà Thầy đã trao truyền cho 
hai con, hai con dùng nó như là một phương pháp 
thực tập, để chuyển hóa bản năng thấp kém trong 
đời sống con người, chuyển hóa những duyên 
nghiệp còn lại của hai con trong nhiều đời nhiều 
kiếp và đồng thời nuôi dưỡng bản nguyện của hai 
con trong đời sông hằng ngày. Hai con làm được 
như vậy, là quả thực hai con đến với nhau như 
những đóa hoa, những đóa hoa ngời sáng của tâm 
linh, đóa hoa ngời sáng của tuệ giác và như vậy, 
hai con xứng đáng là đệ tử của Tam Bảo, là học trò 
của Chư Tăng, là con cái hiếu thuận của cha mẹ ở 
trong gia đình, là cháu chắt ngoan có khả năng làm 
vinh danh cho dòng họ của mình, và hai con xứng 
đáng là người bạn chân tình của tất cả những người 


bạn của hai con, hai con xứng đáng uông nước, ăn 


[0 aag: 0906183956 x04isrsrhdbdfainkidiloyibdiosda Thích Thái Hòa 


cơm, mặc áo một cách có ý nghĩa và đi những 
bước đi vững chãi, hùng tráng trên trái đất mà 
không có sự hồ thẹn đối với bất cứ một cái gì. 

Vậy, hai con hãy đứng dậy đảnh lễ Tam Bảo 
và hồi hướng. 


Thầy chúc hai con thành công! 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.-----~- 155 


TÌNH YÊU VỚI TRÁI TIM 
VÀ TÂM NHÌN RỘNG MỞ 


(Pháp thoại Thầy Thích Thái Hòa giảng, đệ tử Nhuận Từ Nguyên 
và Nhuận Hạnh Châu kính phiên tả, đệ tử Nhuận Tịnh Phương 
và Nhuận Viên Như vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Máu Ni Phật 

Thưa quý vị bà con của hai cháu Diệp và 
Anh Thiị; 

Cùng hai con Diệp và Anh Thi quý mến! 

Hôm nay là ngày 23/3/Giáp Thân (10/5/04) 
tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Phước Duyên, cha mẹ, 
bà con nội ngoại của hai con, đưa hai con đến đây 
để tác thành đời sống lứa đôi và xin Tam Bảo 
chứng minh, chư Tôn Đức hiện tiền cầu nguyện 
cho hai con tựu thành ước nguyện. 

Trong buổi lễ này, Thây xin chia sẻ bài pháp 
thoại đến hai con, để hai con làm hành trang đi vào 


đời sông lứa đôi. 


1O” 22006 16z2se ng x40 maerdtidainidibaaibdioyea Thích Thái Hòa 


Hãy Nhìn Những Ngón TAy Trong Bàn T4V: 

Hai con hãy nhìn sâu vào bàn tay của mình, 
hai con sẽ thấy các ngón tay ở trong một bàn tay. 
Các ngón tay có gốc rễ từ bàn tay, bàn tay có gốc 
rễ từ cánh tay và cánh tay có gốc rễ từ thân thể, 
thân thể có gốc rễ từ trái tim và não trạng của 
chúng ta. 

Cũng vậy, bàn tay của chúng ta không đơn 
thuần mà có được, những ngón tay mà có, là nhờ 
vào những liên hệ của nó. Cho nên, hai con nhìn 
vào bản tay của mình thì sẽ thấy ở nơi đó có cha 
mẹ, có ông bà tổ tiên, bởi vì không có tổ tiên, ông 
bà thì sẽ không có cha mẹ mình, nếu không có cha 
mẹ mình, thì mình không bao giờ có, cho nên tất cả 
chúng ta, cũng như hai con mà lớn lên, là lớn lên từ 
lòng bàn tay của cha mẹ, lớn lên từ trái tim và não 
trạng của cha mẹ, lớn lên từ sự hiểu biết, thương 
yêu và chăm sóc của cha mẹ và lớn lên từ phước 


đức của tô tiên ông bà. Nhìn sâu vào bàn tay như 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.-----~- 157 


vậy, để ta cảm nhận một cách sâu sắc, sự có mặt 
của chính bản thân mình, và ta hãy đem trái tim đó 
để mà thương yêu, ta hãy đem não trạng đó mà 
nhận thức và xử sự cho đẹp, ta hãy đem đôi bàn tay 
đó ôm nhau mà sống và làm đẹp cuộc đời. 

Chất Liệu Nghĩa Tình: 

Diệp và Anh Thị, hai con quý mến! 

Tình yêu lứa đôi đi tới với nhau theo bản 
năng, thì tình yêu đó rất tầm thường và sẽ có rất 
nhiều khổ đau và thất vọng, tình yêu đó có rất 
nhiều vị chát, đắng mà vị ngọt thì rất ít. 

Tình yêu đi tới với nhau bằng bản năng, là 
khi ta nhìn đối tượng mà ta thấy thích ý là ta khởi 
lên tâm thương yêu, có nội dung chiếm hữu, nhưng 
khi nhìn đối tượng ta không còn thích ý nữa, thì ta 
vẫy tay chào nhau một cách đau khổ, và ta buông 
bỏ nhau trong những hận thù, oán trách. 

Vấn đề thương yêu như vậy, không phải chỉ 


làm cho trái tim của hai người thương tích, cuộc 


TOP SA 6162 2ey x4 srididtTnvdibsftisyda Thích Thái Hòa 


sống của hai người đỗ vỡ mà trái tim cha mẹ hai 
phía cũng đồ vỡ, trái tim ông bà của hai phía cũng 
bị đồ vỡ theo. 

Tình yêu lứa đôi giữa đời này, thông thường 
đến với nhau theo bản năng và sự đồ vỡ hạnh phúc 
đã xảy ra tràn lan giữa xã hội Việt Nam chúng ta và 
xã hội Tây phương hiện nay. Vấn đề lấy vợ, lấy 
chồng thay đổi như mặc áo vậy, giới trẻ Việt Nam 
hôm nay cũng như giới trẻ Tây phương rất thất 
vọng đối với đời sống lứa đôi. Và sự thất vọng ấy 
đã làm cho liên lụy đến nhiều người. 

Vậy, hôm nay cha mẹ của các con rất là 
thông minh, muốn cho các con không đi tới với 
nhau bằng tình yêu theo bản năng, mà muốn tình 
yêu lứa đôi của hai con được thăng hoa bằng tình 
yêu có nội dung trí tuệ. Tình yêu lứa đôi có nội 
dung trí tuệ là tình yêu có chất liệu của tình và 
nghĩa. Trong tình có nghĩa và trong nghĩa có tình. 


Nghĩa và tình có mặt trong nhau mới tạo nên tình 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 159 


yêu chung thủy. Tình yêu mà không có nghĩa, thì 
tình yêu đó vô vị lắm, cho nên sau cái tình là cái 
nghĩa, chất liệu của nghĩa trong tình, chính nó tạo 
thành nét đẹp thủy chung trong đời sống con người. 
Vì vậy, cha mẹ các con muốn hai con đến với nhau 
bằng tình yêu lứa đôi theo trí tuệ mà không là tình 
yêu lứa đôi theo bản năng. 

Tình yêu theo trí tuệ, thì khi giàu sang, mình 
vẫn sống rất đẹp với nhau mà khi sa cơ lỡ vận, 
mình cũng sống rất đẹp với nhau. Khi mình ăn nên, 
làm nồi, mình sống rất đẹp với nhau, khi mình làm 
ăn bất trắc, mình cũng sống rất đẹp với nhau. Khi 
thân thể tráng kiện, mình sống rất đẹp với nhau, mà 
khi thân thể bị bệnh hoạn, mình cũng sống rất đẹp 
với nhau, đó là tình yêu lứa đôi được thiết lập trên 
nên tảng trí tuệ. Có lẽ đó là tình yêu mà tất cả con 
người có chút suy tư, có một chút chiêm nghiệm, ai 
cũng hằng ao ước. Thầy xin chia sẻ thêm với hai 


con những chất liệu sau đây, hai con hãy nhớ lấy 


TU: cv 0/6 10a 2e x4 sserldtodtaindibsltiosda Thích Thái Hòa 


những chất liệu này mà thực tập mới bảo toàn được 
tình yêu lứa đôi theo trí tuệ. 

Mớ Rộng Trái Từn Và Cõi Lòng: 

Bởi vì, khi ta chấp nhận yêu một người, tức 
là ta đã bắt đầu nhìn vào trái tim của ta, ta biết rằng 
trái tim của ta, bây giờ không còn là một mà đã hóa 
thành hai, hóa thành ba, thành bốn, thành năm và 
hóa thành nhiều lắm.... Cho nên, ta muốn thăng 
hoa tình yêu lứa đôi theo trí tuệ, là ta phải mở rộng 
trái tim ra, và khi trái tim ta mở rộng, ta sẽ thấy 
trong trái tim ta, có chồng ta, có vợ ta, có cha mẹ 
ta, có cha mẹ chồng ta, có ông bả nội ngoại của ta, 
của chồng ta, tô tiên của chồng ta, vợ ta, chú bác cô 
dì của chồng hay của vợ ta, của con ta và những thế 
hệ của con cháu ta trong tương lai. Khi ta mở được 
trái tim của ta như thế, thì những xử sự hằng ngày 
của ta mới đẹp. 

Nếu trái tim ta bị co lại, thì tức khắc cuộc 


sông của chúng ta sẽ bị hôi hộp, dôn dập, nhiêu tai 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- ló1 


nạn. Cũng vậy, trái tim tình yêu của ta mà không 
có rộng lớn, không có thoải mái, thì đời sống tình 
yêu sẽ bị gập ghềnh, có nhiều tai ương mà mình 
không thể nảo tiên liệu nổi. 

Bởi vậy, hai con muốn bảo toàn cho hạnh 
phúc lứa đôi của mình, trước hết là phải biết mở 
rộng trái tim của hai con ra, phải biết mở rộng cõi 
lòng của hai con ra. Hai con không thể sống một 
người một cõi, không thể sống đồng sảng mà dị 
mộng, không cùng nằm một giường với nhau mà 
mỗi người ôm một ước mơ. Sống cùng nhau trong 
một căn nhà, nhưng một người một khuynh hướng, 
một người một ước mơ, thì căn nhà đó không thể 
êm ả và hạnh phúc, đó là điều mà các con phải nhớ! 

Tay Trong Tay: 

Khi đi tới với nhau trong đời sống lứa đôi, ta 
phải biết xây dựng gia đình, ta phải biết nuôi dưỡng 
con cái và xây dựng gia phong. Và trong khi xây 


dựng như vậy, thì vợ chồng phải tay trong tay, nếu 


[D2 at 60163 285egyxbtisrerdttbdtrnadaaslbdissda Thích Thái Hòa 


chồng tay phải, thì vợ phải tay trái, chồng tay trái, 
thì vợ phải tay phải, bởi vì khi mình đã đi tới với 
nhau trong đời sống lứa đôi, thì hai người là một 
thân thể, để cùng xây dựng hạnh phúc cho gia đình. 

Nếu chồng làm theo việc của chồng, vợ làm 
theo việc của vợ, thì thân thể bị què, không thể gọi 
là một gia đình hạnh phúc được. 

Cho nên, trong đời sống lứa đôi, hai con luôn 
luôn nhớ răng, vợ chồng phải sống với nhau tay 
trong tay, khi vui mình cũng dắt tay nhau mà đi, 
khi buồn mình cũng dắt tay nhau mà đi, khi vinh 
quang mình cũng dắt tay nhau mà đi, khi thất bại 
mình cũng dắt tay nhau mà đi, mình phải nắm tay 
nhau mà đi, dù bất cứ hoàn cảnh nào, mới tạo ra 
hạnh phúc được, và có như thế ta mới tạo ra được 
những người con, người cháu đức hạnh và thủy 
chung ở trong gia đình và trong dòng họ của ta. 

Cùng Nhau Nhìn Về Một Điểm: 


Khi hai vợ chông cùng nhìn vê một điêm, thì 


Hoa nở trong vòng tục lụy ...............................------ 163 


dù xa mấy mình cũng có thể đi tới được. Nếu hai 
vợ chồng nhìn về hai điểm, thì càng đi lại càng xa. 

Một điểm là gì? 

Trước hết là niềm tin tâm linh, nếu vợ Phật 
giáo, chồng Thiên chúa giáo thì không thể có hạnh 
phúc được, cho nên hai vợ chồng phải cùng nhau 
hướng tới một điểm tâm linh. 

Trên lý tưởng cuộc sống cũng vậy, hai người 
phải biết cùng nhau nhìn về một điểm, và cùng 
nhau đi tới một điểm. 

Có những cặp vợ chồng ở nhà lầu 3 - 4 tầng, 
tiền đầy nhà, nhưng hai vợ chồng không cùng nhau 
nhìn về một điểm, thì ngay trong bữa ăn thôi, vợ 
chồng đã tranh cãi nhau rồi, trái lại khi vợ chồng 
biết cùng nhau nhìn về một điểm, thì cho dù trong 
bữa ăn, chỉ có một dĩa rau, một tô canh đơn giản 
thôi, nhưng đời sống vợ chồng cũng thấy ấm áp và 
hạnh phúc như thường. Nên, phần nhiều các gia 


đình đô vỡ, vì vợ chông không biêt cùng nhau nhìn 


LÔ D) 360/6 10325e ý s00 series ashtiosee Thích Thái Hòa 


về một điểm. Ta không biết cùng nhau nhìn về một 
điểm, thì càng sống với nhau ta lại càng xa nhau. 

Tuy nói rằng, vợ chồng cùng nhau nhìn về 
một điểm, nhưng không dễ gì vợ chồng cùng nhau 
thấy được một điểm. Có những điểm, chồng thấy 
mà vợ chưa thấy hay có những điểm vợ thấy, 
nhưng chồng chưa thấy, có những cái hay chồng 
thấy mà vợ chưa thấy, hoặc có những cái đẹp vợ 
thấy mà chồng chưa thấy, chứ không phải cả vợ 
chồng đều thấy cái đẹp đâu. Những lúc vợ thấy cái 
hay, cái đẹp mà chồng chưa thấy, hoặc ngược lại, 
thì vợ hay chồng phải khôn khéo, bàn tính với nhau 
và cùng nhau từ từ nhận ra cái hay, cái đẹp đó, đề 
thấy rõ được vấn đề, chứ đừng vội vàng quyết 
đoán, khi cả hai chưa cùng thấy rõ được vấn đề, mà 
một trong hai người tự quyết đoán lấy, thì chắc 
chắn sẽ dẫn đến sự đồ vỡ. 

Ví dụ, trong trái cam, nó có đủ cả chất chát, 


chất bùi, chất chua, chất ngọt nhưng mình dùng nó 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 165 


chưa đúng lúc, thì mình không thể thưởng thức được 
vị ngọt của trái cam, cho nên mình sẽ dùng cam chát, 
cam đăng, cam chua, nhưng cũng một trái cam đó, 
mà mình biết chờ cho trái cam chín và dùng, thì mình 
sẽ thưởng thức được trọn vẹn vị ngọt. 

Cũng vậy, khi mình có ý tưởng hay và đẹp, 
nhưng mình nói không đúng lúc, thì ý tưởng hay và 
đẹp đó trở thành chất độc giết mình, cho nên biết 
được điều hay, ý đẹp, nhưng ta phải biết nói đúng 
lúc, đúng chỗ, nếu lời hay, ý đẹp mà vợ chồng nói 
với nhau không đúng lúc và không đúng chỗ, 
chúng có thể dẫn sinh ra tự ái và đưa tới đỗ vỡ 
hạnh phúc. 

Cho nên, vợ chồng phải biết cách giúp nhau, 
để cùng nhau từ từ thấy rõ được vấn đề và nguyện 
cùng nhau làm một công việc. Người vợ phải lưu ý 
rằng, là đừng bao giờ góp ý với chồng trước mặt 
bạn bè của chồng, và chồng cũng đừng bao giờ góp 


ý đôi với vợ trước mặt bạn bè của vợ, vì sao? Vì 


TỦ” 2201006 16225gy s04 xsidodtanudibaipgiasde Thích Thái Hòa 


góp ý như vậy có thể bị phản tác dụng. Vì vậy, hai 
con phải hết sức lưu ý đến điểm này. 

Tha Thứ Và Bao Dung: 

Chắc chắn răng, khi ta mới thương yêu nhau, 
và ta gặp nhau vài giờ trong tình thương ấy, ta thấy 
đẹp và dễ chịu, và ta đã tưởng rằng, nếu ta sống VỚI 
nhau luôn, chắc là ta sẽ có hạnh phúc tuyệt vời, 
nhưng thực tế hạnh phúc của tình yêu lứa đôi hoàn 
toàn không như ta tưởng vậy đâu. Hạnh phúc của 
tình yêu lứa đôi, nó phỉnh gạt ta dữ lắm, lâu lâu ta 
gặp nhau một lần, ta thấy nó rất hấp dẫn và ta 
tưởng rằng, nó hấp dẫn suốt cả cuộc đời, nên ta 
muốn luôn luôn ngôi bên nhau, nhưng thật sự khi 
bà con nội ngoại, cha mẹ xác nhận cho hai đứa ta 
sống bên nhau 100%, thì bao nhiêu phiền muộn và 
đổ vỡ xảy ra cho hai ta cũng từ sống bên nhau 
100% đó. Ta phải biết được điểm này, dù là thực 
phẩm thuộc về tinh thần hay vật chất, chúng ngon 


đên mây đi nữa, mà ngày nào cũng ăn thì cũng phát 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------- 167 


chán. Cũng vậy, dù ta có yêu nhau đến mấy đi nữa, 
mà ngồi bên nhau mãi, thì ta cũng phát chán, đó là 
quy luật của tình yêu lứa đôi và cũng là quy luật 
của các cảm thọ. 

Cho nên, khi tình yêu đã biến qua hôn nhân, 
thì trong nội dung tình yêu đó, nó phải có chất liệu 
gạn lọc. 

Gạn lọc gì ? Trước hết, là ta phải coi ngày, 
coi tuổi, xem hai đứa có hợp nhau không, không 
những chọn lựa sắc diện, tâm tánh mà còn chọn lựa 
tuôi tác. 

Không những chọn dòng họ của hai phía, mà 
còn phải chọn ngày lành tháng tốt, chọn lựa nghề 
nghiệp, chọn lựa niềm tin tôn giáo, để cho hai đứa 
sông với nhau. Cho nên, tình yêu lứa đôi là tình 
yêu có chọn lựa, là tình yêu có gạn lọc. 

Tại sao phải chọn lựa như thế? Vì cha mẹ đã 
có kinh nghiệm, cho nên cha mẹ muốn con cái đến 


với nhau là phải có đủ các duyên tốt: duyên tốt cho 


T5 bạ a6 1z 2ne 3y 840 xraidbdtinudibsipdioasva Thích Thái Hòa 


tuổi tác của hai đứa, duyên tốt cho dòng họ của hai 
đứa, cho gia đình của hai đứa, duyên tốt của ngày, 
tháng, năm làm lễ cưới cho hai đứa, và còn duyên 
tốt của Tôn giáo. Tất cả những duyên tốt đó của hai 
đứa được phối hợp lại với nhau, từ đó mới sinh ra 
hoa trái tốt đẹp cho hai đứa. 

Cho nên, hai đứa con đến với nhau thực sự 
băng tình yêu lứa đôi, thì phải có chất liệu tha thứ 
và bao dung cho nhau. Vì khi đã thương thì tha thứ, 
và bao dung. Và chỉ có chất liệu tha thứ và bao 
dung thì ta mới đi trọn vẹn với nhau trong tình yêu 
lứa đôi. Nếu thiếu chất liệu này, tình yêu lứa đôi sẽ 
trở thành nội kết và thù hận. 

Với những chất liệu này, ta phải làm cho nó 
luôn luôn có mặt, trong đời sống lứa đôi, thì hạnh 
phúc lứa đôi mới được bảo chứng. 

Nếu không có những chất liệu này, tình yêu 
lứa đôi sẽ từ trên trời cao sả xuống và trở thành 


tình yêu bản năng và thú tính, nên nó không còn 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 169 


biết có sốc rễ tÔ tiên, ông bà, cha mẹ gì cả. 

Con người chúng ta không bao giờ bằng lòng 
hành xử theo bản năng, thú tính mà ta phải biết nỗ lực 
thăng hoa thú tính lên với cái đẹp, với cái cao thượng. 

Vậy, ta lẫy gì để thăng hoa ? 

Chính là niềm tin, đức tin tôn giáo. Ba mẹ 
hai con đã muốn cho hai con thiết lập và thăng hoa 
tình yêu trên nền tảng của Tam Bảo, tức là lấy 
Phật, Pháp, Tăng để bảo chứng và thăng hoa tỉnh 
yêu cho hai con. 

Phật là gì ? 

Phật là trí tuệ vô lượng, phước đức vô lượng, 
tình thương vô lượng. 

Tình yêu lứa đôi của ta chỉ đẹp, khi ta có trí 
tuệ vô lượng. Tình yêu lứa đôi của ta chỉ có hạnh 
phúc, khi ta có tình thương vô lượng. Tình yêu lứa 
đôi của ta chỉ được bảo chứng, khi ta có phước đức 
vô lượng. 


Trí tuệ vô lượng, phước đức vô lượng, tình 


l1 SẠC v6 16z26egy x4 merdtodtainvdabaftiasva Thích Thái Hòa 


thương vô lượng chính là Phật. Chính những chất 
liệu ấy của Phật sẽ bảo chứng cho hạnh phúc tình 
yêu lứa đôi của ta, nên ta phải suốt đời quay về tin 
tưởng và nương tựa. 

Pháp là gì ? 

Pháp là lời dạy của Phật có khả năng dẫn 
người thực hành đến hạnh phúc chân thật, nên ta 
phải biết quay về nương tựa để thực tập. 

Tăng là gì 2 

Tăng là một đoàn thể đẹp lấy giới luật, lấy 
đời sống cao thượng làm nền tảng của cuộc sống, 
cho nên mình gần với đoàn thể có đời sống cao 
thượng đó, thì tình yêu của mình được bảo chứng 
và niềm tin của mình sẽ được bảo đảm. 

Ba mẹ của hai con đã đưa tình yêu của hai 
con đi tới và được bảo chứng của Tam Bảo, nên 
tình yêu lứa đôi của hai con là tình yêu có phước 
đức rất lớn. Có rất nhiều người đi đến đời sông lứa 


đôi với nhau được cha mẹ tác thành, tạo lập nhà 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 171 


cửa, và nghề nghiệp, phân chia tài sản, nhưng tất ít 
người làm cha mẹ nghĩ đến việc tác thành đời sống 
lứa đôi cho con cái của mình dựa trên nền tảng 
Tam Bảo và được bảo chứng bởi Tam Bảo. 

Trong giờ phút này, hai con hãy vui lên, 
sung sướng lên, Thầy trượng thừa uy lực của Tam 
Bảo, trượng thừa uy lực của hiện tiền Tăng, sẽ rưới 
nước Cam Lô lên đỉnh đầu của hai con, để cho hai 
con có dòng nước Cam Lô thanh trong tươi mát. 

Nước Cam Lô Và Hoa Tâm Tương Kính: 

Diệp và Anh Thi, hai con quý mến! 

Thầy đã rưới nước Cam Lô lên đỉnh đầu của 
hai con, kể từ giờ phút này trong tâm hồn của hai 
con đã có chất liệu tươi mát, chất liệu dập tắt mọi 
sự o1 bức, phiền muộn trong đời sông của con 
người. Trong lúc sống với nhau mỗi khi có sự oi 
bức bởi cuộc sống của con người và xã hội, hai con 
hãy theo dõi hơi thở thật sâu, khởi tâm tha thứ và 


thương yêu, để cho dòng nước Cam Lỗ này tuôn ra 


| T2 a6 0906 1632se gý x04 sxertodtsTnkdasltissda Thích Thái Hòa 


trong trái tim, trong cuộc sống, để hai con có 
những lời nói dịu ngọt từ hòa, hai con sẽ có một 
cách nhìn tương thân, tương ái và hai con có tâm 
hồn an lạc, thảnh thơi để hiến tặng cho nhau nhiều 
hạnh phúc, cũng như hiến tặng hạnh phúc cho gia 
đình và xã hội. 

Trong tình yêu lứa đôi có trí tuệ, tình yêu ấy 
giống như những đóa hoa, chính bản thân của hai 
con là những đóa hoa của gia đình, của cha mẹ, của 
dòng họ, của xã hội và là những đóa hoa của đức 
Phật, hai con hãy đi đến với nhau bằng những đóa 
hoa, đề cho hoa lòng của hai con tỏa sáng, để cho 
cuộc sống của hai con tỏa ra hương thơm, và hai 
con là những đóa hoa đích thực của cuộc đời. 

Hai con hãy tặng hoa cho nhau và hứa trong 
lòng với nhau rằng, mình tới với nhau như những 
đóa hoa và làm cho những đóa hoa lòng sáng ra, 
đẹp ra và có hương thơm đích thực để hiến tặng 


cho đời. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- 173 


Các con hãy theo dõi ba hơi thở thật sâu và 
nhìn sâu vào những đóa hoa, các con sẽ nhìn thấy 
tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình ở trong đó và 
tương lai con cháu của mình cũng đang có mặt ở 
trong đó. 

Hai đứa con hãy tặng hoa cho nhau đi! 

Hai đứa con hãy ép sát hai đóa hoa đó vào 
trước trái tim của mình. 

Như vậy, Diệp và Anh Thị, trong hai con đã 
có những giọt nước Cam Lô để tưới tâm những đóa 
hoa trong lòng và làm cho hoa Ấy, thực sự nở ra 
trong đời sông lứa đôi, để hai con thực sự sông đẹp, 
thật sự sống hạnh phúc, sống rất có ý nghĩa trong 
CỐI trăm năm. 

Để bảo đảm cho đời sống lứa đôi, hai con 
phải tương kính tương thuận nhau vì vợ chồng đến 
với nhau không phải để chiếm hữu nhau, mà đến 
với nhau để tương kính, tương thuận nhau, do 


tương kính và tương thuận, cho nên mình có gì đều 


| 7n sa6 0901162250 x0401sxerdbdlaskdubsBevva Thích Thái Hòa 


chia sẻ với nhau, và để thể hiện sự tương kính, 
tương thuận đó, hai con hãy lạy nhau một lạy theo 
lời xướng của Thây. 

Hai con Diệp và Anh Thị, đã tự nguyện tìm 
hiểu nhau và cùng nhau đi đến đời sống lứa đôi, 
trong chất liệu tương kính, tương thuận để cùng 
nhau tạo ra hạnh phúc trong đời sống hằng ngày, 
vậy hai con hãy chí thành đảnh lễ nhau một lạy 
trước sự chứng minh của Tam Bảo, hiện tiền chúng 
Tăng và bà con nội ngoại của hai phía. 

Kiên Nhẫn Để An Toàn Cho Nhau: 

Diệp và Anh Thi! 

Thầy sẽ trao nhẫn cho hai con. Hai con đến 
với nhau trong đời sống lứa đôi, thì đôi vai của hai 
con nặng lắm! Khi còn độc thân, hai con mỗi người 
chỉ có một cha, một mẹ, nhưng khi đến với nhau, 
thì mỗi đứa con có bốn vị, có dòng họ nội ngoại hai 
bên và bạn bè hai phía. 


Trong gánh nặng đó, mà ta gánh không có 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 175 


kiên nhẫn, không có cần thận thì sẽ bị đồ vỡ. Muốn 
gánh vững chãi, thì ta phải có kiên nhẫn, ta có kiên 
nhãn, ta mới có thể gánh tình yêu lứa đôi của ta đi 
suốt cả chặng đường. Nên, hai con muốn đi trọn 
vẹn con đường lứa đôi một cách thánh thơi, thì phải 
có kiên nhẫn. 

Diệp nhẫn là nhẫn cho Anh Thi, Anh Thi 
nhẫn là nhẫn cho Diệp. 

Ta có hiểu như vậy, thì sự nhẫn của ta mới 
thành công, nhẫn là biết mở trái tim ra, chứ không 
phải nhẫn là đè nén trái tim của mình lại. 

Ta nhẫn là phải biết mở rộng trái tim của ta 
ra, ta phải biết mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra, 
nếu không, ta sẽ không chịu đựng nổi với những 
bất như ý trong những sinh hoạt hằng ngày của con 
người và xã hội. Cũng vậy, một ly nước nhỏ, ta bỏ 
bất cứ vật nhỏ nảo vào trong ly nước, nước đều bị 
chao động mạnh và tràn ra, và nếu ta vứt vật nhỏ 


đó vào sông Hương hay biển cả, thì sông Hương 


1 TU)” hay a(6x16y8bols12080apaydlibirnvibabayibelael Thích Thái Hòa 
hay biển cả chẳng bị hề hứng gì đối với vật ấy. 

Cũng vậy, nếu tâm ta rộng lớn, tằm nhìn của 
ta rộng sâu, thì cho dù trong cuộc sông ta có bị tiếp 
nhận những bất như ý, chúng đều bị tâm và tầm 
nhìn rộng lớn của ta hóa giải. Trái lại, tâm và tầm 
nhìn của ta mà hẹp hòi, thì trong cuộc sống của ta 
nhất định có nhiều sóng mòi và bị chao đảo. 

Như vậy, chúng ta phải mở trái tim của 
chúng ta ra, chúng ta phải biết mở rộng lớn tấm 
lòng của chúng ta ra, mở rộng tầm nhìn của chúng 
ta ra, và ta biết thương nhau là ta phải biết học hỏi 
ở nhau và phải biết học hỏi từ mọi phía, nên hạnh 
phúc của ta từ đó mà có mặt. 

Ơn Nghĩa Sinh Thành: 

Diệp và Anh Thi, 

Sau khi hai con đã tự tìm hiểu và nguyện tới 
với nhau, không phải chỉ cho hai con, mà cho cả 
cha mẹ và dòng họ hai con. Tắt cả những gì hai con 


có được hôm nay, đêu là từ tô tiên, ông bà, cha mẹ, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.------ 177 


nội ngoại của hai con, vậy hai con hãy lạy cha mẹ 
của hai con hai lạy, trước khi hai con thực sự sống 
với nhau. 

Hai con hãy lạy sau khi nghe lời xướng của 
Thầy. 

“Vì cảm mến công ơn sinh thành dưỡng dục 
của cha và mẹ, cũng như sự nuôi dưỡng đức hạnh 
từ tổ tiên ông bà nội ngoại mà chúng con đi tới 
thành lập đời sống lứa đôi. Nay trước Tam Bảo, 
trước hiện tiền chúng Tăng thanh tịnh chúng con 
xin chí thành đảnh lễ cha mẹ hiện tiền hai lạy”. 

Hai con hãy quỳ xuống, 

Diệp và Anh Thi thương mến! 

Các con nên nhớ, Diệp không phải chỉ có thiên 
chức làm chồng, làm cha thôi mà Diệp còn phải có 
thiên chức làm vợ và làm mẹ nữa. Nếu người đàn 
ông chỉ có thiên chức làm chồng và làm cha thôi, thì 
hạnh phúc trong gia đình cũng khó mà bảo toàn, bởi 
vì không phải lúc nào, người vợ cũng có mặt bên 


chông và chông cũng có mặt bên vợ cả đâu. 


| 1Ð: bà out 2be gý x04 axit besglteiosea Thích Thái Hòa 


Khi chồng có công việc cần đi xa, vợ có 
công việc cũng cần phải đi xa, thì con cái ở nhà thế 
nào? Việc chăm sóc gia đình thế nào? Cho nên, 
ngoài việc phát huy cho được, hoàn thiện cho được 
thiên chức làm cha, làm chỗồng, Diệp còn phải phát 
huy cho được thiên chức làm mẹ, làm vợ. 

Anh Thi cũng vậy, ngoài thiên chức làm vợ, 
làm mẹ, con còn phải có thiên chức làm chồng, làm 
cha nữa, khi chồng bận công việc con phải thay 
chồng mà xử sự từ trong gia đình, dòng họ và xã 
hội với vai trò của Diệp. 

Có như vậy, hạnh phúc của hai con, không 
những có mặt trong một thời gian, mả có mặt mãi 
mãi trong mọi thời gian, không những có mặt 
trong một gia đình chật hẹp, mà còn có mặt trong 
mọi không gian rộng lớn. 

Nhờ vậy mà vợ chỗồng có thể là một tổ ấm đề 
che chở cho con, cho cháu của mình trong hiện tại 


và trong tương lai. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ E79 


Vậy, Thầy mong răng, ngoài thiên chức của 
bản thân mình, hai con còn phải phát huy cho được 
thiên chức khác nữa, có như vậy hai con mới giúp 
nhau đi trọn vẹn con đường mà mình đã hứa trước 
Tam Bảo, trước cha mẹ, trước họ hàng. 

Sinh Con Không Phải Sinh Lòng: 

Thưa cha mẹ cũng như họ hàng của hai cháu 
Diệp và Anh Thị, 

Sinh con ra, ai cũng muốn con mình có hiếu, 
có nghĩa, trở thành người tốt trong gia đình, nhưng 
mà lắm người đã thất vọng, bởi đó chỉ là sự mong 
mỏi của cha mẹ nhưng con cái lại đi theo cá tính 
của nó. 

Quý vị cũng phải biết rằng, người xưa nói: 
"Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". 

Trời sinh tính, có nghĩa là cái nghiệp duyên 
của người con mình nhiều đời tính nó vốn như vậy. 
Nhưng, bây giờ nó có duyên với gia đình mình nên 


nó tái sinh làm con của mình. 


IS 0a 16g25eigyxbfisvesidkbdtainidabesibiayda Thích Thái Hòa 


Có những người con có hiếu, giúp cha mẹ an 
ổn và làm vinh danh cho cha mẹ, nhưng cũng có 
những người con, kiếp trước mình mắc nợ nó, cho 
nên bây giờ, nó hiện thân trong gia đình mình làm 
con mình để đòi nợ mình, nên khiến nhiều vị làm 
cha mẹ đã bị đau khổ và nhục nhã bởi con cái. 

Biết được như vậy, để quý vị yên tâm trong 
đời sông của mình và chăm sóc con cái. Việc nuôi 
con, tác thành đời sống lứa đôi ngang đây của quý 
vị, chưa phải là xong, cha mẹ còn phải lo tu nhân 
tích đức, tạo nhiều phước đức cho con cái nữa. 
Không những vậy, quý vị còn phải chia sẻ kinh 
nghiệm làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng cho 
con cái của mình nữa! Bởi vì, Diệp và Anh Thị 
bước chân vào đời, nhìn cái gì cũng ngơ ngác, nhìn 
cái gì cũng mới mẻ, cho nên quý vị có bổn phận 
chăm sóc từ đời sống lứa đôi cho Diệp và Anh Thị, 
cho đến cách hành xử với bạn bè, với dòng họ, 


hành xử với ngày đơm tháng ky của tổ tiên ông bà. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- 181 


Có như vậy, thì quý vị sau khi xả bỏ báo 
thân này, về cảnh giới nảo, quý vị nhìn lại con cháu 
của mình, mà mỉm miệng cười, khi thấy mình đã 
sinh ra được những người con, người cháu có ích 
cho gia đình, có ích cho dòng họ và cho xã hội. 
Chính quý vị cũng phải tu tập thêm, để tạo ra cái 
đức hạnh lớn lao cho con cháu, là cây đại thọ đề 
che chở con cháu, đó là những điều tôi xin chia sẻ 
với cha mẹ cũng như bà con nội ngoại của hai cháu 
Diệp và Anh Thi. 

Buổi pháp thoại đến đây đã hoàn thành, một 
lần nữa, Thầy cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho 
Diệp và Anh Thi có đủ sức khoẻ và sống hạnh 
phúc, an lạc để hai đứa con xứng đáng là con của 
cha mẹ mình, cháu của ông bà nội ngoại, của chú 


bác, cô dì và là đệ tử của Tam Bảo. 


Í 22 tì av/601632egy x04 isxerdtodtaTnvdiasltuiovda Thích Thái Hòa 


THIẾT LẬP 
TÌNH YÊU VÀ NIÊM VUI SƯỚNG 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng cho hai Phật tử Thanh Cường 
và Phước Hông, ngày 04/01/2005, tại Chánh Điện Chùa Khánh Sơn, 
do đệ tử Nhuận Từ Nguyên và Nhuận Hạnh Châu phiên tả, 
đệ tử Nhuận Tịnh Phương và Nhuận Viên Như vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng, 

cùng hai con Thanh Cường và Phước Hồng 
quý mến! 

Hôm nay, ngày 24 - II - Giáp Thân (04-0T- 
05) tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Sơn, 
đại chúng đã có mặt nơi đây để hộ niệm cho buổi lễ 
cầu an, xin Tam Bảo chứng minh cho hai con 
Thanh Cường và Phước Hồng đi tới đời sống lứa 
đôi một cách hạnh phúc, an lạc trong cõi người 
trăm năm. 


Hai con quý mên! 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.-----~- 183 


Hai con đã có căn bản về trí thức, cho nên 
việc hai con tìm hiểu nhau và quyết định đi tới với 
nhau đề sống đời sống lứa đôi, điều đó đã khẳng 
định sự trưởng thành của hai con trong thế giới con 
người, nhưng dù hai con có trưởng thành đến mấy 
đi nữa, thì đối với trí tuệ cũng vẫn còn bé nhỏ, đối 
với sự hiểu biết cũng vẫn còn hạn chế. Bởi vì tất cả 
những ngôi trường ở đời chỉ dạy cho các con triết 
học, dạy cho các con sinh ngữ, dạy cho các con 
toán học, văn học, lịch sử, khoa học kỹ thuật..., 
dạy cho các con những môn học để trở thành người 
trí thức, để có thể trở thành nghề nghiệp chuyên 
môn, chứ chưa có trường nảo ở đời, dạy cho các 
con làm người. 

Việc làm người đức Không Tử nói: 

"Nhân vi nan, xử thế vu nan". Làm người 
khó, nhưng biết cách sống ở đời lại càng khó hơn; 
biết làm người đã khó, nhưng biết cách xử sự cho 


đẹp giữa con người với con người lại càng khó hơn. 


0 xaø a6 16325eyxbÂ(isxerdtodtrindibaipgioyda Thích Thái Hòa 


Trong đời sống của mỗi chúng ta, thì đời 
sông lứa đôi là hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta 
có rất nhiều điều kiện để tạo ra hạnh phúc cho đời 
sông chúng ta, thì đời sống lứa đôi cũng là một 
trong những điều kiện tạo ra hạnh phúc trong đời 
sông con người. Phần nhiều người ta nói rằng, tình 
yêu lứa đôi là trong đó có gai vả trong tình yêu lứa 
đôi vị ngọt thì ít mà chất cay chất đắng thì nhiều. 
Người ta nói như vậy, không phải là để khủng bố 
giới trẻ, mà người ta nói như vậy là để cho giới trẻ 
có sự cân nhắc, có sự lựa chọn, trước khi bước vảo 
con đường nảy. 

Nhưng theo Thây, thì trong tình yêu không 
có gai và trong tình yêu không có chất cay đắng 
nào cả. Tình yêu ở đâu và khi nào cũng đẹp. Tình 
yêu đầy chúng ta đi lên rất là cao và rộng lớn. 

Nếu trong tình yêu có khởi lên một ý niệm 
về bản ngã, với một chút riêng tư, với một chút ích 


kỷ, thì tình yêu đó bỗng dưng sà xuống, chất cay 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 185 


đắng tiết ra và gai nhọn của tình yêu mọc lên từ đó. 
Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái 
tình yêu khi nào cũng rộng lớn, khi nào cũng mênh 
mông và trong cái mênh mông của tình yêu đó, 
chúng ta tha hồ mà vui chơi, tha hồ mà hạnh phúc. 

Muốn đạt được như thế, hai con phải thiết 
lập tình yêu của hai con trên nền tảng Tam Bảo, 
bởi vì Phật là vị đã đạt tới tuệ giác vô uý và có khả 
năng dẫn lối đưa đường cho tất cả chúng ta đi về, 
đi tới, đi lên điểm tuệ giác vô thượng đó. 

Phật là tình yêu tuyệt đối, cho nên chúng ta 
phải học bải học tình yêu từ nơi Ngài. 

Nếu không yêu thương cuộc sống, không 
yêu thương chúng sanh, đức Phật đã không có mặt 
ở trong cối đời này, cho nên các con phải học tình 
yêu từ đức Phật, để tạo ra chất liệu của yêu trong 
tình yêu lứa đôi, thì các con sẽ có cơ hội thăng hoa 
tình yêu lứa đôi của mình, trở thành tình yêu rộng 


lớn, mênh mông và vô hạn. 


l2 22006 16z2egy s04 isrdtdtaTnidibsipgiayda Thích Thái Hòa 


Các con phải học tình yêu nơi Chánh pháp 
của Phật. Ta nhìn kỹ vào những lời dạy của đức 
Phật, thì không có lời nào của Ngài nói ra cho chúng 
ta, là không chuyến tải chất liệu của tình yêu. 
Nhưng mà tình yêu được đức Phật nói ra và chuyên 
tải từ hạnh phúc của Ngài là tình yêu của sự cởi trói 
và chân thật, còn tình yêu theo cách chuyền tải của 
thế gian là tình yêu trói buộc và là một gánh nặng. 

Cho nên, ta đến với nhau trong tình yêu của 
Chánh pháp là để ta cởi trói cho nhau, chứ không 
phải tới để cột trói nhau, bởi vậy mà các con phải 
suốt đời nương tựa nơi Chánh pháp của Phật, để 
cho các con đi tới với nhau bằng tình yêu của tự đo, 
chứ không phải bằng tình yêu của hệ lụy. 

Các con phải thiết lập tình yêu lứa đôi dựa 
trên nền tảng Tăng, vì đời sống của Tăng là đời 
sông hòa điệu trong sự thanh khiết, hòa điệu trong 
mục tiêu cao cả. Tăng không phải là mảnh đất khô 


căn mà là mảnh đât phì nhiêu đê cho chư Thiên và 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 187 


loài người gieo hạt giống lành, gieo trồng những 
hạt giống của tình yêu cao đẹp. Nên, tình yêu của 
Tăng là tình yêu của sự hòa điệu và thanh khiết, vì 
vậy hai con phải thiết lập tình yêu của mình trên 
nền tảng của Tăng, để tình yêu của hai con có chất 
liệu của hòa điệu và thanh khiết. 

Các con nhìn vào một hồ sen, các con sẽ 
thấy nhiều rễ của sen ăn sâu dưới bùn và hút chất 
bùn để nuôi hương thơm của sen. Nếu sen mà từ 
chối sự tanh hôi của bùn, thì sen không còn là sen 
nữa và hương thơm của sen chắng có ý nghĩa gì. 

Cũng vậy, ở trong đời này, chúng ta từ chối 
tình yêu, dù là tình yêu lứa đôi thì đời sống của 
chúng ta đôi khi trở thành vô vỊ. 

Cho nên, ngay ở nơi tình yêu lứa đôi đó, mà 
ta thăng hoa và có khi ta phải hút những chất liệu 
bất như ý để nuôi dưỡng cái như ý của ta. 

Nhân đây, Thầy có thê hiến tặng cho hai con 
năm phương pháp thực tập, để hai con có thể duy 


ED + by co406416y8bg09/0amaxniiioxibiaylbeloMel Thích Thái Hòa 
trì được tình yêu lứa đôi của mình và từ đó mà làm 
đẹp cuộc đời và thăng hoa cuộc sống. 

Thương Và Quý: 

Trong tình yêu, ta phải biết thương và quý 
lẫn nhau. Có những trường hợp người ta chỉ thương 
nhau, mà không biết quý trọng nhau, bởi vì họ thấy 
người đó thấp kém và thua mình nhiều mặt. 

Có những trường hợp, người ta chỉ quý, chứ 
không thương, bởi vì ta nghĩ răng, người đó với 
mình cách nhau quá xa, cho nên mình chỉ ngước 
mắt mà nhìn thôi, chứ không có thương. Họ học 
cao hơn mình, họ có địa vị hơn mình, họ trí thức 
hơn mình, họ giàu có hơn mình, họ thông minh hơn 
mình..., cho nên mình chỉ quý, chứ không dám 
thương. Sống với nhau mà chỉ biết quý nhau mà 
chưa biết thương nhau, thì chưa thể gọi là sống với 
nhau hạnh phúc. Quý nhau chưa thể tỏa ra được 
hạnh phúc cho nhau. Không những quý nhau mà 


còn thương nhau, không những thương nhau mà 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 189 


còn quý nhau, mới tạo ra được hạnh phúc cho 
nhau. Thương mà không quý, thì ở trong cái 
thương có tính kiêu ngạo; thương mà không quý, 
thì cái thương đó như là một sự ban ân, và người 
được thương sẽ không có chủ quyền và không có tự 
do, nên thương mà không quý, thì càng thương ai 
đó, lại càng làm cho người đó khổ đau. 

Do đó, muốn bảo toàn được chất liệu tình 
yêu lứa đôi cho đẹp, cho cao quý, thì hai con phải 
thực tập chất liệu biết thương và quý lẫn nhau. 

Thương và quý ở đây không phải chỉ là 
thương quý thể xác của nhau, mà còn thương và 
quý tâm hồn của nhau; không những chỉ thương và 
quý tâm hồn của nhau, mà còn phải thương và quý 
lý tưởng của nhau và phải biết thương quý nhân 
cách của nhau. 

Nếu chỉ thương quý thể xác của nhau thì mai 
kia, mốt nọ khi thể xác này gầy còm, héo hắt thì ta 


hết thương quý. Hoặc ta thương quý có tính cách 


|) a0 06162 25eigy 60640 sxerltedt Ti ve Thích Thái Hòa 


sinh lý, có tính cách vật lý với nhau, ta có thể chia 
tay nhau rất dễ dàng, những chuyện đó xảy ra rất 
thường đối với thế giới con người, nhất là xã hội 
Tây phương hiện nay. 

Cho nên, hai con phải biết thương quý nhau 
từ thể xác đến tâm hỗn, từ nhân cách đến lý tưởng, 
không những vậy mà hai con còn phải thương quý 
đối với gia đình của hai bên, nội ngoại của hai bên, 
bạn bè của hai bên nữa. 

Ta thương quý được như vậy là ta đã tạo ra 
hạnh phúc cho đời sống lứa đôi và ta có thể thăng 
hoa hạnh phúc lứa đôi trở thành hạnh phúc rộng 
lớn và cao cả. 

Cới Mở Cho Nhau: 

Ta đến với nhau là để cởi mở cho nhau, chứ 
không phải là để trói nhau. Ở đời người ta buồn 
cười lắm, người ta thường đi tới với nhau là để trói 
nhau, người ta trói nhau, bằng tâm hồn chưa đủ, mà 


còn trói nhau nơi hôn thú, nơi giá thú nữa. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.------ 191 


Thật ra, khi mình không thương nhau tồi, thì 
một ngàn cái giá thú cũng vô nghĩa, khi ta không 
còn thương nhau nữa rồi, thì một ngàn cái tài sản 
cũng bằng thừa. 

Cho nên, hai con phải đi tới với nhau để cởi 
mở cho nhau, bởi vì trong đời sống lứa đôi, người 
vợ có những tâm hồn khép kín, không thể nói với 
ai ngoài xã hội, ở trong gia đình ngay cả cha mẹ, 
cũng không thể nói được, mà chỉ nói được với 
người mình thương yêu, nên người chồng phải biết 
lắng nghe, để cởi mở những sự trói buộc trong tâm 
hồn cho người vợ của mình. Và người vợ cũng phải 
biết lắng nghe một cách thông minh để chia sẻ 
những u uấn, những khúc mắc, những bế tắc, 
những khó khăn của chồng mình từ nhiều phía. 

Người chồng có khi cũng phải biết ngồi yên 
lặng để nghe vợ mình nói, vì vợ mình cũng có 
những nỗi đau và những nỗi đau đó, có khi từ nơi 


truyền thống tâm thức của chính bản thân vợ mình 


{sat 0w 16a vbtbiorerhdrbdtsinidiagfbeiosd Thích Thái Hòa 


hoặc nỗi đau đó, có thể do cha mẹ vợ mình vụng 
về, sơ suất, tạo nên chất liệu khổ đau cho vợ mình 
hoặc là do anh em bên vợ sống vụng về, tạo ra 
những hạt giỗng khổ đau cho vợ mình, mà vợ mình 
không thể nào nói được. Trong những trường hợp 
như vậy, người chồng phải biết ngồi yên lăng để 
nghe vợ mình nói, để cho người vợ mở ra những gì 
đang bị trói ở nơi tâm của cô ta. 

Cho nên, vợ chồng đi đến với nhau không 
phải chỉ để thỏa mãn dục vọng mà là để giúp nhau 
cởi mở những bế tắc và chắc chắn trong đời sống 
của chúng ta có rất nhiều bế tắc. Ta bề tắc từ chính 
bản thân mình; bế tắc từ chính cái suy tư của mình; 
bế tắc từ chính cái tình cảm của mình; bế tắc từ 
những thế lực khách quan áp đặt lên đời sống của 
mình, mà mình không thể nói với ai được ngoải VỢ 
chồng. Cho nên, vợ chồng phải nói hết với nhau và 
phải nói cho nhau nghe hết. Đã là vợ chồng, mà 


không nói cho nhau nghe hết là sẽ gây ra cái nghị, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----~- 193 
có nghi thì có giữ kẽ, có nghi và có giữ kế, thì 
không thể có hạnh phúc. Nên, vợ chồng sống với 
nhau, phải biết cởi mở cho nhau và phải biết giúp 
nhau cởi mở. Trong đời sống thực tế, vợ chồng phải 
biết tạo ra tự do cho nhau, đừng ràng buộc nhau. 
Nếu người chồng mà nói vợ là em phải thế này, là 
em phải thế kia, thì người vợ đó không còn là vợ 
nữa, mà là kẻ nô lệ. Vợ chồng đối xử với nhau như 
một kẻ nô lệ, thì làm sao có hạnh phúc được! Hoặc 
ngược lại, vợ nói với chồng là anh phải thế này, anh 
phải thế kia, thì làm sao có hạnh phúc được! Trong 
đời sống lứa đôi, ta phải thực tập đức tính cởi mở; ta 
phải biết thực tập tính đừng ích kỷ. Em là phải thế 
nảy, em là phải thế kia hay anh là phải thế này, anh 
là phải thế kia, những câu nói đó, nó đều có gốc rễ 
từ tâm hôn ích kỷ, từ tâm hồn độc đoán mà ra, nên 
nó không có khả năng tạo ra hạnh phúc. 

Trong đời sống lứa đôi mà có chất liệu ích 


kỷ và độc đoán biểu hiện, thì tình yêu lứa đôi đó sẽ 


| 1 at 0/6 835v x40 sverdtodtainkdilasbioyda Thích Thái Hòa 


mọc gal, và tức khắc vị ngọt không còn, lập tức 
khởi sinh sự cay đăng, đây là điều mà hai con phải 
hết sức cần thận. 

Tình yêu là chúng ta cùng đi tới với nhau để 
hiến tặng sự tự do cho nhau, chứ không phải đi tới 
với nhau để cướp mất sự tự do của nhau. Phần 
nhiều người ta không nhận ra được chất liệu này, 
nên vợ chồng đi tới sống với nhau một năm, hai 
năm, ba năm là bắt đầu hục hặc; có đôi người vợ 
chồng sống với nhau đã ba mươi năm rồi mà vẫn 
còn hục hặc. Sống với nhau như vậy là sống với 
nhau ở trong cảnh địa ngục, sông với nhau như vậy 
là sống có tính cách nghĩa vụ. Sống với nhau như 
vậy là để che giấu tất cả những cái gì không tốt 
đẹp. Gượng sống với nhau như vậy, chỉ vì sợ bà 
con chê cười, sợ bạn bẻ chê cười, sợ hàng xóm chê 
cười, sợ xã hội lên án, sông với nhau một cách 
miễn cưỡng như thế, thì hạnh phúc không thể nào 


có mặt, mà khô đau càng ngày, càng chông chât và 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 195 


tạo ra trong gia đình một cuộc chiến tranh lạnh, gia 
đình trở thành băng giá hay trở thành hỏa lò. Hỏa 
lò đó hay băng giá đó, không những làm tiêu tan 
hạnh phúc của mình mà còn làm tiêu tan cả hạnh 
phúc của con cháu mình trong tương lai nữa. Cho 
nên, hai con phải nhớ chất liệu này đỀ tạo ra sự tự 
do cho nhau, phải hiến tặng sự tự do cho nhau và 
đừng bao giờ ra lệnh đối với nhau. 

Tự Tín Cùng Nhau: 

Phước Hồng phải có khả năng tự tín, Thanh 
Cường phải có khả năng tự tín, chúng ta không có 
khả năng tự tín là chúng ta không có khả năng tự 
lực; chúng ta không có khả năng tự lực là chúng ta 
không thể đứng đậy một cách vững chắc để giúp 
nhau được. 

Có chất liệu tự tín, hai người sẽ cùng đứng 
dậy và cùng nhìn về một phía. Chồng có khả năng 
tự tín, chồng đứng dậy. Vợ không có khả năng tự 


tín, vợ ngôi. Vợ chông, người đứng, kẻ ngôi không 


| TD” sat a6 16a85eigy vai sieantodtaTndaligfbuiosva Thích Thái Hòa 


làm sao có hạnh phúc được. Chất liệu tự tín này hai 
con phải thực tập để có khả năng đứng dậy. Vợ 
cũng phải có khả năng tự mình đứng dậy, chồng 
cũng phải có khả năng tự mình đứng dậy. Đứng 
dậy như vậy, không phải để đọ sức nhau, mà để 
giúp nhau dựng xây cuộc đời, cùng dìu dắt nhau đi 
về phía trước. 

Chất liệu thứ ba mà Thây hiến tặng cho hai 
con là chất liệu tự tín và hai con phải tin vào khả 
năng của mình, vợ chồng phải hỗ trợ cho khả năng 
tự tín của nhau, đó là cách đi tới với nhau một cách 
thông minh. Anh “hô” thì em “hè”! Em “hô” thì 
anh “hè”! Có như vậy, thì ta mới tạo ra được hạnh 
phúc gia đình và có như vậy, ta mới tạo ra được uy 
tín cho nhau ở trong xã hội. Nếu chồng một đường, 
vợ một nẻo, thì đừng nói chi đến hạnh phúc, cho 
nên có nhiều bà vợ đã đi ăn “ké” và cũng có nhiều 
người chồng cũng đã đi ăn “ké”, nên hạnh phúc tan 


nát, con cái rât đau khô bởi tình trạng cha mẹ như 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 197 


vậy, chứ không phải cha mẹ đau khổ bởi con cái 
thôi đâu. Nếu nhân cách làm cha, làm mẹ mà yếu, 
thì sẽ làm cho con cái rất đau khổ. 

Có Mặt Trong Nhau: 

Phước Hồng phải có mặt trong Thanh Cường 
và Thanh Cường phải có mặt trong Phước Hồng. 
Và, chắc chăn rằng, không phải Phước Hồng và 
Thanh Cường chỉ có mặt trong nhau đời hiện tại 
này, mà hai con đã có mặt trong nhau trải qua 
nhiều đời rồi. Sự có mặt trong nhau đó cũng có thể 
là thương nhau và cũng có thể là mắc mớ với nhau, 
đời này phải cùng nhau có mặt để trả nợ cho nhau 
hoặc tiếp tục yêm trợ cho nhau. Trước đó, mình đã 
có mặt trong nhau để tạo cho nhau nhiều hạnh phúc 
an lạc, thì bây giờ mình tiếp tục có mặt trong nhau 
để giúp nhau có nhiều an lạc và hạnh phúc. Hai con 
phải thực tập sự quán chiếu để thấy rõ sự có mặt 
của hai đứa con trong nhau. 


Và sự có mặt trong nhau ở đây, là Thanh 


|5 ta a6 125v x00 nerdtbdainkelulbsbauva Thích Thái Hòa 


Cường không phải chỉ có chất liệu làm chồng, mà 
phải có chất liệu làm vợ và làm mẹ. Phước Hồng 
không phải chỉ có chất liệu làm vợ, mà phải có chất 
liệu làm chồng và làm cha. Bởi vì, hai con phải có 
mặt trong nhau như vậy, hai con mới giúp được 
nhau. Xã hội là biến thiên phức tạp, cuộc đời là vô 
thường, nên không phải lúc nào mình cũng được có 
mặt bên nhau, mình phải đi theo cái nghề nghiệp 
của mình, mình phải có cái công tác, cái nghĩa vụ 
xã hội phân chia cho mình, nên mình phải lên 
đường, đi bất cứ lúc nào. Trong lúc chia tay để đi 
nhận trách nhiệm do xã hội giao phó như thế, mà 
mình không có mặt trong nhau, thì mình rất cô đơn. 

Thanh Cường cũng phải biết cách cho con 
bú, biết nâu cơm, biết cách tắm rữa cho con, cũng 
phải biết ru con ngủ, làm được như vậy tức là trong 
Thanh Cường đã có Phước Hồng. 

Phước Hồng cũng vậy, phải biết dạy con, 


phải biết kiếm tiền nuôi con, phải biết vạch hướng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 199 


cho con mình đi, làm được như vậy tức là mình thực 
sự có mặt trong nhau. Có mặt trong nhau ở nhiều 
lĩnh vực lắm, nhân cách Thanh Cường phải có mặt 
trong nhân cách của Phước Hồng và nhân cách của 
Phước Hồng phải có mặt trong nhân cách của Thanh 
Cường. Trái tim của Phước Hồng phải có mặt trong 
trái tim của Thanh Cường và trái tim của Thanh 
Cường phải có mặt trong trái tim Phước Hồng. 
Thanh Cường phải đau nỗi đau của Phước Hồng và 
Phước Hồng phải đau nỗi đau của Thanh Cường. 
Phước Hồng phải vui niềm vui của Thanh Cường và 
Thanh Cường phải vui niềm vui của Phước Hồng. 
Sự có mặt trong nhau không dừng lại ở đó. Phước 
Hồng phải vui cái niềm vui do cha mẹ Thanh Cường 
tạo ra và đem lại, do dòng họ Thanh Cường tạo ra 
và đem lại. Thanh Cường cũng vậy, phải biết vui cái 
niềm vui do cha mẹ Phước Hồng tạo ra và đem lại, 
đo dòng họ Phước Hồng tạo ra và đem lại, do bạn bẻ 


Phước Hồng tạo ra và đem lại. Chúng ta phải biết 


0U) 1a x6 0n 06x6a0Ee lo x04 6xaubidufandsliesitgbovef Thích Thái Hòa 


vui và buôn như thế, chúng ta mới có thể giúp nhau, 
chúng ta mới có thể cùng nhau đi trọn con đường 
của mình và thăng hoa con đường đó trên chiều 
hướng rất rộng lớn, rất cao quý. 

Hoa Trái Tình Yêu: 

Chúng ta muốn có hoa trái tình yêu đẹp, 
thơm, ngon và dễ thương, thì chúng ta phải biết 
chăm sóc hoa trái đó, ngay trong giây phút này, tức 
là ta phải khởi lên ý niệm rằng, ta đi tới với nhau 
không phải vì dục vọng mà là vì biết hiếu kính. 

Thanh Cường và Phước Hồng, vì hiếu kính 
đối với cha mẹ mình, vì hiếu kính đối với tổ tiên, 
nội ngoại của mình và vì trân quý phước báu của 
cõi người, mà đi đến với nhau để thiết lập đời sống 
lứa đôi và cho ra hoa trái tình yêu, thì hoa trái đó 
mới có giá trị. Còn nếu chúng ta cho ra hoa trái tình 
yêu bằng khát khao dục vọng, thì đương nhiên hoa 
trái đó, không thê thơm ngon và tươi mát cho dòng 


họ, cho thế giới con người, do đó hai con phải biết 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 201 


khởi lên được ý niệm cao đẹp của tình yêu. Ta phải 
biết chăm sóc hoa trái tình yêu, khi ta mới khởi lên 
ý niệm và phải biết nuôi dưỡng hoa trái tình yêu 
đó. Noi theo tinh thần Phật giáo, một người Phật tử 
thông minh là người đó, phải biết nuôi dưỡng thánh 
thai của mình, để rồi cho ra hoa trái tình yêu và hoa 
trái đó, làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho dòng 
họ. Muốn được như vậy, hai con phải biết sống hòa 
điệu trong hòa bình, đừng bao giờ nói những lời 
không đẹp với nhau. Cái đẹp ngày hôm nay phải 
duy trì cho đến trọn đời, điều đó mới là khó. Cái 
đẹp của ngày hôm nay không còn là cái đẹp của 
ngày mai, chuyện đó là rất dễ. Và cái đẹp ngày 
hôm nay kéo dài và đẹp mãi trong mọi thời gian, và 
cái đẹp trong một không gian này có thể lan tỏa ra 
khắp mọi không gian, cái đẹp đó nó sẽ nuôi dưỡng 
thánh thai của ta trong hiện tại và trong tương lai. 
Cái đẹp đó, có khả năng tạo ra cõi thiên đàng của 


tình yêu ngay nơi thế giới này, chứ không cần phải 


0027 6afStyj ốittzBbei 008 0msyllVnfadpiidafayfpgluÐ Thích Thái Hòa 
đi tìm kiếm thiên đàng nơi một thiên thể nào khác. 

Niềm Tương Cảm Và Học Hỏi Sâu Xa: 

Đức Phật là tình yêu đích thực. Ta hãy sống 
với tình yêu đích thực, với tình yêu vô vị lợi, tình 
yêu không bờ bến, tình yêu không chiếm hữu, tình 
yêu chỉ thương quý và hiến tặng, chứ không bao 
giờ nghĩ đến đáp trả, ta phải thực tập sống với tình 
yêu như thế, là trong tình yêu của ta sẽ có đức Phật. 
Tình yêu của đức Phật là tình yêu không có chất 
liệu của khổ đau, nên đức Phật là vị Thầy vĩ đại của 
tình yêu và hạnh phúc, nên các con phải học tình 
yêu từ đức Phật để thăng hoa tình yêu và hạnh phúc 
của hai con. 

Bây giờ, để biểu lộ tình thương quý nhau, 
cởi mở cho nhau, tự tín cùng nhau, có mặt trong 
nhau và cùng sống chung hòa bình với nhau, thì 
Thanh Cường và Phước Hồng đứng dậy, nghe 
Thầy xướng, hai con lạy xuống thật sâu, nhớ thật 


sâu đến đức Phật: 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----~- 203 


“Đệ tử chúng con xin nguyện học tình yêu từ 
chư Phật đề thiết lập tình yêu cho chúng con, nên 
chúng con nhất tâm đảnh lễ thập phương thường 
trú chư Phật. 

Chánh Pháp của Phật là Chánh Pháp dạy về 
tình yêu chân thật, cao thượng và rộng lớn, nay 
chúng con xin nương tựa vào chánh pháp của chư 
Phật, để thiết lập tình yêu lứa đôi cho chúng con, 
chúng con chí thành đảnh lễ thập phương thường 
trú Tôn Pháp. 

Chúng Tăng là đoàn thể đang thực tập tình 
yêu thanh khiết và rộng lớn, chúng con xin học 
theo hạnh của chúng Tăng, nguyện thực hiện tình 
yêu lứa đôi trong chất liệu tinh khiết và rộng lớn, 
nên chúng con chí thành đảnh lễ thập phương 
thường trú Hiền Thánh Tăng”. 

Nhẫn Nhục Để Mở Rộng Cõi Lòng: 

Sau khi hai con đã đảnh lễ Tam Bảo để thiết 


lập hạnh phúc của tình yêu rồi, vậy hai con hãy 


021 sat 00n06ia066 101104 6sebedlaoislafestbgbove Thích Thái Hòa 


nhìn sâu vào trong tâm thức của mình để thấy, 
thiện hay ác, xấu hay tốt, hạnh phúc hay khổ đau 
đều có gốc rễ từ nơi tâm của mỗi chúng ta. Hai con 
hãy quán chiếu bài kệ: 

“Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm 

Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm 

Sám hồi xong rồi lòng nhẹ nhõm 

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong”. 

Thanh Cường và Phước Hồng hai con! 

Trái tim là tỉnh hoa của sự sống, là đầu mối 
của mọi vấn đề, nếu tâm ta được mở rộng ra, thì sự 
thương yêu của chúng ta càng lớn và hạnh phúc của 
chúng ta càng nhiều. Vậy, bây giờ đây, hai con hãy 
mở rộng trái tim mình ra để cho ngọn gió thương 
yêu ở muôn phương tràn ngập vào trái tim của hai 
con. Hai con hãy mở trái tim của hai con ra, để 
nguồn suối tuệ giác của Chư Phật tuôn vào; hai con 
hãy mở trái tim của hai con ra, để cho nguồn suối 


Chánh Pháp đi vào trong trái tim của hai con, làm 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------- 205 


dịu lại và dập tắt đi bao nhiêu ưu phiên, sợ hãi trong 
đời sống của hai con, để hai con có thể có từng hơi 
thở, từng bước chân, từng việc làm thánh thơi. 

Muốn như vậy, thì hai con phải thực tập mỗi 
ngày, thực tập bằng cách thực hành hạnh nhẫn 
nhục, nếu thương mà không có nhẫn nhục thì sự 
thương đó không thành tựu, thương là phải nhẫn 
nhục, cảng thương là càng nhẫn nhục. Các con biết, 
mẹ mình khi sinh mình ra, có khi bồng mình lên 
vai, có khi đội mình lên đầu, nhưng mình còn trẻ 
thơ, nên không biết, do vậy có khi mình tiểu trên 
đầu mẹ, mình làm xấu trên vai mẹ, nhưng mẹ vẫn 
cười, vì trái tim của mẹ đối với mình quá rộng lớn, 
sự chịu đựng của mẹ đối với mình quá nhiều. Tình 
thương càng rộng lớn chừng nào, thì sự chịu đựng 
càng nhiều chừng đó. Chỉ có sự nhẫn nhục, sự kiên 
trì, mới bảo toàn được tình yêu đó. 

Giờ đây Thầy sẽ trao cho hai con, hai chiếc 


nhân, hai con có thê nhân nhục ở trong tình yêu. 


2U). 0a0t0n06u6a0Ee slv04xeasiDtuladc6afastbdbviea Thích Thái Hòa 


Nhẫn nhục là một phép lạ đề găn chặt tình yêu lứa 
đôi. Nhẫn nhục là một phép lạ để mở rộng trái tim 
của chúng ta trong đời sống hăng ngày. Nhẫn nhục 
là một phép lạ để bao nhiêu quan điểm dị biệt trở 
lại đồng quy về một điểm. Vì vậy, Thầy trao cho 
hai con hai chiếc nhẫn này, như là những vị thần 
linh, giúp hai con gõ cửa để đi vào mọi sự thành 
đạt trong cuộc sống. Nhẫn nhục là một phép lạ cho 
mọi sự thành công. Nhẫn nhục là vị Thầy thông 
minh của chúng ta, dìu dắt và nâng đỡ ta xây dựng 
mọi sự thành công trong cuộc đời. 

Lòng Biết Ơn Và Sự Vui Sướng Tròn Đây: 

Các con đứng dậy, hai con đối diện nhau, 
nghe Thầy xướng, hai con lạy nhau một lạy. 

“Trước ngôi Tam Bảo, trước hiện tiền đại 
chúng, hai đệ tử Thanh Cường và Phước Hồng, 
nguyện suốt đời có mặt trong nhau và giúp nhau 
thăng tiến trong tình yêu lứa đôi, giờ phút quý báu 


này, xin Tam Bảo chứng minh, xin đại chúng hộ 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 207 


niệm, nên hai con xin lạy nhau một lạy”. 

Các con hướng vào bàn Phật, nghe Thầy 
xướng, thì các con lạy hai lạy để tưởng nhớ công ơn 
cha mẹ đã nhọc công sinh ra mình, nuôi lớn mình, 
trao sự nghiệp cho mình và tác thành tình yêu lứa 
đôi, để xây dựng hạnh phúc gia đình cho mình. 

“Vì cảm mến công ơn của cha mẹ, cũng như 
dòng họ huyết thông, đệ tử Thanh Cường và Phước 
Hồng xin đảnh lễ hiện tiền cha mẹ hai lạy”. (Hai 
con lạy xuống hai lạy). 

“Muốn đi cho trọn đường hạnh phúc lứa đôi, 
chúng con phải nhờ Thầy, nhờ bạn luôn luôn hỗ trợ 
chăm sóc, vì cảm niệm ơn Thầy, bạn, nên đệ tử 
Thanh Cường và Phước Hồng chí thành đảnh lễ 
tam bái”. (Hai con lạy xuống 3 lạy). 

Thầy muốn nói với hai con rằng: 

Việc thành lập đời sống lứa đôi có Tam Bảo 
chứng minh, theo nghi thức của Phật giáo là một 


việc làm rât hi hữu, rât hiêm có, ngay có những con 


GIÓ”, t8 0n0 uta0Elsix046smaualeflandsliaxibdbovel Thích Thái Hòa 


cháu của những Phật tử rất lâu đời, mà cũng không 
hưởng được cái phước báo này, nên hai con hãy tự 
vui mừng cho chính bản thân mình, và tự biết chắc 
chăn rằng đã nhiều đời, hai con có duyên lành 
trong Phật Pháp và đã nhiều đời làm thân bằng 
quyền thuộc trong ánh đạo Từ bi, nên hôm nay hai 
con mới có được buổi lễ như thế này, được Tam 
Bảo chứng minh, được chư Tăng hộ niệm, được đại 
chúng, bạn bè anh em đồng tâm hướng về, đó là 
một phước đức rất lớn, nên hai con phải biết nuôi 
dưỡng, phải biết trân trọng, đó là gia tài quý báu 
nhất để mở đầu cho một cuộc sống hạnh phúc lứa 
đôi của hai con. Và Thầy hy vọng răng, dù khó 
khăn đến mấy đi nữa, hai con đã có kim cương 
trong tâm hồn mình rồi, đã có la bàn để định 
hướng, nên Thầy rất tin tưởng vào sự thực tập của 
hai con. Thầy cũng rất tin tưởng vào sự thương yêu 
của hai con đối với nhau. Hai con làm được như 


vậy, tức là hai con thật sự là đệ tử của Tam Bảo, là 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 209 


học trò của quý Thây, là những người bạn rất đẹp, 
rất quý của cả bạn bẻ mình, là những người con rất 
ngoan ở trong gia đình và là những người cháu rất 
hiền của những bậc tổ tiên. 

Trước khi dứt lời, Thầy thay mặt cho quý 
Thầy, cũng như Thầy Minh Đức, quý chú ở chùa 
Khánh Sơn, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ và chúc 
lành cho việc thiết lập đời sống lứa đôi của hai con, 
luôn luôn được tắm gội trong nguồn tuệ giác của 


Chư Phật! 


Cà]: s08 0n06u06x05 101104 6xaxa edftandclafastbdbovel Thích Thái Hòa 


ĐI VỚI NHAU TRÊN MỘT DÒNG SÔNG 


(Pháp thoại đám cưới do Thây Thích Thái Hòa giảng 
vào ngày 08 tháng giêng năm Ất Dậu, tức là ngày 16/02/2005, 
tại gia đình Phật tử Phận — Trúc, xã Thủy Xuân, thành phó Huế, 
do đệ tử Nhuận Hạnh Châu và Kim Ngân kính ghi, 
đệ tử Nhuận Tịnh Phương và Nhuận Viên Như vi tính) 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 

Thưa đại chúng, 

Cùng hai con: Tôn Thất Phước Gia, pháp 
danh Quảng Minh và Lê Hoàng Kim Ngân, pháp 
danh Nguyên Thạnh thương mến! 

Hôm nay là ngày mông Tám, tháng Giêng, 
năm Ất Dậu, tức là ngày 16 tháng 02, năm 2005, 
tại gia đình của hai Phật tử Phận và Trúc, tổ chức 
buổi lễ cầu an, để cho con rễ và con gái của mình là 
Tôn Thất Phước Gia, pháp danh Quảng Minh và Lê 
Hoàng Kim Ngân, pháp danh Nguyên Thạnh đi tới 
với nhau thiết lập, gầy dựng hạnh phúc trong đời 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------- 211 
sông lứa đôi. 

Vậy, xin Đại chúng, nhất tâm cầu cho hai 
cháu được thành tựu như sở nguyện. 

Và hai con Phước Gia và Kim Ngân, hãy lắng 
hết tâm tư của mình, để nghe thời pháp thoại mà 
Thầy sẽ chia sẻ với hai con, để hai con làm hành 
trang xây dựng hạnh phúc trong đời sông lứa đôi. 

Hai con thương mến, 

Chúng ta có thể chuyền tải được hạnh phúc 
cho nhau, là khi nào chúng ta có hạnh phúc. Nếu 
chúng ta không có hạnh phúc, thì chúng ta không 
thể nào chuyền tải được hạnh phúc cho nhau. 

Cũng giống như một người nông dân làm 
ruộng, mà không có lúa, thì họ không thể chia sẻ 
lúa cho aI được cả. 

Bởi vậy, hai đứa con đi tới với nhau là để 
chuyển tải hạnh phúc lứa đôi cho nhau, thì hai con 
phải có khả năng chế tác được hạnh phúc, và chuyên 


tải hạnh phúc ấy đến cho nhau. 


22 bit on0 xa s06 0 auliimdlaoislissibdboyel Thích Thái Hòa 


Hạnh phúc rất đơn giản mà cũng rất là sâu xa; 
hạnh phúc nằm trong tầm tay của chúng ta, nhưng mà 
hạnh phuc cũng vượt ra khỏi tầm tay của chúng ta. 

Trong giờ phút này, hạnh phúc của hai con là 
hai con có cha mẹ, vì có những người sinh ra, cha 
mẹ của họ bị mất sớm, nên họ không có cha mẹ; 
hạnh phúc của hai con là hai con có được học hành, 
vì có những người sinh ra, họ không có phước 
duyên để học hành; và hạnh phúc của hai con là có 
được một thân thể toàn vẹn, để có khả năng xây 
dựng hạnh phúc cho mình và xây dựng hạnh phúc 
cho những người xung quanh, trong lúc đó có 
những người sinh ra với một thân thể đầy khuyết 
tật; và quan trọng hơn nữa, là hai con đã có được 
một trái tim biết thương và biết hiểu để dâng tặng 
hạnh phúc cho nhau. 

Để chế tác và bảo toàn đời sống hạnh phúc 
lứa đôi, hai con phải luôn luôn nhớ và thực hiện 


những điều sau đây: 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 213 


Nhìn Sâu Để Hiểu Và Thương: 

Nếu ta chỉ có chất liệu thương mà không có 
chất liệu hiểu, thì chất liệu thương ấy là cực kỳ nguy 
hiểm, và nếu ta chỉ có chất liệu hiểu mà không có 
chất liệu thương, thì chất liệu hiểu ấy cũng cực kỳ 
nguy hiểm. 

Nên, ta phải hiểu như thế nào để thương và 
ta phải thương như thế nào để hiểu. Ta chỉ hiểu ta 
không là chưa đủ, mà ta phải hiểu người ta yêu; ta 
hiểu cha mẹ của ta không là chưa đủ, mà ta phải 
hiểu cha mẹ của người ta yêu; ta hiểu bạn bè của ta 
không là chưa đủ, mà ta phải hiểu bạn bè của người 
ta yêu; ta hiểu những hạt giống trong tâm thức của 
ta không là chưa đủ, mà ta phải hiểu những hạt 
giống trong tâm thức của người ta yêu nữa, thì khi 
đó ta mới có khả năng chuyển tải được hạnh phúc 
cho người ta yêu. Cho nên, thương yêu mà không 
có sự hiểu biết, thì sự thương yêu ấy không thể nào 


dẫn tới hạnh phúc được, và hiểu biết mà không có 


D2, tha 0m0 66x00 x046axttulanacliastbgboyel Thích Thái Hòa 


sự thương yêu, không có sự chăm sóc, nâng đỡ và 
giữ gìn cho nhau, thì chúng ta cũng không thể tạo 
ra được hạnh phúc cho nhau. 

Do đó, phương pháp nhìn sâu để hiểu và 
thương là phương pháp mà hai con luôn luôn thực 
tập để tạo ra hạnh phúc cho nhau trong đời sông lứa 
đôi và hai con có khả năng bảo toàn hạnh phúc ấy. 

Phòng Hộ Chất Liệu Tự Kiêu: 

Điều tối ky trong tình yêu lứa đôi là thái độ 
tự kiêu. Tình yêu lứa đôi không phải là một sự ban 
phát, mà tình yêu lứa đôi có nghĩa là ta chấp nhận 
những gì có mặt trong nhau để cùng nhau xây dựng 
hạnh phúc. 

Cho nên, khi tình yêu lứa đôi của chúng ta 
tan vỡ, là bởi vì trong chúng ta có sự tự kiêu. Ta tự 
kiêu về dòng họ, tự kiêu về vị trí xã hội, tự kiêu về 
trí thức, tự kiêu về tài năng, tự kiêu vỀ sự giàu có, 
tự kiêu về nhan sắc..., tất cả những thứ tự kiêu đó 


không bao giờ tạo ra hạnh phúc của lứa đôi cho 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 215 


chúng ta. 

Nên, ta muốn có hạnh phúc trong tình yêu 
lứa đôi, ta phải biết phòng hộ và chuyển hóa chất 
liệu tự kiêu nơi mỗi chúng ta. Tình yêu lứa đôi của 
chúng ta chỉ có hạnh phúc và được bảo chứng, khi 
nào chúng ta biết loại bỏ những chất liệu tự kiêu ấy 
để đến với nhau. Ta phải biết chuyên hóa chất liệu 
tự kiêu ấy thành chất liệu khiêm tốn, thì ta mới có 
thể cùng nhau tạo nên hạnh phúc. Hạnh phúc lứa 
đôi không bao giờ được tạo nên bởi một người, mà 
nó được tạo nên bởi hai người và được bảo chứng 
bởi nhiều người. 

Mở Rộng Trái Từm: 

Hạt giống tình yêu vốn có sẵn ở trong mỗi 
chúng ta, nếu ta không có hạt giống ấy, ta sẽ không 
bao giờ biết yêu là gì và ta không bao giờ có khả 
năng cảm nhận những gì do tình yêu đem lại. Hạt 
giống tình yêu của ta càng rộng, thì hạnh phúc của 


ta càng lớn. Tình yêu của ta càng trong sáng, thì 


2/10? 230/00 066x060 x04 6xslfeflanuslafastbgoviel Thích Thái Hòa 


những hành xử của ta đối với nhau càng thanh cao. 
Hạt giống tình yêu của ta ít chất phàm, thì sự hành 
xử của ta đôi với nhau càng thánh thiện. Nên, tình 
yêu là chất liệu vốn có ở nơi mỗi chúng ta, vốn có 
ở nơi Phước Gia và Kim Ngân, ta phải biết nuôi 
dưỡng, chăm sóc và mở rộng tầm nhìn cho tình yêu 
bước tới để hai trái tim hội nhập cùng nhau và có 
mặt trong nhau. 

Trong bài thơ Tình Mẫu Nhiệm, Thầy có 
nói rằng: 

Tình yêu nào cũng trăng ngàn lông lộng 

Em cứ yêu như ngày ấy anh yêu, 

Em cứ yêu nhưng em đừng bắt đuổi, 

Vì đuổi bắt như gió đuổi mây chiễu,... 

Em cứ yêu nhưng em đừng chiếm hữu, 

Vì tình yêu mẫu nhiệm lắm em ơi! ”. 

Tình yêu nào cũng đẹp, tình yêu nào cũng 
trăng ngàn lồng lộng. Mình yêu cha mẹ, mình yêu 


bạn bẻ, mình yêu dòng họ, mình yêu quê hương 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 217 


xứ sở của mình; mình yêu trời xanh mây trắng, 
mình yêu cánh bướm; hay hai người yêu nhau. 
Trong cái tình yêu đó, nó chỉ đẹp, chỉ toàn vẹn là 
khi nào, chúng ta yêu mà không có chiếm hữu, 
không có ích kỷ. 

Còn ta yêu nhau mà ích kỷ, thì ta chỉ làm cho 
nhau ở tù mà thôi. Yêu nhau mà ta ích kỷ là ta đang 
nhốt nhau, ta đang đưa nhau vảo tù. Ta yêu nhau mà 
ích kỷ là ta chỉ nhốt nhau mà thôi. Yêu nhau mà nhốt 
nhau vào trong đó, thì tình yêu đó không có tự do, 
không có tự do thì làm sao mà có hạnh phúc được. 

Những người không có trí, người ta yêu nhau 
là nhốt nhau, họ sơn son thiếp vàng cái lồng tình 
yêu và hai người họ tự nhốt nhau vào đó. Cho nên, 
hai đứa con Phước Gia và Kim Ngân muốn có hạnh 
phúc trong tình yêu lứa đôi, thì phải phát huy chất 
liệu tình yêu không chiếm hữu, không ích kỷ. 

Không chiếm hữu, không ích kỷ thì tất nhiên 


sẽ dân đên bao dung và hỷ xả, mà yêu ích kỷ, thì sẽ 


G9". bà 0n06i6x05gs1x4966nauatndtaaclifastbdbvieo Thích Thái Hòa 


phát sinh ra cái gì? Ấy là sự ghen tuông, liên tục lo 
lắng và sợ hãi. 

Thắp Sáng Và Thăng Hoa: 

Hạt giống tình yêu thì ai cũng có, nhưng hạt 
giống ấy có được thắp sáng và thăng hoa hay 
không, là còn tùy thuộc vào phước đức và hoàn 
cảnh của từng người. 

Hiện nay, các con đã tốt nghiệp Đại học, các 
trường Đại học Việt Nam đã dạy cho các con ngoại 
ngữ, khiến cho các con nói tiếng Anh rất giỏi, nói 
tiếng Pháp rất giỏi, nói tiếng Trung rất giỏi và các 
trường cũng dạy cho các con về chính trị, xã hội, 
khoa học và tin học rất giỏi. Các trường Kế toán 
dạy cho các con tính toán về các con số bằng 
những phương pháp điện toán rất là nhanh. Các 
trường Kinh tế dạy cho các con về kinh tế, tính 
toán từng chút, từng chút một, những lợi nhuận, 
những sự bão hòa nền kinh tế qua cung và cầu... 


Các trường Kiến trúc sư thì dạy cho các con cách 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 219 


cấu trúc xây dựng nhà cửa, xây cao ốc, quy hoạch 
đô thị, cấu trúc cầu công... Nhưng, trong các 
trường Đại học ấy, chưa dạy cho các con phương 
pháp làm người, phương pháp chế tác hạnh phúc 
thương yêu và những phương pháp bảo toản hạnh 
phúc trong đời sống lứa đôi. 

Yêu là bản chất vốn có của con người, con 
người mà không có tình yêu thì không thể yêu 
nhau, và không thể phục vụ nhau. Nhưng bản chất 
vốn có ấy phải được nuôi dưỡng, thắp sáng và 
thăng hoa. Nếu chúng không được nuôi dưỡng, 
thắp sáng và thăng hoa, thì tình yêu sẽ biểu hiện 
theo bản năng thú tính, và sẽ làm cho tình yêu trở 
nên thấp kém, và có khả năng tiêu diệt hạnh phúc 
của chính mình. Cho nên, hạnh phúc trong tình yêu 
lứa đôi cũng phải có phương pháp để thực hiện mà 
ta cần phải học hỏi và thực tập để được thắp sáng 
và thăng hoa. 


Trong Phật giáo, đức Phật đã dạy tình yêu 


CẺ (J5 0n06i85a06e 0110666 xaselfegllandslafastbgbovel Thích Thái Hòa 


cho chúng ta rất là sớm. Tình yêu mà dẫn sinh ra ái 
và dục, tình yêu ấy dẫn ta đi đến bế tắc và khổ đau. 
Tình yêu không dẫn sinh ra ái và dục là tình yêu có 
chất liệu của từ bi và trí tuệ. Tình yêu ấy sẽ dẫn sinh 
đời sông hạnh phúc, an lạc và giải thoát đích thực. 

Nên, ở trong kinh Ưu bà tắc, đức Phật đã dạy 
những phương pháp thực tập hạnh phúc ngay trong 
sự quan hệ g1ữa con người với con người, giữa cha 
mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa thầy và 
trò,... để cho con người sống với nhau hạnh phúc 
trong cõi người ta. Những quan hệ như vậy, sau 
này có điều kiệu các con sẽ được học tập thêm, đề 
cho hạnh phúc trong tình yêu lứa đôi của các con 
được thắp sáng và thăng hoa. 

Chất Liệu Bao Dung: 

Trong đời sông lứa đôi, hai con phải có chất 
liệu bao dung, thì mới thiết lập được hạnh phúc cho 
nhau. Bởi vì thường trong đời sống lứa đôi, lúc đầu 


họ nhìn nhau rất là đẹp, vì họ chưa thực sự sống 


Hoa nở trong vòng tục lụy ...............................----~- 221 


với nhau, nên họ nhìn nhau rất là đẹp, đẹp lắm, đẹp 
đến nỗi mà cha mẹ ngăn cản, bạn bè ngăn cản, 
nhưng mà mấy sông họ cũng lội và mấy đèo họ 
cũng vượt qua. Tại sao như vậy? Tại vì trong tình 
yêu lứa đôi, nó luôn luôn tiết ra những chất liệu của 
đam mê và mù quáng. Chính những chất liệu này 
thường đây tình yêu lứa đôi rơi vào vực thắm. Và 
trong bản chất của tình yêu lứa đôi, nó cũng có chất 
liệu chọn lựa. Chính nhờ chất liệu chọn lựa này, mà 
tình yêu lứa đôi, có thể vượt qua được những khó 
khăn phần nào trong lúc chung sống cùng nhau. 

Hai con phải biết rằng, cái gì ta nhìn xa thì 
nó cũng đẹp, nhưng khi ta tới gần thì nó không có 
đẹp như khi ta nhìn từ xa; khi ở xa nhau ta có thể 
đối xử với nhau rất tử tế, rất là đẹp, nhưng khi ở 
gần với nhau và cùng nhau chung sống, thì sự đối 
xử tử tế và đẹp của ta dành cho nhau thật khó mà 
bảo toàn. Ta ít gặp nhau, cho nên mỗi lần gặp nhau, 


ta cảm thấy thú vị và hấp dẫn, nhưng khi ta thấy 


T27 tragts0n0EiflstElsiv040aoaultmftanvelafastbdbovel Thích Thái Hòa 


nhau và gặp nhau hoàải, thì những cảm giác hấp dẫn 
và thú vị trong mỗi chúng ta, nó sẽ biến thể và đi 
về phía dững dưng, và một đôi khi biến thành trạng 
thái vô cảm nữa là khác. 

Cho nên, trong tình yêu đôi lứa, mình phải 
biết vừa đủ trong quan hệ tình cảm, mình biết vừa 
đủ trong quan hệ tình dục. Còn nhiều người không 
biết vừa đủ, nên hạnh phúc của họ dễ bị tan vỡ, 
thân thể của họ ngày càng bệnh hoạn, tâm hồn 
ngày càng bị rách nát. 

Nó giống như một người khi nấu tô canh lạt, 
mình bỏ thêm một tí muối thì tô canh nó ngon, 
nhưng có đôi người tưởng tô canh lạt bỏ thêm một 
chút muối nó ngon như vậy, huống gì bỏ cả muỗng 
muối thì nó ngon biết mấy! Cho nên, họ bỏ cả 
muỗng muối vào tô canh, tô canh trở thành mặn 
chát và không còn ăn được nữa, phải đồ cả tô canh. 

Trong tình yêu lứa đôi cũng vậy, mình phải 


biệt hiên tặng cho nhau vừa phải trong mọi nhu câu 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 222 


có tính chất đời thường ấy. Nếu ta chỉ đáp ứng 
những nhu cầu phát triển dục vọng, thì ta sẽ lạc mất 
nòi giống của ta, ta sẽ tiêu diệt ý thức trong sáng 
của ta, và quan trọng hơn hết là ta có thể tiêu diệt 
nhân cách cao quý của ta, nên trong tình yêu lứa 
đôi ta phải thông minh, ta phải biết vừa đủ. Nếu ta 
không biết vừa đủ, thì hạnh phúc, trí tuệ và sự sống 
của ta sẽ bị tiêu diệt bởi những nhu cầu tham dục. 
Nên, sống trong tình yêu lứa đôi, nếu ta không 
thông minh, ta chỉ tạo ra những độc tố của tình yêu 
mà thôi. Nên, tình yêu lứa đôi rất cần đến chất liệu 
của thông minh và sự bao dung để bảo toàn. 

Biết Chấp Nhận Nhiều Mặt: 

Trong tình yêu lứa đôi có chất liệu mù 
quáng, nên ta yêu cái gì, ta tưởng nó đẹp hoài. 
Nhưng, thật ra không có một cái gì gọi là đẹp hoài 
cả, chỉ có chất liệu bao dung làm cho tình yêu lứa 
đôi đẹp hoài mà thôi. Ta có chất liệu bao dung là vì 


ta có tâm nhìn nhiêu mặt về tình yêu lứa đôi. 


2577 Sao sottEulAztbeoio v04 6xaylleaipkdafayfoeglvÐ Thích Thái Hòa 

Ta biết rõ, bất cứ cái gì, có trên đầu thì phải có 
dưới chân, có bên phải thì phải có bên trái, có trước 
thì phải có sau, có trong thì phải có ngoài, nên tình 
yêu lứa đôi không phải chỉ có một mặt để biểu hiện 
mà có nhiều mặt đề biểu hiện; không phải chỉ có một 
điều kiện để sinh khởi mà có rất nhiều điều kiện để 
biểu hiện hoặc xấu hoặc tốt. Nên, trong đời sông thực 
tế, nếu ta chỉ chấp nhận trước mặt mà mình không 
chấp nhận sau lưng, chấp nhận bên trái mà không 
chấp nhận bên phải, chấp nhận phía trên mà không 
chấp nhận phía dưới, chấp nhận bên ngoài mà không 
chấp nhận bên trong, là ta sẽ thất bại. 

Do đó, Phước Gia thương Kim Ngân thì phải 
thương từ bên phải sang bên trái, thương từ trước 
mặt lẫn sau lưng, thương từ trên xuống dưới, từ 
trong ra ngoài và Kim Ngân thương Phước Gia 
cũng vậy, chứ đừng thương trước mặt mà không 
thương sau lưng..., đến khi về sống với nhau rồi 


mới thấy sau lưng thì chuyện đã rồi. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 29 


Nhưng, chuyện của hai đứa con đã rồi, 
không phải là ngang đó đâu. Chuyện hai đứa con 
đã rồi, và khi đồ vỡ ra, là nó đồ vỡ luôn cả hai gia 
đình, đồ vỡ luôn cả hai dòng họ, và đồ vỡ luôn cả 
Thầy nữa, vì trong buồi lễ mà hai đứa con đi tới với 
nhau có cha mẹ, có dòng họ nội ngoại của hai gia 
đình, có luôn tổ tiên nội ngoại của cả hai con, có 
Thầy và có cả chư Tăng nữa. 

Cho nên, ta thương nhau là ta phải thấy rõ 
nhau, thấy rõ từ bên phải qua bên trái, từ trên đầu 
xuống dưới chân, từ trước mặt ra sau lưng và từ 
trong ra ngoài. Ta không những chỉ thấy ta, mà còn 
thấy dòng họ của ta, bạn bẻ của ta, thấy anh em của 
ta, và thấy hoàn cảnh thực tế của ta. Ta phải thấy rõ 
như vậy, và khi ta thấy rõ như vậy rồi, thì chất liệu 
hiểu biết, chất liệu bao dung, chất liệu của con 
người lớn trong ta nó trỗi dậy. Nên, chất liệu biết 
chấp nhận nhiều mặt của nhau là chất liệu hết sức 


cân thiệt đê hóa giải được tât cả những gì mâu 


250! 230000 6i6a05 101104 6saundtandslifaatbdbovel Thích Thái Hòa 


thuẫn trong cuộc sống của đời thường, cũng như 
trong đời sông tình yêu lứa đôi của ta. 

Được Bảo Chứng Bởi Dòng Họ: 

Tình yêu lứa đôi của hai con phải được bảo 
chứng bởi dòng họ nội ngoại của hai con. Nếu các 
con chỉ vì bản thân của mình mà đi tới với nhau để 
thiết lập tình yêu lứa đôi, thì rất là nguy hiểm. Cho 
nên, hai con vì vâng lời cha, vâng lời mẹ mà ổi tới 
với nhau thì hạnh phúc của hai con mới lớn rộng 
ra; hai con vì vâng lời tổ tiên ông bà nội ngoại của 
mình mà đi tới với nhau để thiết lập tình yêu lứa 
đôi, thì hạnh phúc của hai con là hạnh phúc của cả 
dòng họ của hai con, và tình yêu của hai con cao và 
đẹp như thế nào, thì dòng họ của hai con cũng cao 
và đẹp như thế ấy. 

Còn nếu hai con, vì sự thèm khát giới tính 
theo bản năng mà đi tới với nhau, thì hạnh phúc lứa 
đôi của hai con rất là mong manh. Điều này rất rõ 


ràng, khi ta đọc báo và thây có nhiêu cặp trai gái, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 7 


thanh niên nam nữ ở Phương tây, và ngay cả Việt 
Nam hiện nay, họ đi tới với nhau trong đời sống vợ 
chồng và rồi vợ chồng họ ly dị nhau như thay áo 
quân, để lại rất nhiều khổ đau cho cha mẹ, con cái 
của họ và ngay cả những người thân yêu của họ. 

Do đó, các con rất là có phước, được sinh 
vào trong một gia đình có nề nếp, có truyền thông 
đạo Phật, và vinh dự nhất là làm được một con 
người có văn hóa và đạo đức Việt Nam. Hai con 
nên biết, có những người hình thức là Việt Nam, 
nhưng văn hóa, đạo đức và tâm hồn của họ không 
phải là Việt Nam. Đối với người có văn hóa, đạo 
đức và tâm hồn Việt nam, thì vai trò của cha và mẹ, 
vai trò của dòng họ trong đời sống của họ rất là 
quan trọng, và hạnh phúc của họ phải được bảo 
chứng bởi cha mẹ, anh em, bởi dòng họ, chú bác, 
cô dì của họ. Còn hạnh phúc lứa đôi của Tây 
phương không có được bảo chứng như vậy, cho 


nên nó đô vỡ, và nó đã đô vỡ rât nhiêu; và khi tình 


270: bàttvn0Exa0bei s04 66paxalmdtandslifastbdbovea Thích Thái Hòa 


yêu như vậy đã đồ vỡ, nó gây thiệt hại rất lớn 
không những cho mình mà còn cho con, cho cháu, 
cho cha mẹ, dòng họ và xã hội của mình nữa. 

Cho nên, hạnh phúc cá nhân phải được bảo 
chứng bởi hạnh phúc gia đình, bởi hạnh phúc dòng 
họ, bởi hạnh phúc của quê hương xứ sở. Và nhờ 
vậy, nên mỗi khi mình làm gì, mình nói điều gì, 
mình suy nghĩ điều gì là mình phải nhớ rằng, mình 
phải nghĩ cho sâu rằng, mình nói điều này, mình 
làm điều này, nó có tổn thương cho cha mẹ mình 
không, nó có tổn thương cho ông bà mình không, 
nó có tôn thương cho đòng họ của mình không, nếu 
thấy có tổn thương thì mình không làm. Mình phải 
nghĩ rằng, dù có tổn thương đến danh dự của mình 
là mình chấp nhận, chứ mình không đề những hành 
xử của mình làm thương tốn đến danh dự của gia 
đình mình, ảnh hưởng đến danh dự của dòng họ 
mình, ảnh hưởng đến danh dự quốc gia của mình 


và ảnh hưởng đên danh dự tôn giáo của mình, vì do 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------- 229 


suy nghĩ như vậy, nên mình không làm bậy, mình 
không nói bậy, mình không nghĩ bậy và không 
hành xử bậy. Và chính không nói bậy, không làm 
bậy, không nghĩ bậy, không hành xử bậy đó, lại 
bảo chứng cho hạnh phúc của mình. 

Nuôi Dưỡng Ý Thức Hiễu Kính: 

Hai con muốn có hạnh phúc trong đời sống 
lứa đôi, hai con phải biết nuôi dưỡng ý thức hiếu 
kính với cha mẹ, với tổ tiên ông bà của mình, với 
nền đạo đức tâm linh của mình. Vì do hiếu kính 
cha mẹ, tổ tiên, dòng họ, đời sông tâm linh, nên 
mình đi tới với nhau để sinh con, chứ không phải 
sinh con vì tham dục. Mình sinh con đẻ cháu là 
sinh con đẻ cháu cho cha mẹ mình, cho ông bà tô 
tiên mình, cho quê hương xứ sở của mình, cho nền 
đạo đức tâm linh của mình, mà không phải chỉ cho 
mình. Mình sinh con đẻ cháu như vậy, nó có một ý 
nghĩa rất là lớn. Và như vậy, mình sinh con đẻ cháu 


rât có ý nghĩa. 


22)°148/8 0306 81a06 0130196 sisibuWandslaastbdbvel Thích Thái Hòa 


Còn nếu mình không có sự hiếu kính với cha 
mẹ, tổ tiên, với dòng dõi tâm linh và huyết thống 
mà sinh con đẻ cháu, thì chăng khác nảo thú vật 
sinh con. Cho nên, những đứa con mà phát xuất từ 
ý thức hiếu kính của mình mà sinh ra, thì đó là một 
hoa trái tuyệt vời của tình yêu. 

Bởi vậy, khi mình sinh con được một tháng, 
thì mình khắm tháng, và mình xin ông bà đặt tên 
cho con của mình, rồi thì trong dòng họ của mình 
mới đưa đứa con của mình vào gia phả để xác định 
đứa bé đó đích thực có mặt trong gia đình của 
mình, trong dòng họ của mình. Đó là những chất 
liệu rất đặc biệt để bảo chứng cho đời sống lứa đôi. 

Ý Thức Huyết Thông: 

Ngày nay đã có những người vì do thiếu ý 
thức về huyết thống, về văn hóa, về đạo đức tâm 
linh, nên họ đã tổ chức lễ đám cưới con cháu tại 
các nhà hàng, hay những khách sạn, họ kéo nhau 


đến nhà hàng hay khách sạn tổ chức ăn nhậu linh 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 231 


đình, họ cụng rượu, cụng bia, cụng chén, cụng ly 
theo kiểu thời trang, khiến cho tình yêu lứa đôi trở 
thành thấp kém, hao phí và vô nghĩa. 

Trong lúc đó, ở trong gia đình mình, trong 
dòng họ mình có thêm một nàng dâu mới, có thêm 
một chú rễ mới, mình không tổ chức tại gia đình 
mình cho nó trang trọng, mình không thiết lập bản 
thờ tổ tiên để cho nàng dâu đi về với gia đình mình 
lạy tổ tiên một lạy, hai lạy, ba lạy hay bốn lạy cho 
nó xứng đáng và nhập vào trong dòng dõi huyết 
thống của mình; mình không tổ chức ở trong gia 
đình mình một cách nghiêm túc, để cho chú rể đi 
vào trong gia đình mình lạy tổ tiên một lạy, hai lạy, 
ba lạy, hay bốn lạy với những tiếp xúc và cảm nhận 
một cách sâu sắc đề nhập vào trong dòng dõi huyết 
thống của mình; những bậc làm cha mẹ đã không 
làm như thế, mà lại đầy dâu mình, đây rễ mình đi tới 
hết khách sạn này, đến khách sạn khác đề cùng nhau 


cụng chén, cụng ly có vẻ như là Tây, nhưng thực 


S127 6x69 0n 06x05 s1v096sas mail asibgbovef Thích Thái Hòa 


chất là hết sức thấp kém, thiếu văn hóa và vô vị. 

Bậc làm cha mẹ như vậy rất là vô phước, vô 
phước cho chính mình, cho con cái mình, cho gia 
đình mình, cho dòng họ mình, cho quê hương xứ 
sở của mình. Chính vì cái hành động đây con trai, 
con gái của mình đi tới khách sạn tổ chức cho nó 
khỏe, đó là hành động vô phước, một hành động 
thiếu ý thức huyết thống. Chính hành động ấy đã 
triệt tiêu dòng họ của mình. 

Triệt tiêu dòng họ của mình, có nghĩa là 
mình triệt tiêu sự hiếu kính ở nơi hai đứa con của 
mình ngay nơi bàn thờ tổ tiên đạo đức và tâm linh 
của mình, bởi vì mình nghĩ rằng, mình có năm ba 
triệu thuê nhà hàng hay khách sạn tổ chức cho nó 
khỏe, rồi mình đi làm việc từ các cơ quan về, mặc 
áo quần xênh xang đến đó, cùng nhau cụng bia, 
cụng rượu, cụng thịt, cụng cá qua về, rồi chúc 
mừng nhau. Nhưng, thực ra những lời chúc tụng 


ây, là những lời chúc tụng sặc mùi bia rượu và 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 2o 


trống rỗng, những lời chúc tụng không có chất liệu 
tiếp xúc sâu xa với nòi giống, với hiểu biết và 
thương yêu. 

Ta thiếu ý thức huyết thống trong đời sống 
lứa đôi và thiếu ý thức văn hóa, đạo đức tâm linh 
trong việc thiết lập đời sống ấy, là ta đã trực tiếp 
hoặc gián tiếp tạo ra một trong những nguyên nhân 
đưa tới sự đồ vỡ trong đời sống lứa đôi, trong đời 
sống gia đình, và là những nguyên nhân gây ra các 
tệ nạn xã hội. 

Cho nên, ngày xưa tổ tiên chúng ta đã nhìn 
rất là sâu sắc về hạnh phúc lứa đôi, nên đã thiết lập 
hạnh phúc ấy, trên nền tảng hạnh phúc của gia đình 
và dòng họ, và hạnh phúc ấy được bảo chứng bởi 
gia đình, dòng họ và bởi ý thức huyết thông. 

Vì vậy, hai con phải luôn thể hiện sự hiếu 
kính ở trong đời sống lứa đôi của mình, đề sự hiếu 
kính ấy, là một sự kế thừa xứng đáng dòng dõi tổ 


tiên huyết thống, trong quá khứ và đang tiếp tục 


S57 bagtt0n0fvbatbgisixA4 66 asllanasluastbdbyel Thích Thái Hòa 


trong hiện tại và sẽ tiếp tục trao truyền trái tim lành 
mạnh và tuyệt vời đó, cho những thế hệ con cháu 
trong tương lai. 

Ngày hôm nay, các con đi tới với nhau để 
thiết lập đời sống lứa đôi là đang còn trẻ, nhưng mà 
hai năm sau, các con sẽ bước lên địa vị làm cha, 
làm mẹ; hai mươi năm sau các con sẽ bước lên địa 
vị ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại; và bốn 
mươi năm sau, thì hai con sẽ bước lên địa vị ông 
cố, bà cố; cứ như thế mà lên. 

Cho nên, mình phải sống như thế nảo, đề đến 
khi mình bước lên địa vị ở trên bàn thờ, cháu chắt 
của mình lạy mình, nó cảm thấy hết sức vinh dự và 
sung sướng. Nhìn lên trên bản thờ, thấy mình ngồi 
trên đó, là con cháu mình nó vinh dự, sung sướng, 
mỉm cười và hạnh phúc. 

Muốn có hạnh phúc và vinh dự như vậy, thì 
ngay từ giờ phút hiện tại này, mình phải biết nuôi 


dưỡng những gì tốt đẹp và cao quý trong đời sống 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 235 


lứa đôi của mình. Không dễ đâu, không dễ gì mà có 
cái hạnh phúc này. Cho nên, giờ phút này là giờ 
phút hạnh phúc nhất, quý báu nhất mà mình không 
cảm nhận được, mình không nuôi dưỡng được, thì 
cái hạnh phúc tương lai, cái quý báu trong tương lai 
không có cơ sở nào mà có mặt thực sự. Vì vậy, 
Thầy muốn rằng, hai con thực tập ý thức hiếu kính 
và ý thức huyết thống trong tình yêu lứa đôi, để 
những ý thức ấy luôn luôn có mặt trong nhau, có 
khả năng bảo chứng cho hạnh phúc tình yêu lứa đôi 
của hai con. Và hai con luôn luôn xứng đáng là con 
của cha mẹ, và là cháu chắt của tổ tiên, ông bà. 

Œìn Giữ Cho Nhau: 

Thầy muốn chia sẻ cho hai con một chất liệu 
nữa là biết giữ gìn cho nhau. Danh dự của Phước 
Gia là danh dự của Kim Ngân, và danh dự của Kim 
Ngân là danh dự của Phước Gia; danh dự của gia 
đình Phước Gia là danh dự của gia đình Kim Ngân, 


và danh dự của gia đình Kim Ngân là danh dự của 


S0” 232 0306x15x0661011646x xa mltanac6afaxtbdiniel Thích Thái Hòa 


gia đình Phước Gia, mình phải biết giữ gìn cho 
nhau, biết giữ gìn danh dự cho nhau, biết giữ gìn 
nhân cách cho nhau, ta không chỉ giữ gìn tài sản 
vật chất cho nhau, mà ta còn phải giữ gìn tinh thần 
cho nhau nữa. 

Cho nên, Phước Gia đối xử với gia đình Kim 
Ngân như gia đình của mình, và Kim Ngân đối xử 
với gia đình Phước Gia cũng như đối xử với gia 
đình của mình; bạn bè của Phước Gia là bạn bè của 
Km Ngân, bạn bẻ của Kim Ngân là bạn bè của 
Phước Gia. Chứ không phải là khi bạn bè của 
Phước Œña tới, thì Phước Gia sai Kim Ngân chạy 
liến thoăng, hết làm cái này đến làm cái khác để 
phục vụ, mà khi bạn của Kim Ngân tới Phước Ga 
lơ là, không có chăm sóc, thì hạnh phúc của hai con 
không thể nào thành tựu được. 

Nếu sống với nhau như vậy, thì được một 
ngày, hai ngày, qua ngày thứ ba là vỡ rồi, qua ngày 


thứ tư thì hạnh phúc trong tình yêu lứa đôi nó sẽ vỡ 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- Ta 


ra từng mảnh. Cho nên, cha mẹ, anh em, bạn bè của 
hai bên, mình phải đối xử và phải có lòng quý 
trọng như nhau. 

Lại nữa, ta phải biết giữ gìn nhân cách cho 
nhau, phải biết giữ gìn giá trị không chỉ vật chất mà 
cả giá trị tinh thần cho nhau; ta có thể chấp nhận đồ 
vỡ về vật chất, nhưng đừng bao giờ để đỗ vỡ về 
mặt tinh thần. Đồ vỡ về giá trị vật chất, ta có thể 
hàn gắn lại rất dễ, nhưng đồ vỡ về giá trị tinh thần 
của nhau, thì rất khó hàn gắn. 

Cho nên, mình sống với nhau, mình phải 
sông hết lòng, đừng bao giờ sống trước mặt thì tốt, 
mà sau lưng không tốt; khi ở nhà sống với nhau thì 
tốt, mà đi ra ngoài xã hội thì đối xử với nhau không 
tốt. Và người vợ phải biết sống như thế nào, để mọi 
người ở trong gia đình chồng đều biết giữ gìn 
chồng của mình cho mình; và người chồng phải 
biết sống như thế nào, để những người ở trong gia 


đình vợ đêu biệt giữ gìn vợ của mình cho mình 


c0 0:, bayt20n0 is0Egsiv04 Spa edlanuslaastbdbvse Thích Thái Hòa 


nữa. Còn, nếu mình sống không dễ thương với ông 
gia, bà gia, với cô, dì, chú, bác, anh em chồng, 
hoặc vợ, thì những người đó cũng có thể làm cho 
mình cảng ngày, càng khó chịu và mình mất hạnh 
phúc. Cho nên, mình cũng phải biết giữ gìn cho 
ông gia, bà gia, cô, dì, chú, bác... của hai phía nữa. 
Muốn được như vậy, thì mình phải sống với tất cả 
tắm lòng dễ thương và chân thật; với tất cả trái tim 
hiểu kính và thủy chung; biết nhường cái lợi cho 
người, biết nhận cái khuyết về mình. 

Cho nên, Kim Ngân cũng phải thông minh 
mà Phước Gia cũng phải thông minh mới gìn giữ 
hạnh phúc cho nhau được. Sống nhẹ nhàng, chân 
thật, nhiệt tình nhưng khiêm tốn và thủy chung, 
sống đảm đang nhưng không tự thị, sống biết đặt 
cái riêng vào trong cái chung, thì không có một sự 
bảo chứng nảo cho hạnh phúc bằng chính những 


chất liệu bảo chứng ấy. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- 0 


Hạnh Phúc Đời Đời: 

Và, Thầy nhắc thêm, nếu vợ chồng trong đời 
sông này mà biết sống với nhau thật đẹp, và tạo ra 
hạnh phúc chân thật cho nhau, thì trong tương lai còn 
có nhiều cơ hội để đi lên, và trong đời sau cũng có rất 
nhiều cơ hội gặp nhau đề đi lên. Và nếu mình không 
thông minh, thì ngay trong đời sống này đời sống vợ 
chồng đã gặp nhiều rắc rối và đau khổ, và những rắc 
rôi và đau khổ ấy, sẽ tiếp diễn trong tương lai và còn 
tiếp diễn ngay cả những đời sau nữa. 

Nếu có nhiều thiện nghiệp và phước báo, thì 
đời sống vợ chồng biết thương quý nhau và tạo ra 
hạnh phúc chân thật cho nhau, nhưng nếu có nhiều 
ác nghiệp và duyên nợ với nhau, thì đời sống vợ 
chồng là điểm hẹn để oán thù nhau, để trả nợ cho 
nhau và càng sống với nhau thì lại càng thêm khổ 
đau, nhưng lại không thể xa nhau và bỏ nhau được. 
Nên, người đời thường nói: “Bỏ (hì thương mà 


sương thì nặng ”. Nghĩa là bỏ nhau, thì không đành 


2Ú): u18 0n 06x05 s11066xsasxaul live festbdbyel Thích Thái Hòa 


lòng, nhưng tiếp tục sông với nhau, thì không tài 
nảo sống nỗi. 

Bởi vậy, trong đời sống vợ chồng, ta phải 
sông hết sức thành thực với nhau, có những oán 
nghiệp nào từ đời trước, thì đời này nguyện xin giải 
tỏa, có những vướng mắc nảo với nhau từ đời trước 
và ngay cả trong đời này, thì nguyện xin cùng nhau 
tháo gỡ, và có những điều tốt đẹp nào đã có với 
nhau từ đời trước và ngay cả trong đời này, thì 
nguyện xin nuôi dưỡng để có thể cùng nhau đi trên 
con đường chân thiện. Có như vậy, thì hạnh phúc 
của hai con mới là hạnh phúc đời đời. 

Nuôi Dưỡng Đức Tĩn: 

Hai con muốn có hạnh phúc đời đời, thì hai 
con phải luôn luôn nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, 
nhớ đến Tăng, nhớ đến năm điều giới pháp cao quý 
mà đức Phật đã dạy cho hàng cư sĩ để thực hành và 
nuôi dưỡng đức tin. Nghĩa là làm cái gì các con 


cũng nghĩ có Phật ở trên đâu, có Pháp ở trên đâu, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 241 


có Tăng ở trên đầu, và hai con phải hứa với nhau 
rằng: chúng ta cùng nhau xây dựng tình yêu đôi lứa 
trên nền tảng của Phật Pháp Tăng, trên nền tảng 
của năm giới quý báu mà đức Phật đã dạy, mà hai 
con đã được lãnh thọ. Nên, Tôn Thất Phước Gia 
được vị bốn sự truyền giới trao cho pháp danh là 
Quảng Minh. Quảng Minh là gì? Quảng là rộng 
lớn, Minh là hiểu biết, là sáng suốt. Quảng Minh là 
người đệ tử quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và 
lãnh thọ năm giới quý báu, có sự hiểu biết rất rộng 
lớn. Hiểu biết rộng lớn ở đây, là hiểu biết về quá 
khứ, về hiện tại, về tương lai; không phải chỉ có 
biết cái này mà còn phải có khả năng hiểu biết 
những cái kia nữa. Phước Gia phải nhớ cho được ý 
nghĩa này để thực tập, chứ không phải quy y để có 
pháp danh, đợi đến sau khi chết để làm lễ cầu siêu 
đâu nhé! 

Và Lê Hoàng Kim Ngân, pháp danh Nguyên 
Thạnh. Thạnh nghĩa là giàu có; Nguyên là cội 


212„x0f on0fuftatbrloix04fsoauiiimdtanaslafastbgbovel Thích Thái Hòa 


nguồn. Người đệ tử của đức Phật pháp danh 
Nguyên Thạnh là người có một đời sống giàu có 
gốc rễ huyết thống và cội nguồn tâm linh. Kim 
Ngân phải luôn luôn nhớ ý nghĩa pháp danh này để 
thực tập, làm cho đời sống tâm linh của con mỗi 
ngày mỗi giàu thêm! 

Như vậy, những gì Thầy đã chia sẻ với hai 
con, rất mong muốn hai con ghi nhớ, thực tập đề 
trong đời sống lứa đôi của hai con có được hạnh 
phúc thật sự và hạnh phúc đời đời. 

Nuôi Dưỡng Và Chăm Sóc Hạt Giống: 

Bây giờ, Phước Gia và Kim Ngân nghe 
Thầy hỏi: 

Phước Gia có uống bia không? 

Dạ có. 

Có? Con nên bỏ uống bia và rượu đi. Con 
biết không? Những người uống rượu bia họ sẽ tiêu 
diệt hạt giống tô tiên của họ ở nơi chính họ. Một 


người ghiên bia, rượu và thuôc lá, họ sinh con, con 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 243 


của họ sẽ bị còi, có nhiều bệnh hoạn và trí nhớ 
kém cỏi. 

Cho nên, người ghiền bia, ghiền rượu, ghiền 
thuốc lá, mà thiết lập đời sống gia đình là không 
những tự mình tiêu diệt khả năng hiểu biết nơi 
chính mình, mà còn tiêu diệt ngay khả năng hiểu 
biết ở nơi những thế hệ tương lai của mình nữa. 

Nên, khi bưng một ly bia, một ly rượu để 
uống hay cầm một điếu thuốc để hút là phải biết 
rằng, đây là một trong những duyên cớ tiêu diệt 
khả năng nhận thức và khả năng trí tuệ của ta và 
của những thế hệ tương lai sẽ có mặt từ nơi ta. Do 
đó, muốn bảo vệ hoa trái tình yêu của giống nòi, ta 
không nên sử dụng những chất men ấy. 

Kim Ngân, con nghe Thầy hỏi: 

Con có hay hờn mát và ghen tuông không? 

Nếu có, thì con hãy thực tập tâm xả kỷ và 
lòng bao dung, để cho những chất liệu hờn mát và 


ghen tuông nơi tâm con được chuyên hóa. Hờn 


271. ibagi6tn0Eia0Eloi1066xmaxa mjtanas6aestbgboien Thích Thái Hòa 


giận và ghen tuông làm cho đời sông vợ chồng trở 
nên khó khăn và có nhiều phiền muộn, làm cho hoa 
trái tình yêu không thể tươi mát và ngọt ngào. Hờn 
mát và ghen tuông không có khả năng bảo vệ hạnh 
phúc gia đình, nên mỗi khi chất liệu này xuất hiện 
con hãy nhìn lên để thấy bầu trời rộng lớn và thanh 
trong, và con cũng lại thấy rằng, tâm con cũng rộng 
lớn và thanh trong như bầu trời vậy, hay con nhìn 
xuống để thấy lòng đất sâu, kiên có, vững chãi và 
bao dung, khiến cho con cũng lại thấy tâm con 
cũng sâu thăm, rộng lớn, vững chãi và bao dung 
như quả đất vậy. Và con hãy nhìn sâu vào tâm con, 
để con có thể thấy răng, những chất liệu hờn giận 
và ghen tuông ấy, lại có gốc rễ từ nơi những tính 
ích kỷ mà biểu hiện, và tính ích kỷ lại từ nơi vô 
minh mà biểu hiện, tất cả chúng đều không có tự 
tính chân thật, nhưng chúng lại có khả năng gây ra 
sự nghi ngờ và đau khổ cho ta. Ta hãy thay thế 


những hạt giống đó, bằng những chất liệu của hỷ 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 245 


xả và bao dung, và rồi ta cũng thấy tâm ta rộng lớn 
hơn cả trời và đất, tất cả những khổ đau hay hạnh 
phúc đều do tâm ta tạo nên, ta hãy buông bỏ tâm 
hờn mát và ghen tuông để tái tạo và thiết lập tâm 
xả kỷ và bao dung, để lúc nào và ở đâu, ta cũng tạo 
ra hạnh phúc cho chính mình và cho những người 
khác. Ta nhìn sâu vào tâm ta như vậy, thì không có 
cái xấu nảo nơi tâm ta mà không bị phát hiện và 
không lăng xuống, và không có những hạt giống tốt 
nào nơi tâm ta mà không biểu hiện. Nhìn sâu vào 
lòng mình để thấy những gì đang diễn ra ở nơi thế 
giới ấy, là một trong những phương pháp giúp cho 
ta biết rõ về ta, biết rõ được những nhược điểm và 
ưu điểm của ta, nhờ đó mà ta có đủ bản lãnh để đối 
diện với ngàn sai muôn biệt của cuộc sông và tãi 
tạo được hạnh phúc cho chính mình và cho những 
người mình thương yêu. 

Các con hãy biết rằng, trong dòng sông tình 


yêu lứa đôi, không phải lúc nào cũng có gió mát 


2I0P bađt20n0 a0 siv046sauiiduanasliastbgbovsf Thích Thái Hòa 


trăng thanh và êm đềm trôi chảy, mà cũng có 
những lúc tối trời hay nóng bức hoặc có những lúc 
sóng gió nổi lên. Và ngay những lúc ấy, thì các con 
hãy nhớ lấy những gì Thầy đã chia sẻ cho các con 
đề thực tập, khiến cho những gì đang hiện hữu một 
cách mất bình thường trong dòng sông ấy đều được 
bão hòa. 

Hôm nay, Thầy chia sẻ cho Đại chúng và hai 
con chừng đó chất liệu, cũng đủ để làm hành trang 
đi vào đời, tạo ra chất liệu hạnh phúc trong đời 
sông lứa đôi và trong cuộc sống của mỗi con người 
chúng ta. 

Thầy xin thay mặt chư Tăng, cầu nguyện 
Tam Bảo gia hộ cho hai con luôn luôn sống trong 


hạnh phúc. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 247 


LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH: 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Máu Ni Phật 

Kính bạch Thây, 

Kính bạch chư Đại đức, 

Kính thưa quý Sư cô cùng quý bạn đạo, 

Thể theo lời mời của chúng con, hôm nay 
mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng quý Thầy cũng như 
các thiện hữu đã thu xếp để đến với gia đình chúng 
con, làm lễ cầu an và chú nguyện phóng sanh, đó 
là những tâm nguyện của chúng con để hôi hướng 
công đức cầu nguyện cho hai cháu Kim Ngân và 
Phước Gia trên bước đường giữ gìn hạnh phúc. Và 
chúng con đã được Thầy dặn dò, dạy dỗ cho con 
trẻ để làm hành trang trên bước đường xây dựng 
hạnh phúc lứa đôi. Hôm nay, tại đây chúng con có 
bà Nội, bà Ngoại, có gia đình của anh chị thông 
gia, toàn thể các anh chị trong gia đình, có con, rể, 
em; quý Dì, quý cô, quỷ chú và bằng hữu của 


chúng con có mặt ở đây, đó là những người rát 


2 D50: bà6t0n06xx0Eu lo x04sauhibtflanuslulastbdbvies Thích Thái Hòa 


thương yêu Phước Gia và Kim Ngân, hằng mong 
mỏi cho đôi trẻ được kết hợp hạnh phúc trên con 
đường lâu dải. 

Vì vậy, chúng con xin thay mặt và xin đảnh 
lễ chư ân đức đại chúng Tăng, quý Sư cô và qúy 
bạn đạo đã đem tâm cầu nguyện và chí thành cho 
hai con của chúng con được phước đức để làm 
hành trang trên bước đường xây dựng hạnh phúc. 

Chủng con xin thành kính đảnh lễ chư Tôn 
đực tam bải. 


Nam Mô Chư Bồ Tát Ma Ha Tát. 


Lê Đình Phán. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- 249 


GẶP NHAU 
TRONG CÕI LUÂN HỎI 


(Pháp Thoại Thây Thích Thái Hòa giảng cho hai đệ tử Hải Bình 
và Diệu Nguyên vào ngày 28/3/năm Ất Dậu, tức ngày 06/05/2005 
tại gia đình Anh Võ văn Lộc và Chị Tôn Nữ Thị Hà, 

ở đường Huỳnh Thúc Kháng-Huế, do đệ tử Nhuận Thuần Nguyên 
kính ghi, đệ tử Nhuận Tịnh Phương và Nhuận Viên Như vi tính) 


Hải Bình và Diệu Nguyên hai con thương quý! 

Hôm nay là ngày 28/3/ năm Ât Dậu, tức là 
ngày 06/05/2005 là ngày mà hai đứa con đã tự 
nguyện đi tới với nhau để thiết lập đời sông hạnh 
phúc lứa đôi. Hai con đã được cha mẹ, bà con nội 
ngoại của cả hai phía đều đồng ý tác thành và đã 
cung thỉnh Thầy về tại gia đình của hai con để 
niêm hương cầu nguyện đức Phật chứng minh cho 
ước nguyện của hai con được thành tựu. 


Và giờ phút này, Thầy thay mặt Tam Bảo 


So LÌ. 35820906 6x06el0112664paxbndlandclifaytbdinie Thích Thái Hòa 


rưới nước Cam Lô lên đỉnh đầu hai con, khiến cho 
đời sống của hai con thấm nhuần nước Cam Lô để 
sống với nhau thật đẹp, nhằm tạo ra hạnh phúc cho 
nhau trong đời sông của tình yêu lứa đôi. 

Vậy, hai con trong giờ phút này hãy tập 
trung tâm ý, theo dõi hơi thở để cho dòng nước Từ 
Bi và Trí Tuệ chảy vào trong thân tâm của hai con, 
làm cho hai con luôn luôn sống trong an lạc, hiểu 
biết và thương yêu. 

Hỡi hai con Hải Bình và Diệu Nguyên! 

Sau đây là những điều mà hai con cần phải 
lắng nghe, ghi nhớ để làm hành trang suốt đời cho 
tình yêu lứa đôi của mình. 

Vì Cảm Mến Hồng Ẩn: 

Hai đứa con, vì cảm mến hồng của cha mẹ, 
của ông bà tổ tiên nội ngoại mà đã tự nguyện đi tới 
với nhau để thiết lập đời sống lứa đôi, như vậy là 
hai con phải luôn luôn nhìn sâu vào tâm hồn của 


mình, nhìn sâu vào trái tim của mình, nhìn sâu vào 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 251 


thân thể của mình, để biết rằng trong thân thể ấy, 
trong trái tim ấy, trong tâm hồn ấy là luôn luôn có 
mặt của cha mẹ và tổ tiên nội ngoại của mình, để ta 
biết chăm sóc sự hiểu biết và thương yêu của chúng 
ta. Ta chăm sóc sự hiểu biết và thương yêu của ta 
là vì ta cảm mến hồng ân của cha mẹ, tổ tiên, ông 
bà nội ngoại của ta đối với ta. 

Nếu không có cha mẹ ta, không có ông bà nội 
ngoại của ta, thì không bao giờ có ta giữa cuộc đời 
này. Vậy, ta đã có mặt trong cuộc đời này, để đi tới 
với nhau trong tình yêu lứa đôi là do ta có cha mẹ ta, 
ta có tổ tiên ông bà nội ngoại của ta, nên ta phải 
sông thật đẹp, sống thật dễ thương, để trong trái tim 
của ta là trái tim không bị thương tích, là trái tim 
của trí tuệ, của từ bi và bao dung. Nếu ta sống 
không thông minh, thì không những ta bị thương 
tích về mặt vật lý, về mặt sinh lý mà còn bị thương 
tích về cả mặt tâm lý, dòng họ và tâm linh nữa. 


Trong đời sông lứa đôi, khi một cơn giận nôi 


0257. bat 0n0Eua0brloix04xmauatnflaiacla site Thích Thái Hòa 


lên, ta không vội vã phát ngôn và hành xử, ta hãy 
thở thật sâu và nhìn sâu vào cơn giận của ta, để ta có 
thể thấy rằng, nếu ta tiếp tục đi theo con giận, ta sẽ 
gặp rất nhiều bất hạnh và khổ đau. Sự bất hạnh và 
khổ đau của ta không phải chỉ xảy ra cho một mình 
ta, mà còn xảy ra cho cả cha mẹ ta và ông bả tổ tiên, 
nội ngoại của ta nữa. Nên, vì cảm mến hồng ân của 
cha mẹ, tổ tiên, ông bà nội ngoại của ta, mà ta đã 
cùng nhau thiết lập đời sống lứa đôi, chứ không phải 
đến với nhau vì những nhu cầu sinh lý thấp kém. 

Trong đời sống hàng ngày, ta đối xử với 
nhau thật đẹp, qua lời nói, qua cử chỉ hành động, 
không phải là chỉ để cho ta mà còn là để cho cha 
mẹ ta, cho những người thương yêu của ta và nhờ 
vậy mà hạnh phúc của ta được bảo toàn. 

Trong cuộc sống của tình yêu lứa đôi, có khi 
bản thân ta gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều tủi nhục, 
ta có thể chấp nhận, là vì ta nghĩ đến công ơn của 


cha mẹ và tô tiên của ta, nhờ vậy mà ta có thê khắc 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 253 


phục được những khó khăn ấy để vượt qua. 

Vợ Chông Là Nhân Duyên: 

Hải Bình và Diệu Nguyên hai con thương mến! 

Nếu hai con không có nhân duyên với nhau 
trong đời sống vợ chồng, thì hai con sẽ không bao 
giờ gặp nhau trong đời sống ấy. Bởi lẽ, một người 
ở phương Nam và một người ở phương Bắc làm 
sao họ có thể gặp nhau trong đời sông vợ chồng, 
nếu họ không có nhân duyên ấy. Và nếu họ không 
có nhân duyên trong đời sống vợ chồng, thì làm 
sao một người sinh ra từ dòng họ Nguyễn và một 
người sinh ra trong dòng họ Võ lại có thể đi tới với 
nhau, thương yêu nhau, quý trọng nhau. Nên, hai 
con phải biết rằng, đời sống của vợ chồng là đời 
sông của nhân duyên. Nhân duyên ấy không phải 
chỉ đời này, mà chắc chắn đã có nhiều đời về trước. 
Đời sống vợ chồng là đời sống có duyên nợ với 
nhau. Trong duyên có nợ, trong nợ có duyên. 


Trong duyên và nợ ây có chât liệu của ân và oán. 


Đi  P caag 0m06 a0 six046xauatndlanvslufastbdbove Thích Thái Hòa 


Ta phải biết như vậy, để trong đời sống vợ 
chồng, nếu có sinh khởi bao nhiêu oán thù, ta hứa 
sẽ trả hết mà không tiếp tục tạo thêm, và trong quá 
khứ ta đã có ân tình với nhau, thì chính trong đời 
này, ta hứa với nhau rằng, ta sẽ tiếp tục làm cho ân 
tình đó tiếp tục đẹp ra, đẹp mãi, và tăng trưởng lên 
hoải, chỉ là những ân tình cao đẹp mà không còn 
tạo ra bất cứ một sự oán hận nào nữa. Và muốn 
như vậy, thì hai con phải luôn luôn nuôi dưỡng 
chất liệu nhân từ trong đời sống hàng ngày. 

Chất Liệu Nhân Từ: 

Thầy nói với hai con rằng, ta có thể tạo ra 
được mùa xuân cho chính ta trong mọi lúc, khi mà 
hai con có chất liệu nhân từ trong tự thân, trong trái 
tim, trong sự suy nghĩ và trong hành động của mỗi 
người. Mùa xuân của năm tháng rất là ngăn ngủi, 
bởi vì nó chỉ có ba tháng thôi, nhưng mùa xuân của 
nhân ái, của nhân từ và của trái tim, thì bất cứ lúc 


nào và bât cứ ở đâu, đêu cũng có thê chê tác và tạo 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 255 


ra được hạnh phúc, an lạc, sức sống và niềm hy 
vọng cho nhau. Nên, Thầy muốn hai con hãy nuôi 
dưỡng tình yêu lứa đôi bằng chất liệu nhân từ, hãy 
lẫy chất liệu nhân từ làm lẽ sống, để cho cách suy 
nghĩ, cách nói năng, cách hành xử của hai con đều 
tỏa ra chất liệu của nhân từ. Hai con hãy biết rằng, 
ở đâu có nhân từ, ở đó có hạnh phúc; ở đầu có nhân 
từ, ở đó có sự bao dung và ở đâu có nhân từ ở đó 
con người biết bồ sung cho nhau. Nên, tình yêu lứa 
đôi là gì? Đó là tình yêu biết nhìn nhận những 
khiếm khuyết của nhau và biết bồ sung cho nhau để 
hoàn chỉnh. Người chồng có những mặt tích cực 
này, thì lại bị khuyết điểm những mặt kia và người 
vợ có những mặt tích cực kia, thì lại bị những 
khuyết điểm của những mặt này. Không có bất cứ 
một người vợ hay một người chồng nào được gọi là 
toàn vẹn, mà họ chỉ toàn vẹn khi nào hai người biết 
chấp nhận sự khiếm khuyết của nhau và biết nỗ lực 


đê bô sung cho nhau. Trong đời sông vợ chông, 


E00) ta 0n06u6x0Eg s110666naxatndlandslifaxtbgbvel Thích Thái Hòa 


nhờ ta biết cầu toàn và ta biết bố sung cho nhau, 
nên ta có khả năng tạo ra hạnh phúc cho nhau. 

Để bảo toàn cho tình yêu lứa đôi hai con 
phải biết thực tập những điều sau đây: 

1. Tránh Sự Ý Thị Và Ý Lại: 

Không nên ý thị vào dòng họ cao sang, hay Ỷ 
lại về kiến thức, về nghề nghiệp, về vị trí xã hội mà 
coi thường chồng hay vợ của mình. Vì chất liệu ỷ 
thị và ỷ lại thường làm tan vỡ hạnh phúc lứa đôi và 
hạnh phúc gia đình. 

2. Biết Phát Triển Thêm Thiên Chức: 

Hai con Hải Bình và Diệu Nguyên! 

Thầy muốn nói với hai con rằng: Hải Bình 
có thiên chức làm cha và làm chồng, nhưng con 
phải biết học tập để có thêm chất liệu làm mẹ và 
làm vợ. Vì sao? Vì nếu một người con trai chỉ biết 
làm cha và làm chồng, mà không biết bổ sung thêm 
chất liệu làm vợ và làm mẹ, thì không thể gọi là 


người con trai toàn hảo và người con trai đó có thê 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.-----~- 257 


gặp những khó khăn, khi người vợ hay người mẹ 
văng mặt ở trong gia đình. Vì vậy, Hải Bình ngoài 
thiên chức làm cha, làm chồng, còn phải học thêm 
thiên chức làm mẹ và làm vợ nữa. Và Diệu Nguyên 
cũng vậy, ngoài thiên chức làm vợ, làm mẹ cũng 
còn phải học thêm thiên chức làm cha và làm 
chồng nữa. Hai đứa con phải biết học tập những 
chất liệu đó của nhau, đề bổ sung cho nhau, trong 
đời sống lứa đôi. Khi người chồng có công việc 
phải đi xa, người vợ ở nhà không những làm tròn 
công việc của mình, mà còn gánh vác công việc 
của chồng, thay chồng dạy con và thay chồng để 
đảm đang công việc của gia đình chồng một cách 
toàn vẹn. Và khi người vợ vắng mặt ở trong gia 
đình, người chồng ngoài trách nhiệm làm chồng, 
làm cha, còn phải có khả năng đảm đang công việc 
làm vợ và làm mẹ ở trong gia đình nữa. Người 
chồng có thể thay thế vợ đề lo chu toàn những công 


việc ở gia đình vợ. Có như vậy, thì tình yêu lứa đôi 


D15, 630w 06i0x06e10112466asbudeuftanaclifastbgbviel Thích Thái Hòa 


và đời sống ở trong gia đình mới tạo ra được hạnh 
phúc và chất liệu hạnh phúc ấy mới được bảo toàn. 
3. Hãy Xóa Mặc Cảm Hơn, Thua Và Bằng: 
Nếu người chồng quá sắc sảo, người vợ quá 
yếu kém hay người vợ quá sắc sảo mà người chồng 
quá yếu kém, thì sự chủ động lại nghiêng về một 
phía và hạnh phúc giữa hai người bị gãy đi một 
cánh. Và nếu khả năng của người vợ và người 
chồng ngang sức nhau, thì hạnh phúc của hai người 
cũng bị hỏng một khoảng cách, vì sẽ tạo ra sự đối 
lập và có cách khoảng với nhau. Nên, Thầy muốn 
hai đứa con không phải chỉ ngang nhau về khả 
năng, về trí thức, về nghề nghiệp, về khả năng làm 
ra của cải vật chất mà tất cả những lãnh vực đó các 
con đều phải có mặt trong nhau. Đời sống vợ 
chồng không phải là hơn nhau, thua nhau hay 
ngang nhau mà phải có mặt trong nhau. Ngày xưa 
người ta đi tới với nhau để thiết lập đời sống lứa 


đôi, thường dựa trên cơ sở môn đăng hộ đôi, nhưng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- SG 


quan niệm ấy là hết sức sai lầm, không thể nào dẫn 
đến hạnh phúc trong đời sống lứa đôi được. Vì sao? 
Vì quan niệm môn đăng hộ đối là quan niệm cân 
xứng, và cân xứng thì khi nào cũng đối lập. Đối lập 
là do hai bên đều khăng định bản ngã của mình và 
gia đình mình đối với nhau, nên khó mà tạo ra 
được hạnh phúc trong đời sống lứa đôi và gia đình. 
Quan niệm vợ chồng dưới cách nhìn môn đăng hộ 
đối của người xưa đã tạo ra những khoảng cách cân 
xứng và khổ đau cho nhiều cặp vợ chồng ở trong 
quá khứ. Do đó, Thầy muốn hai con đi tới với nhau 
không phải là sự cần xứng theo cách nhìn của môn 
đăng hộ đối, mà theo cách nhìn của nhân duyên là 
hai người đã có mặt trong nhau. 

Hai con đã biết rằng, nhân duyên vợ chồng 
của hai con đã có mặt trong nhau, thì nhân duyên 
làm thông gia giữa cha mẹ của hai con, cũng đã có 
mặt trong nhau và nhân duyên giữa hai dòng họ 


của hai con, cũng đã có mặt trong nhau, vì vậy mà 


S0: s32 0406x15a06e lo x04 6xnauamdlanaslalastbdbvie Thích Thái Hòa 


ta phải đối xử với nhau thật đẹp. Ta biết danh dự 
của phía này là danh dự của phía kia và danh dự 
của phía kia là danh dự của phía này, ta biết như 
vậy và ta sống như vậy, thì hạnh phúc trong đời 
sông lứa đôi và hạnh phúc trong đời sống gia đình 
mới được bảo chứng một cách an toàn. 

4. Hoa Trái Của Tình Thương: 

Hải Bình và Diệu Nguyên hai con! 

Tình yêu lứa đôi của hai con đã được thiết 
lập trên những nền tảng như vậy, Thầy tin chắc 
rằng, các con sẽ có hạnh phúc và an lạc. Nếu hai 
con sống với nhau có chuyện gì bất bình, là hai con 
phải nhớ ngay đến khung cảnh quý báu hôm nay, 
để cho những gì không vui tức khắc lắng xuống. 
Hải Bình đi làm việc về mệt nhọc và căng thắng do 
những công việc, hay do những xu thế xã hội, thì 
Diệu Nguyên phải biết cách làm cho những mệt 
nhọc và căng thăng của Hải Bình lắng xuống, và 


Diệu Nguyên đi làm việc vê mệt nhọc và căng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 261 


thắng bởi những công việc và những tranh giành 
hơn thua của xã hội, thì Hải Bình cũng phải biết 
cách làm cho những cảm giác khó khăn và mệt 
nhọc của Diệu Nguyên lắng xuống. Hai đứa con 
biết hành xử với nhau như vậy, thì tình yêu lứa đôi 
của hai con mới thực sự có ý nghĩa và có ý nghĩa 
rất là cao, chứ không phải đến với nhau để thỏa 
mãn những dục vọng thấp kém. 

Hai con đến với nhau băng những ý nghĩa 
cao đẹp ấy, hai con sẽ sinh ra những hoa trái của 
tình yêu rất là đẹp và rất có ý nghĩa. Hoa trái ấy, 
không mang những chất liệu của dục vọng mả 
mang chất liệu của sự hiểu biết, thương yêu và kế 
thừa dòng dõi huyết thống và tâm linh. 

Hai con thương mến! 

Dù cuộc sống của con người là một trăm 
năm, nhưng trăm năm ấy hết sức là mong manh, 
mọi giàu sang, danh vọng chỉ là những hương bay 


gió thoảng, mạng sông của con người chỉ hiện hữu 


C2” bat on0 bat slv09eauidedlanasliastbdbovel Thích Thái Hòa 


trong từng hơi thở. Tuy vậy, nhưng nếu ta biết 
sông, thì dù cho ta có hiện hữu trong một khoảnh 
khắc ấy, cũng có một ý nghĩa và một giá trị nhất 
định, còn hơn ta kéo lê cuộc đời cả trăm năm mà 
chăng có một ý nghĩa gì, nên Thầy muốn hai con 
sông thật đẹp và thật có ý nghĩa. 

Vậy, bây giờ hai con đứng dậy, trước Tam 
Bảo, trước Thầy, trước Cha mẹ và bả con nội ngoại 
của hai phía, hai con hãy theo dõi ba hơi thở thật 
sâu, đưa tay chạm vào trái tim của mình và quán 
chiếu theo sự hướng dẫn của Thây: 

“Trái tim này không phải là tôi, không phải 
là của tôi, nó là của cha mẹ tôi, là của bà con nội 
ngoại tôi, là của tất cả mọi người và mọi loài, và 
cũng là của con cháu của chúng tôi trong tương lai. 

Trái tim này, trước Tam Bảo, trước Thầy, 
trước Cha mẹ, trước bà con nội ngoại, trước bạn bè 
và mọi người, chúng tôi nguyện hiến tặng cho 


nhau, chúng con xin Tam Bảo chứng minh, xin cha 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 263 


mẹ cho phép và xin bà con nội ngoại, bạn bè đều 
tùy hỷ và hết lòng yêm trợ”. 

Vậy, hai con chắp tay lại, hướng về cha mẹ 
của hai phía, thành kính lạy hai lạy để tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đối với cha mẹ, khi hai con nghe Thầy 
xướng như sau: 

Vì cảm mến công ơn sanh thành dưỡng dục 
của cha và mẹ, nên giờ phút này chúng con chí 
thành đảnh lễ cha và mẹ hai lạy. Hai con lạy xuống 
và quán chiếu theo sự hướng dẫn của Thây: 

“Thân thể này từ đỉnh đầu cho đến gót chân, 
đều là do cha mẹ của chúng con tạo nên. Không 
những vậy, mà cha mẹ chúng con còn nuôi dưỡng, 
giáo dục, tác thành sự nghiệp hiểu biết, sự nghiệp 
trí thức, nghề nghiệp sinh sống và phẩm chất đạo 
đức cho chúng con, khiến cho chúng con lúc nào và 
ở đâu cũng có đời sống an ồn và sống có giá trị đối 
với cuộc đòi”. 


Hai con đứng dậy, chắp tay lại, nghe Thầy 


C1: ca 0n 0605x066 101x046 aubidedflanaclufastbgbovvf Thích Thái Hòa 


xướng hai con sẽ hướng về chí thành đảnh lễ Tổ 
tiên, ông bà nội ngoại để tỏ lòng biết ơn một cách 
sâu sắc đến liệt quý vị. 

Chúng con vì cảm mến công ơn của Tổ tiên, 
ông bà nội ngoại mà chí thành đảnh lễ bốn lạy. Hai 
con lạy xuống và quán chiếu theo sự hướng dẫn 
của Thầy: 

“Cha mẹ của chúng con là sự kế thừa dòng 
dõi huyết thống và sự nghiệp của Tổ tiên, ông bà 
nội ngoại. Nếu không có Tổ tiên, ông bà nội ngoại, 
thì đã không có cha mẹ chúng con và không có cha 
mẹ chúng con, thì không bao giờ có chúng con, 
chúng con đã ý thức rất rõ điều này, nên chúng con 
hết lòng biết ơn Tổ tiên, ông bà nội ngoại một cách 
sâu sắc và hứa sẽ tiếp tục làm rạng rỡ dòng dõi 
huyết thông và tâm linh của chúng con, ngay trong 
đời sống lứa đôi của chúng con”. 

Hai con Hải Bình và Diệu Nguyên! 


” 


Sau khi hai con đã biết ơn và đã đảnh lễ Tổ 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 265 


tiên, ông bà nội ngoại và cha mẹ rồi, bây giờ hai 
con đối diện lại với nhau để lạy nhau một lạy, 
nhằm tỏ lòng tương kính, tương thuận với nhau và 
luôn luôn có mặt trong nhau để cùng nhau xây 
dựng hạnh phúc. Vậy, hai con khi lạy xuống hãy 
quán chiếu như sau: 

“Chúng ta đến với nhau trong niềm tương 
kính và tương thuận, biết lắng nghe nhau để hiểu 
nhau một cách sâu sắc và thương quý nhau một 
cách chân thật”. 

Lạy và quán chiếu như vậy xong, hai con 
hãy đứng dậy và phát tâm hồi hướng. Nghĩa là 
trong buổôi lễ này có bao nhiêu điều tốt đẹp, hai con 
hãy phát tâm hồi hướng đến cho tất cả mọi người 
và mọi loài, nguyện cho tất cả mọi người và mọi 
loài đều biết thương yêu nhau và cùng nhau sống 
trong hạnh phúc và an lạc. 


Chúc hai con thành công! 


CU”,2s00n06x0x05e 1011046 edflandslafastbdbovel Thích Thái Hòa 


TÌNH YÊU 
GIỮA HOA SEN VÀ BIÊN CÁ 


(Pháp thoại hôn nhân, Thây Thích Thái Hòa giảng cho hai Phật tử Hải 
và Hoàng Liên tại chùa Linh Mụ, ngày 22 tháng 9 năm 2005, 
tức là19/08/Ấ: Dậu), do đệ tử Nhuận Từ Nguyên và Nhuận Hạnh Châu, 
phiên tả và đệ tử Nhuận Tịnh Phương, Nhuận Viên Nhự vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa quý vị bả con nội ngoại, 

cùng hai con Hải và Hoàng Liên quý mến. 

Hôm nay, ngày 19 tháng § năm Ất Dậu, tức 
là ngày 22 tháng 9 năm 2005, tại tổ đình Linh Mụ, 
thầy Trú trì và Chư Tăng đã niêm hương bạch Phật, 
để xin Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho hai con 
đến với nhau có hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, 
đó là một duyên lành rất lớn cho hai con. 


Và nhân đây, Thây muôn chia sẻ cho hai con 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 267 


ba chất liệu, để hai con làm hành trang bảo toàn 
hạnh phúc lứa đôi trong đời sống trăm năm của cõi 
người ta. 

Lòng Thương Yêu Chân Tình: 

Hai con nên nhớ rằng, trong đời này, làm cha 
mẹ, làm vợ chồng, làm con cái, làm anh em, làm 
bạn bè..., tất cả đều có nhân duyên của nó, nếu 
không có nhân duyên, không bao giờ gặp nhau. 

Do đó, ta đã làm cha mẹ, làm vợ chồng, làm 
con cái, làm anh em, làm bạn bè..., với nhau, tức là 
chúng ta có nhân duyên với nhau nhiều đời, nhưng 
trong nhân duyên đó, có những nhân duyên thuận 
và có những nhân duyên nghịch. Nếu có những 
nhân duyên thuận, thì chúng ta sẽ làm cha mẹ, vợ 
chồng, con cái, anh em, bạn bẻ với nhau và tạo nên 
hạnh phúc, an lạc cho nhau; nếu có những nhân 
duyên nghịch, thì chúng ta sẽ làm cha mẹ, vợ 
chồng, con cái, anh em, bạn bẻ với nhau, nhưng 


làm cho nhau buôn phiên, đau khô. 


CD: ba 006i 05x05e s1104 Gas átao1e6afestbdbye Thích Thái Hòa 


Vậy, ngày hôm nay, hai con Hải và Liên đến 
với nhau, chắc chăn răng đã có nhân duyên với 
nhau không phải một đời mà nhiều đời, nên người 
ở bên này và người ở bên kia mà vẫn gặp nhau. Khi 
đã gặp nhau như vậy, dù thuận hay nghịch, nếu 
mình sống với nhau bằng trái tim, bằng sự thương 
yêu chân tình, thì cái nghịch sẽ trở thành cái thuận 
và cái thuận sẽ tăng trưởng thuận thêm để đưa tới 
hạnh phúc và an lạc lớn. Vì vậy, chất liệu gắn chặt 
để tạo nên hạnh phúc lứa đôi đầu tiên phải là 
thương yêu nhau chân tình. Nếu không thương yêu 
nhau chân tình hay chỉ thương yêu nhau như một 
món hàng mà mình cần trao đôi, hay như một món 
nợ mà mình cần phải trả, thì sự thương yêu đó sẽ 
không đưa tới hạnh phúc. 

Chúng ta biết gặp nhau không chỉ một đời 
mà nhiều đời, nên khi gặp nhau trong đời sống có 
những gì khó khăn, mình nên kiên nhẫn để hóa 


giải, có những gì thuận lợi, mình nên bình tĩnh để 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 269 


duy trì. Khi chúng ta có nhiều niềm vui, mà vì ta 
vui quá, nên có khi nó phá hỏng hạnh phúc của ta 
và khi có nhiều nỗi buồn, mà vì buồn quá, nên nó 
cũng làm cho ta hư hao và khốn đón. Khi có niềm 
vui bất ngờ, mình phải nhìn sâu vào niềm vui đó để 
chọn lọc, làm cho nó toát ra hạnh phúc và an lạc 
trong đời sống lứa đôi của ta. Khi có những điều 
không vui đến bất ngờ, mình cũng phải hết sức 
bình tĩnh để lọc cái chất liệu không vui đó, khiến 
cho chất liệu vui, hạnh phúc trong niềm đau bất 
ngờ đó trỗi dậy, nó hóa giải và hàn gắn tất cả 
những vết thương trong đời sông lứa đôi của ta. 
Thầy dạy trước cho hai con biết rằng, trong 
đời sống lứa đôi không phải như là giới trẻ tưởng 
tượng ra là hạnh phúc hoàn toàn đâu! Và người nào 
thông minh lắm mới duy trì được một nửa là hạnh 
phúc, còn người không có thông minh sẽ mất trắng 
tay và cuỗi cùng, họ đến với nhau như một món nợ 


cân phải trả và sông với nhau như nhận một bản án 


CÍLJ: c8 0065x806, 1011046sebedlanaclafaxtbsovkf Thích Thái Hòa 


tù chung thân vậy, cho nên chất liệu tình yêu chân 
thật sẽ hóa giải được tất cả những bất hạnh và nó 
duy trì được hạnh phúc lâu dài trong đời sống lứa 
đôi không những đời này mà cả đời sau nữa. Đời 
này mình đến với nhau chân tình, bước đầu là làm 
vợ, làm chồng với nhau để sinh con đẻ cháu cho 
dòng họ cả hai phía, rồi sau đó cùng làm người bạn 
đường với nhau và cùng nhau ổi trên con đường 
hạnh phúc và sẽ là thiện hữu tri thức của nhau, giúp 
nhau bước đi vững chãi giữa những dông bão của 
thế gian. Nên, Hải và Liên hai con phải thương 
nhau hết lòng mới tạo ra hạnh phúc cho nhau được. 

Hải và Liên, Thầy thấy tên của hai con rất 
đẹp. Liên là hoa sen và Hải là biển cả. Hoa sen nở 
trong biển cả. Biển cả hàm chứa rất nhiều châu báu 
và sóng gió, biển cả có giá trị là nhờ ở trong biển 
có hoa sen. Biển có ý nghĩa là nhờ ở trong biển có 
hoa sen và hoa sen có giá trị là nhờ hoa sen ở trong 


biển mà không bị đắm chìm. Trong biển mà không 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- 2] 


có hoa sen thì biển ấy chỉ là biển của sinh tử mà 
thôi. Và hoa sen không phải là hoa sen nở ra từ 
biển cả, hoa sen ấy chưa phải là hoa sen xinh tươi 
đích thực. Nên, Hải Liên là tên rất hay. Ở chùa 
Linh Mụ cũng có thầy tên là Hải Liên, và thầy ấy 
đang có mặt ở trong buổi lễ này để góp phần cầu 
nguyện cho hai con có hạnh phúc trong đời sống 
lứa đôi. Khi biết được ý nghĩa như vậy rồi, thì mình 
phải duy trì, hoa sen ở trong Biển cả mà không bị 
chìm đắm được. Hoa sen ở trong biển mà không bị 
nhận chìm, vì trong hoa sen đã có Phật, có Pháp, có 
Tăng ở trên đầu. Tình yêu lứa đôi mà có Phật, Pháp 
và Tăng trên đầu, thì tình yêu đó là tình yêu rất 
hạnh phúc. Tình yêu lứa đôi không có Phật, Pháp, 
Tăng ở trên đầu là loại tình yêu chỉ đưa ta đi về nẻo 
đường của ái dục, nên sẽ bị chìm đắm trong biển cả 
sinh tử, đó là điều mà hai con phải nhớ. 
Phải Biết Lắng Nghe Để Hiểu Nhau: 


Khi chúng ta sông đời sông lứa đôi, mà 


GÌ 27 bagtt0n0 uatboloix4 mau fmllanaslifastbgveo Thích Thái Hòa 


không biết nghe nhau, ai cũng muốn khoe cái trí 
thức của mình, vợ muốn hơn chồng, chồng muốn 
hơn vợ, ai cũng muốn khoe khả năng chuyên môn 
của mình, thì nhất định tình yêu sẽ vỡ. Vì vậy, vợ 
phải biết lắng nghe chồng để hiểu sâu những khó 
khăn của chồng, những hạnh phúc của chồng, vì 
bất cứ người đàn ông nào cũng có những nỗi đau 
và niềm tự hào của họ. Nếu làm vợ mà không biết 
được điều đó, thì mình không thể đem lại hạnh 
phúc cho chồng. 

Và bất cứ người nữ nào cũng có những nỗi 
đau và niềm tự hào của họ. Người nam có niềm tự 
hào làm cha, làm chồng, họ có niềm tự hào là 
người quân tử, là bậc trượng phu. Người nữ cũng 
có niềm tự hào, đó là thiên chức làm mẹ, là hoa đẹp 
tuyệt vời của thế gian. Ai cũng có niềm tự hào của 
riêng mình, nhưng khi đến với nhau để làm vợ 
chồng, thì phải biết được nhược điểm của nhau để 


giúp nhau chuyền hóa trở thành tích cực. Chúng ta 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- ĐẤT. 


phải biết giúp nhau nuôi dưỡng những ưu điểm, 
những tích cực của nhau, để chuyên hóa và thăng 
hoa nó, tạo nên hạnh phúc và bảo toàn hạnh phúc 
cho ta. Muốn được như vậy, mình phải biết lắng 
nghe nhau. Chồng nói thì vợ phải biết lắng nghe để 
hiểu sâu, không chỉ nghe ở nơi lời nói, mà còn nơi 
động cơ phát sinh ra lời nói đó. Vợ nói thì chồng 
phải biết ngôi lắng nghe, để hiểu sâu những động 
cơ phát sinh lời nói của vợ, tại sao vợ mình nói như 
vậy? Vợ nói như vậy là do những yếu tố nào? Do 
những nhân duyên nào? Có thể do những nỗi đau 
của xã hội áp đặt lên tâm hồn và đời sống của vợ 
mình, thì vợ mình mới có thải độ đó với mình..., 
phải hiểu để chữa trị và giúp đỡ cho vợ mình thoát 
ra được tình trạng khổ đau của xã hội áp đặt lên, đó 
là một người chồng làm chồng thông minh. 

Và, nếu người vợ thấy chồng mình chiều nay 
đi làm việc về sao mặt mày đữ tợn, nói năng thô lỗ, 


thì mình phải biết ngồi yên đề lăng nghe chồng nói, 


G1101 thaggton0Ei a0 A466 sitedflaacla site Thích Thái Hòa 


vì mình biết chồng mình có một điều gì đó bắt trắc ở 
cơ quan..., người vợ có ngồi yên để lắng nghe nhau 
như vậy, thì những ức chế trong người chồng mới 
được thoát ra, đó là một sự chia sẻ rất lớn của người 
vợ biết làm vợ một cách thông minh. Cho nên, trong 
đời sống vợ chồng, mình phải biết ngồi yên đề lăng 
nghe nhau, để hiểu và để chia sẻ những niềm vui, 
nỗi buồn cho nhau trong cuộc sống con người. 

Chăm Sóc Tình Yêu Và Hoa Trái: 

Các con nên biết răng, đời sống nghiệp lực là 
đời sống của chúng sinh, chúng ta không muốn làm 
cũng phải bị làm, không muốn đi cũng phải bị đi, 
không muốn ăn cũng phải bị ăn, không muốn ngủ 
cũng phải bị ngủ, không muốn thức cũng phải bị 
thức, không muốn cười cũng phải bị cười, không 
muốn khóc cũng phải bị khóc, không muốn nói 
cũng phải bị nói..., tất cả những cái bị đó là do cái 
nghiệp lực của chúng sinh tạo ra. Khi ta bị cười thì 


ta có hạnh phúc, an lạc không? Vì vậy, chúng ta 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 2Ó 


đừng nghĩ rằng, cười là hạnh phúc. Trong đời sống 
lứa đôi, người có trí tuệ, người thông minh, thì 
hạnh phúc hôn nhân đối với họ không chỉ đi tới với 
nhau để thỏa mãn những nhu cầu dục vọng, những 
nhu cầu của sinh học, mà đi tới với nhau để thăng 
hoa tình cảm, thành một tình cảm cao quý mà trong 
đời sống con người không thể thiếu cái tình cảm 
cao quý đó. Những người con trai, con gái thông 
minh, họ phải biết chăm sóc hoa trái tình yêu của 
mình, ngay từ khi mình mới biết thương nhau, 
mình phải chuẩn bị tâm hồn thật thánh thiện khi 
gặp nhau. Và trong đời sống hằng ngày, mình phải 
biết kiêng những cái gì đáng kiêng để đừng tạo ra 
những độc hại cho hoa trái tình yêu của mình. Thời 
đại bây giờ, nam nữ thanh niên thiếu giáo dục về 
mặt này, cho nên người con trai hút thuốc, uống 
bia, nghiện rượu và người con gái cũng vậy, họ 
đem tất cả những cái đó để đi đến với nhau, họ sẽ 


tạo ra những tác phẩm bệnh hoạn cho nhau và tạo 


CHIĐ hat 0n0Ei6a0Ee slx046bautibufandslufastbdboiea Thích Thái Hòa 


ra những sản phẩm không lành mạnh cho dòng họ 
và cho xã hội. Đây không phải là cái nhìn của đạo 
học, mà là cái nhìn của khoa học, do đó người con 
trai phải biết chuẩn bị tâm mình thật trong sáng, 
thân thể của mình thật thanh tịnh để đi đến với 
nhau, vợ cũng chuẩn bị tâm hồn trong sạch, cao 
quý, thân thể thánh thiện để đi tới với chồng mình, 
từ đó sẽ tạo ra hoa trái tình yêu có ý nghĩa, hoa trái 
đó sẽ đem đến sự an lạc cho hai người và tạo nên 
niềm vinh dự cho hai dòng họ, tạo nên hạt giống 
quý báu của xã hội loài người. Vì vậy, ta phải biết 
chăm sóc và nuôi dưỡng hoa trái tình yêu ngay từ 
nơi ý niệm sinh con, ta phải chăm sóc ý niệm đó, ta 
phải nuôi dưỡng ý tưởng đó liên tục, thì chúng ta sẽ 
sinh ra được những đứa con rất là thông minh, hiếu 
hạnh, đoan chánh và đạo đức. Có những đứa con ta 
sinh ra, nó thông minh, nhưng không hiếu hạnh, có 
những đứa con thông minh, nhưng không có đạo 


đức. Chúng ta có những đứa con thông minh, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- THỊ / 


nhưng không có đạo đức, không có hiếu hạnh, thì 
sẽ rất nguy hiểm cho gia đình, cho dòng họ và cho 
xã hội, điều này các bậc làm cha, làm mẹ phải ý 
thức cho được. Do đó, là mẹ phải chăm sóc cho 
con về mặt đạo đức và cha phải biết chăm sóc cho 
con về mặt trí tuệ. Vì vậy, trí tuệ và đạo đức gặp 
nhau sẽ tạo nên một hạnh phúc lớn, một vinh dự 
lớn cho bản thân bậc làm cha làm mẹ, cho gia đình 
và cho xã hội. Khi chúng ta có ý niệm sinh con và 
đi tới với nhau là phải ăn chay, bà mẹ phải biết ăn 
chay để nuôi dưỡng đạo đức cho con. Người chồng 
khi có ý niệm đi tới với người vợ để sinh con, thì 
người chồng cũng phải biết ăn chay, phải biết sâu 
lắng và điềm tĩnh, sáng suốt để tạo ra chất liệu trí 
tuệ cho con. Cho nên, khi chất liệu trí tuệ phối hợp 
với chất liệu từ bi đạo đức, thì nó sẽ cho đời sống 
lứa đôi đó có những hoa trái rất đẹp. 

Trong kinh Phổ Môn có dạy rằng, VỊ nữ nào 


muôn câu con trai có trí tuệ và người con gái có 


G10, Ga 0n 06 6x0bgsix04 bass btlanslafastbdbvvf Thích Thái Hòa 


phước đức, thì phải nhớ đến Bồ Tát Quán Thế Âm 
và niệm danh hiệu của Ngài một cách thành tâm, 
thì sẽ được sinh con trai, hay con gái như ý muốn. 
Tại sao như vậy? Vì khi mình niệm danh hiệu Bồ 
Tát Quán Thế Âm một cách thành khẩn, trong ta sẽ 
có hai yếu tố trí tuệ và từ bi phát sinh. Yếu tô thứ 
nhất là, khi mình nhất tâm niệm như vậy thì chất 
liệu đại bi, đại trí trong tâm mình nó trỗi dậy và khi 
chất đại bi, đại trí trong tâm mình trỗi dậy và phóng 
ra một năng lượng tương ứng với bậc Thánh có 
chất liệu đại bi, đại trí giữa không gian vô cùng 
này, nó sẽ tạo ra một luồng năng lượng gặp nhau và 
đi vào trong thai bà mẹ. Bởi vì, có những bậc 
Thánh ở giữa không gian này đã chứng được quả 
thất lai, nghĩa là các bậc Thánh đó chỉ còn sinh tử 
bảy lần nữa thôi, và họ chọn bậc cha mẹ nào có đức 
hạnh đề họ tái sinh, hoặc có bậc Thánh chỉ còn một 
đời nữa là thoát ly sinh tử, cho nên họ chọn những 


gia đình có người cha, mẹ đạo đức đê tái sinh vào 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 219 


để có điều kiện tu tập và thể hiện đạo đức của mình 
làm vinh quang cho dòng họ. Có những Bồ Tát, vì 
hạnh nguyện độ sinh, nên cũng muốn chọn một 
người mẹ, người cha thật trí tuệ và đạo đức rồi gá 
vào đó, để tạo ra phước đức cho người cha, người 
mẹ, cho gia đình, dưới thân con người, các Ngài 
làm lợi ích cho thế giới loài người. Vì vậy, khi vợ 
chồng muốn có con trai, con gái theo ý muốn, thì 
phải nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế 
Âm đề cho phước đức và trí tuệ nơi tự thân của 
mình và phước đức, trí tuệ nơi tâm hồn của mình 
sinh khởi và sẽ được sinh con trai, con gái theo ý 
muốn. Đây là một điểm rất mới trong khoa học, 
nhưng điểm mới này đã được đức Phật dạy gần hai 
mươi bảy thế kỷ. Trong lúc khoa học vào thế kỷ hai 
mươi mới bắt đầu khám phá ra vấn đề sinh con 
theo ý muốn. 

Vì vậy, người con trai, con gái thông minh đi 


tới với nhau băng ý niệm sinh con, thì phải sinh 


C0 DỊ: 288200 6i5x05, 01104 6xaxatfeglanaslufastbgbvel Thích Thái Hòa 


con một cách thông minh trong ý nghĩa đó, để hoa 
trái tình yêu thật sự có mặt trong trái tim, trong trí 
tuệ của mình, và nó đem lại rất nhiều vinh dự cho 
bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho thế giới 
loài người. 

Trong kinh, có kể câu chuyện, khi ngài Xá 
Lợi Phất đi vào trong thai bà mẹ, thì bà mẹ của 
ngài rất thông minh, mà trước đó bà rất bình 
thường, nhưng khi bà mang thai ngài Xá Lợi Phát, 
bà ta ăn nói rất sắc bén, lý luận rất giỏi đến nỗi 
người anh của bả là một nhà luận lý học, một triết 
gia nối tiếng của thời bấy giờ, ông nói chuyện 
không hơn em gái của mình, cuối cùng ông nói: 
“anh không phải thua em đâu, anh chỉ thua người 
con của em đang nằm ở trong bụng em đấy”. 

Bởi vậy, mình yêu nhau và đi tới với nhau để 
chăm sóc hoa trái tình yêu cho nhau. Hoa trái tình 
yêu đó, chính là hai vị phải biết cách tạo ra thánh 


thai và nuôi dưỡng thánh thai cho chính mình. Và 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 281 


một khi mà thánh thai chào đời là đem lại phước 
đức rất lớn cho gia đình. Trong gia đình người cha 
trở thành dễ thương, người mẹ trở thành dễ thương, 
ông bà nội, bà ngoại cũng trở thành dễ thương, cô 
dì, chú, bác cũng đều trở thành dễ thương cả. 

Các con là Phật tử đã được học và được dạy 
dỗ một cách cần thận để trở thành người con trai, 
con gái không theo cách kiểu đời thường, mà là 
những người con trai, con gái có chất liệu Phật 
pháp; là đệ tử của Tam Bảo, phải biết nuôi dưỡng 
con cháu băng chất liệu của Tam Bảo. Hai con phải 
làm như vậy, là hai con đi tới với nhau trong đời 
sông lứa đôi rất có ý nghĩa. 

Do đó trong buổi lễ này, Thầy chia sẻ cho 
hai con Hải và Liên những chất liệu như thế, cố 
găng ghi nhớ, thực tập, giữ gìn thì sự có mặt của 
chúng Tăng chứng minh cho hai con trong buổi lễ 
này rất là có ý nghĩa, sự có mặt của cha mẹ, bạn bẻ, 


anh em, bà con của hai con trong buôi lễ này cũng 


21025448 c/6i84ztboira086smasaldfradpkidafayftscluvÐ Thích Thái Hòa 
rất có ý nghĩa và có một ý nghĩa rất sâu xa. 

Thầy cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho hai 
con Hải và Liên thành tựu được những ý nghĩa này. 


Chúc hai con thành công. 


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 283 


TÌNH YÊU PHONG LIÊN 


(Pháp thoại, Thầy Thích Thái Hòa giảng cho cho hai Phật tử 
Phong và Liên tại chùa Phước Duyên, ngày 25 tháng 10 năm 2005 
(23/9/Ất Dậu), do đệ tử Nhuận Từ Nguyên và Nhuận Hạnh Châu 
phiên tả và đệ tử Nhuận Tịnh Phương, Nhuận Viên Nhự vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa Đại chúng, 

cùng bà con nội ngoại, 

và hai con Phong Liên quý mến. 

Hôm nay, là ngày hai mươi ba tháng chín, 
năm Ất Dậu, là ngày thuận lợi để hai con đi tới với 
nhau và thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi. Hai 
con đã được Hòa thượng trụ trì chùa Phước Duyên, 
thầy Minh Đức và quý thầy dâng lên Tam Bảo lời 
cầu nguyện, xin Tam Bảo chứng minh cho sự đi tới 


đời sông lứa đôi của hai con. 


2101: cha 0m0 66x05 021196 mashittullandclafastbgbveo Thích Thái Hòa 


Trong giờ phút này, Thầy thay mặt Tam 
Bảo, thay mặt hiện tiền Chúng Tăng, huấn thị cho 
hai con những điều cần thiết để hai con có thể lấy 
đó làm chất liệu thiết lập hạnh phúc trong đời sống 
lứa đôi của chính mình. 

Phải Biết Lập Tâm: 

Phong và Liên, hai con thương mến, 

Chất liệu thứ nhất là phải biết thiết lập tâm 
của mình. 

Thường thường người ta chỉ đề cập đến lập 
thân mà ít khi đề cập đến lập tâm, nhưng hai con 
phải biết tâm là nguồn gốc của mọi sự hạnh phúc 
hay đau khổ. Hạnh phúc từ nơi tâm mà sinh khởi, 
đau khổ cũng từ nơi tâm mà phát sinh. Bởi vậy, hai 
con muốn có hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, 
trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội, thì 
trước hết hai con phải biết thiết lập tâm mình. 

Tâm của mỗi con người chúng ta đều có hai 


chất liệu thánh thiện và phảm tục, nếu tâm của 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 285 


chúng ta nhiều thánh thiện bao nhiêu, thì đời sống 
của chúng ta càng cao thượng và hạnh phúc bấy 
nhiêu. Trái lại, tâm của chúng ta phàm tục bao 
nhiêu, thì đời sống của chúng ta sẽ khổ đau và thất 
vọng bấy nhiêu. Trong giờ phút này, hai con phải 
thiết lập tâm thánh thiện của mình, tâm đó ở nơi 
mỗi con đều có, hai con đừng đề tâm phàm tục lắn 
chiếm tâm thánh thiện ở nơi hai con. Các con phải 
phát tâm rộng lớn khi đến với nhau, để thiết lập đời 
sống hạnh phúc cho nhau và có thể tạo ra nhiều hoa 
trái tình yêu, và đem lại vinh dự cho gia đình, cho 
dòng họ, cho xã hội và cho thế giới loài người. 

Các con phải nhớ răng, tâm cảng lớn bao 
nhiêu, thì càng dung chứa được nhiều phước đức 
bấy nhiêu; tâm càng rộng lớn bao nhiêu, thì tâm có 
thể hóa giải được tất cả sự mâu thuẫn trong đời 
sống hằng ngày bấy nhiêu. 

Sở dĩ trong đời sống hằng ngày, vợ chôồng, 


anh em, bạn bè có những mâu thuẫn gay gắt là bởi 


2100 236 0n06x6x05e s04 6x mauhiDtflanusdaastbdbvel Thích Thái Hòa 


vì tâm tư chật hẹp. Tâm tư chật hẹp thì sóng gió sẽ 
nổi lên trong đời sống của mỗi chúng ta. Do đó, các 
con phải thiết lập tâm thật rộng lớn, thật cao 
thượng để đi tới với nhau, để tạo ra hạnh phúc cho 
nhau. Nếu ta không có hạnh phúc, thì ta không thể 
hiến tặng hạnh phúc cho al, nên muốn tặng hạnh 
phúc, trước hết ta phải có hạnh phúc; muốn thiết 
lập sự an lạc thì trước hết ta phải có sự an lạc từ nơi 
bản thân ta, từ nơi tâm hồn ta. 

Vì vậy, hai con phải biết thiết lập tâm mình, 
phải thiết lập tâm rộng lớn, tâm sâu xa, tâm vững 
chãi, tâm thánh thiện. Chỉ có tâm như thế, mới hóa 
giải được tất cả tâm phàm tục nơi các con, tâm 
phàm tục của những người xung quanh các con và 
các con mới có thể có khả năng bảo chứng cho 
hạnh phúc lứa đôi của các con không chỉ một đời, 
mà có thể nhiều đời. Ta đi tới với nhau bằng tất cả 
tấm lòng của mình. Mỗi khi ta đã có tắm lòng để đi 


tới với nhau rôi, thì trời đât cũng thuận theo ta mà 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 287 


hỗ trợ cho ta. Khi ta đã có tắm lòng với nhau tồi, 
thì không có một sự cản trở nào có thể cản trở 
được. Khi chúng ta đã có tắm lòng với nhau rồi, thì 
dù trời có cao ta cũng kéo xuống cho thành thấp và 
ta có thể níu được trời cao trong lòng bàn tay của 
ta. Biển có sâu, nhưng ta đã có tấm lòng với nhau 
rồi, thì cũng có thể lấp cạn được. 

Trái lại, khi ta thiếu tắm lòng với nhau, thì 
dù ta có quy ước, ta có làm bao nhiêu hôn thú, bao 
nhiêu luật pháp bảo chứng cũng vô ích thôi. Đó là 
điều hai con phải nhớ để thực tập, khiến tâm phàm 
tục trong hai con và xung quanh hai con được 
chuyền hóa. 

Phải Biết Lập Đức: 

Đức từ nơi tâm mà hiện khởi. Người biết lập 
đức là người luôn trải tắm lòng ra sống với tất cả 
mọi người trong mười phương, bốn hướng. Đối với 
người trong mười phương và bốn hướng mà ta còn 


như thê, huông chi là đôi với cha mẹ ta, vợ chông, 


200” bat 0006 x0Eg s04 mđtaoie6aaxtbdbviea Thích Thái Hòa 


anh em, bẻ bạn của ta mà ta không chia sẻ vui 
buôn, không trải tắm lòng ra sống với nhau được 
hay sao? 

Vì vậy, yếu tố thứ hai là các con phải biết lập 
đức. Đức các con thật sáng, thì các con mới có khả 
năng bảo vệ an toàn cho đời sống lứa đôi và các 
con mới bảo chứng được hoa trái tình yêu trong 
tương lai mà các con sẽ cho ra đời. Hoa trái đó, các 
con phải nuôi dưỡng bằng chất liệu của đức, mới 
tồn tại lâu dài, vì đức sẽ tồn tại bao la, tỒn tại cả 
mười phương và bốn hướng. Nên hai con muốn 
bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, thì hai con phải biết thiết 
lập đức. Người biết thiết lập đức trong đời sống của 
mình, thì không bao giờ nói lời nói gây đau khổ 
cho người khác, không bao giờ tạo ra sự nghi ngờ 
giữa mình với người khác. Người đó không những 
bảo vệ công bằng lẽ phải, mà còn làm sự công bằng 
lẽ phải đó phát triển lớn ra; người đó không những 


từ chối cái phi lý, mà ôm ấp cái phi lý đó để cái phi 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 289 
lý đó trở thành cái hữu lý, cái hợp lý, đó là người 
có đức. Đức như vậy, ta không thể xin trên trời cao 
cho ta, ta cũng không thể đưa những dụng cụ khoa 
học để khoan dưới đất mà xin đất cho ta đức hạnh. 
Đức hạnh đó phải trải qua trong đời sống của 
chúng ta, nó phải sinh khởi ra trong đời sống của 
chúng ta, do đó mà các con phải biết lập đức để bảo 
toàn cho hạnh phúc lứa đôi của hai con. 

Phải Biết Lập Tri: 

Ngoài chất liệu biết lập tâm và lập đức, hai 
con còn phải biết lập tri. Tri là sự hiểu biết, cái hiểu 
biết đựơc thiết lập trên nền tảng của đức hạnh, của 
tâm. Cái hiểu biết ấy, mới trở thành sự hiểu biết 
hợp lý, sự hiểu biết đó có khả năng bảo toàn hạnh 
phúc cho hai con, gia đình, dòng họ, xã hội, quê 
hương của hai con và cho cả thế giới loài người. 

Khi đến với nhau, chúng ta phải biết rõ nhau, 
biết nhân duyên của nhau, biết hoàn cảnh của nhau, 


biệt nghiệp báo của nhau. Hai con đã đên với nhau, 


S0 L)- 28030 i05a06e s11046xaxledtanic6isatgbveo Thích Thái Hòa 


hai con phải biết rằng, mình từng là thiện hữu tri 
thức của nhau nhiều đời và có thể là vợ chồng của 
nhau nhiều đời, nên chúng ta đã gây đau khổ cho 
nhau, cũng như đã từng đem lại hạnh phúc cho 
nhau nhiều đời. Không nên ảo tưởng rằng, mình tới 
với nhau là để tạo hạnh phúc cho nhau, mà là tới 
với nhau để tái tạo hạnh phúc cho nhau mà đồng 
thời cũng để trả nợ cho nhau. 

G1Iữa này có bao nhiêu người con trai, tại Sao 
Liên không yêu, không chọn các người đó làm 
chồng mà lại chọn Phong? 

GIữa này có bao nhiêu người con gái, tại sao 
Phong không chọn, mà lại chọn Liên? 

Sự lựa chọn như vậy, có nghĩa là Liên đã có 
mặt ở trong trái tim của Phong nhiều đời và Phong 
cũng đã có mặt ở trong trái tim của Liên nhiều đời, 
sự có mặt với nhau như vậy, không phải khi nào 
cũng thuận mà có nhiều khi nghịch. Khi thuận, thì 
thương, khi nghịch thì chống đối nhau. Chúng ta 


phải hiểu rõ nhân duyên là tại sao chúng ta lại đến 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 29] 


với nhau? Khi đã hiểu rõ lý do tại sao như vậy rồi, 
chúng ta mới có thể giúp nhau tháo gỡ những gì mà 
hai người đã mắc nợ nhau nhiều đời và hứa sẽ đến 
với nhau chỉ tạo ra cái đẹp, mà không tạo ra cái 
mắc mớ cho nhau nữa. 

Cái biết rất quan trọng nữa, là hai con đi tới 
với nhau là để tạo ra sự tự do cho nhau, chứ không 
phải đi đến với nhau để trói buộc nhau. Đi đến với 
nhau là để tôn trọng chủ quyền của nhau, đó mới là 
cái biết đích thực. Cái biết này hai con cần phải 
thiết lập không phải chỉ trong đời sống lứa đôi, mà 
trong tất cả mọi trường hợp và mọi lãnh vực. 

Hai con phải biết người cai tù cũng khổ đau 
như người ở tù, người bị tù khổ đau bao nhiêu, thì 
người cai tù cũng khổ đau bấy nhiêu. Người bị ở tù 
mất tự do bao nhiêu, thì người cai tù cũng mất tự 
do bấy nhiêu. Vì vậy, người cai tù thông minh là 
người biết thả tất cả tù. Khi không còn ai ở tù nữa, 
thì người cai tù được tự do, được ngắm nhìn trời 


xanh mây trăng. 


S2 0n bat 0n 0 0x06, 1011046seluVardslalastbgbovsf Thích Thái Hòa 


Trong cuộc sống lứa đôi, khi chúng ta biết 
tạo tự do cho nhau, tạo ra chủ quyền cho nhau, thì 
khi đó chúng ta mới thực sự có hạnh phúc. Còn 
trong tình yêu, nếu các con trói nhau, thì các con đã 
tự biến các con thành hai người ở tù và cai tù để 
cùng mất tự do và cùng nhau chịu khổ đau. Bởi 
vậy, hai con phải hiểu nhau, để tâm nghi ngờ nhau 
không xảy ra và khi đã có sự nghi ngờ nhau, thì các 
con đã tạo ngục tù cho nhau vì ghen tuông. Vì vậy, 
muốn thoải mái hai con phải loại trừ tâm nghi ngờ 
và tâm ghen tuông đối với nhau, khi đó hai con mới 
có hạnh phúc. 

Thả tự do cho nhau ở đây, là thả tự do trong 
sự tin tưởng nhau. Khi đã hiểu nhau, thì sự tin 
tưởng sẽ được tạo ra và đó là sự hiểu biết căn bản 
để tạo nên hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, cũng 
như trong đời sống gia đình và xã hội. Trong cuộc 
sông lứa đôi, nếu chúng ta không thông minh, thì 
nó sẽ tạo ra toàn là chất độc, chất ngạt thở. Vậy, hai 


con phải học tập, để rút ra những kinh nghiệm từ 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- 293 


những bậc cha ông của mình. 

Vì thế, muốn có hạnh phúc trong đời sống 
lứa đôi, các con phải lập tri, có nghĩa là biết học 
hỏi, lắng nghe và gạn lọc, đỀ rút ra những tinh hoa 
nhăm bồi đắp cho đời sống lứa đôi của mình. Khi 
hai con có hạnh phúc lớn trong đời sống lứa đôi, 
hai con mới có thể đóng góp hạnh phúc cho gia 
đình, cho dòng họ và cho xã hội. 

Phải Biết Lập Thân: 

Hai con đã biết lập tri rồi, thì mới lập thân. 
Thân ta vững là do cái hiểu biết của ta vững chãi; 
hiểu biết vững chãi là do sự hiểu biết đó được thiết 
lập trên đức; đức vững chãi là do tâm rộng lớn. 
Thân ta không thể vững chãi, nếu sự hiểu biết của 
ta không đến đầu đến đuôi. 

Vì không hiểu biết cách làm chồng, vì không 
hiểu biết cách làm vợ, vì không hiểu biết cách làm 
dâu, vì không hiểu biết cách làm một con người ở 


thế gian, thì thân ta làm sao vững chãi được. Vì thế, 


221. at 00 6x0 si1046xmauabuVsisvslaestbgbveo Thích Thái Hòa 


chúng ta phải biết lập thân từ nơi lập tri. Sự hiểu 
biết càng vững chãi, càng sâu sắc bao nhiêu, thì 
thân ta cảng an ốn bấy nhiêu. Khi thân yên, thì rễ 
bám chắc, thân có yên cây mới tạo ra hoa trái được. 
Thân không yên, luôn luôn bị dao động, thì cây 
không có khả năng sinh hoa trái. Vậy, các con phải 
lập thân trên nền tảng lập tri và lập tri trên nền tảng 
lập đức, lập đức trên nên tảng lập tâm, như vậy 
thân mới vững chãi và hoa trái, cành lá ra từ nơi 
thân đó mới có giá trị và không sợ bị sâu, sùng. 

Ta bôn ba học cho xong đại học rồi làm ăn, 
nhưng ta đâu có biết rằng, cái học đâu phải chỉ để 
làm ăn? Nếu học chỉ để có nghề làm ăn thôi, thì 
con người đâu khổ đau đến vậy? Con người đâu có 
tất bật suốt ngày đến vậy? Trong lúc các loài vật 
khác, nó chỉ làm chơi chơi thôi, mà cũng nuôi được 
đời sống của nó, trong lúc con người phải vất vả 
đến nỗi làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm 


như vậy, con người không còn là con người nữa. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 295 


Tại sao con người phải lao đao lận đận vậy? Nếu ta 
không biết lập thân, lập tâm, lập đức, thì mình có 
thể dâng tặng cho cuộc đời cái gì? Mình không thể 
tặng gì cho cuộc đời ngoài sự tranh chấp, ngoài cái 
rộn ràng, cái nghi ngờ, cái nói cạnh, nói khóe nhau, 
nói xoI bói nhau, cuộc sông của con người như vậy, 
thì con người đã trở thành cái gì? Mình học đại 
học, cao học, hay học gì đi nữa là để hiểu sự thật 
của cuộc đời và đề giúp đời, giúp những ai chưa có 
điều kiện như mình được sống đẹp và mình lập 
thân trên cái đẹp đó, thì sự có mặt của mình giữa 
cuộc đời này mới có ý nghĩa. Chúng ta phải thấy 
được rằng, khi sự có mặt của chúng ta giữa cuộc 
đời có ý nghĩa, thì việc lập gia đình của mình mới 
có ý nghĩa và việc sinh con đẻ cháu của mình cũng 
có ý nghĩa, chúng ta sinh con để làm đẹp cuộc đời, 
chứ không phải sinh con, sinh cháu để làm gánh 


nặng cho dòng họ, cho cuộc đời. 


200226100 06i6x05elsix04 6 aubiDeflanaclufastbdbovel Thích Thái Hòa 


Phải Biết Lập Ngôn: 

Các con phải biết giữ chính chắn lời nói của 
mình. Mình luôn nói những lời nói đúng đắn, chững 
chạc, hợp lý. Chỉ cần một lời nói không chính chăn 
thôi, nó cũng có thể dẫn đến sự nghiệp của ta tan 
tành, trí thức của ta không còn, đạo hạnh của ta mất 
trăng, công danh và sự nghiệp của ta xóa sạch. Các 
con muốn bảo vệ hạnh phúc lứa đôi của bản thân, 
gia đình, thì phải biết lập ngôn, biết nên nói những 
gì và không nên nói những gì, nói với ai và không 
nên nói với ai, nên nói lúc nào và không nên nói 
lúc nào, chứ không phải lúc nào cũng nói. Có 
những lúc mình lập ngôn băng sự im lặng, thì việc 
mới nên. Có những lúc im lặng là hư việc, khi đó 
mình phải nói. Khi mẹ gia nói, mình trợn mắt cãi 
lại, thì hạnh phúc của mình có còn không? Chồng 
mình, vợ mình có bênh mình nổi không? Bạn có 
bênh mình nổi không? Thầy có bênh mình nổi 


không? Thầy cũng chịu khi nghe trò cãi lại với bà 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 297 


gia miệng một, miệng hai như thế, nếu là học trò 
mà nói năng như vậy, Thầy cũng không dám nhận 
đó là học trò của mình, nên mình phải biết lập 
ngôn. Chồng phải biết lập ngôn với vợ, vợ phải biết 
lập ngôn với chồng, vợ chồng phải biết lập ngôn 
với ông gia, với bà gia, và bạn bè phải biết lập 
ngôn với nhau. Ta phải biết những gì đáng nói và 
những gì không nên nói. 

Trong chuyện cổ tích Việt Nam có kề chuyện 
chú rùa, chú ở trong cái hồ khô nước và sắp chết, có 
hai chú chim muốn làm bạn và muốn cứu chú rùa, di 
chuyển chú rùa qua một hồ khác, trong hơn và 
không bao giờ hết nước, nhưng với điều kiện là chú 
rùa không được hả miệng, khi ngậm cái que do hai 
chú chim đưa cho, thế là chú rùa chấp nhận. Nhưng 
đến lúc hai chú chim cất cánh, kẹp theo chú rùa, ở 
dưới đất các chú bé thấy lạ quá nên la lên: “A! con 
rùa lạ chưa tê ”, thế là chú rùa tức giận, theo bản 


năng, chú ta muôn nói: “Kệ tao, can chi bây”, 


S00: 00006 a0EsloixA96bauabulanuslufastbdisvieo Thích Thái Hòa 


nhưng vừa há miệng thì than ôi, anh ta liền rơi 
xuống đất. 

Quý vị có thấy không, hồ nước trong xanh, 
tươi mát đang đợi chú rùa và hai chú chim có 
thương rùa cũng chịu thôi. Cũng vậy, chúng ta phải 
biết lập ngôn. Lúc chồng giận, chồng nói gì vợ 
cũng 1m lặng, vợ giận, chồng im lặng rồi tỪ từ 
mình sẽ hóa giải, chứ đừng nói vội vàng, đừng nói 
theo bản năng, đừng nói theo cá tính, đừng 1m lặng 
theo bản năng, theo cá tính mà phải nói hay im lặng 
theo tuệ giác, im lặng đúng lúc, nói đúng lúc mới 
có thể giúp được chồng mình, giúp được vợ mình 
và giúp được gia đình, giúp được dòng họ. Đây là 
tính lập ngôn mà Thầy muốn chia sẻ cho hai con, 
các con thấy thế gian này đau khổ chỉ vì ăn thua 
nhau một tiếng nói. Nên, người xưa nói: “Nhất 
ngôn hưng ban. Nhất ngôn tán bang”. 

Nghĩa là chỉ một lời nói thôi, mà quốc gia 


hưng vượng và cũng chỉ một lời nói thôi, mà quôc 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 299 


g1a tan tành. Ai là kẻ thông minh trong đời, ai là kẻ 
trí trong đời, ai là người có đức trong đời, người đó 
phải thận trọng lời nói, như chú rùa phải thận trọng 
khi ngậm que tre vào miệng để vượt qua tai nạn 
hiểm nghèo. Các con phải hết sức cần thận, phải 
biết cách lập ngôn để tạo ra hạnh phúc cho nhau, 
đem lại vinh dự cho dòng họ, cho tổ quốc, cho quê 
hương, cho thế giới loài người của chúng ta. 

Biết Lập Nghiệp: 

Thường người ta nôn nóng lập nghiệp, 
nhưng muốn lập nghiệp, thì dựa vào đâu? 

Muốn lập nghiệp phải dựa vào tâm, vào đức, 
vào sự hiểu biết, vào thân, và vào lời nói, có như 
thế sự nghiệp của mình mới vững. Nếu lập nghiệp 
mà không dựa vào tâm, không dựa vào đức hạnh, 
không dựa vào sự hiểu biết, không dựa vào thân, 
không dựa vào lời nói, thì sự nghiệp của ta làm sao 
mà bền được. 


Chúng ta lập nghiệp dựa vào lập thân đã 


TL] ca 2t v06 6x0Eg s11689 66a anac6aestbdbovsf Thích Thái Hòa 


vững, dựa vào lập ngôn đã vững, dựa vào lập tri đã 
vững, dựa vào lập đức đã vững, dựa vào lập tâm đã 
vững, thì sự nghiệp của mình mới vững. Muốn lập 
nghiệp vững, ta phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua, 
nhìn về, nhìn trên, nhìn dưới, chứ không thể nhìn 
một phía, bởi vì sự nghiệp của chúng ta không thể 
nhìn một phía mà bảo vệ và tồn tại được. Sự nghiệp 
của ta tồn tại được là vì trên che, dưới chở, phải 
phò, trái giúp, trước sau yếm trợ, nhờ vậy, sự 
nghiệp ta mới bền, chứ trên che mà dưới không chở 
thì cũng không bền được, dưới chở mà trên không 
che thì cũng hỏng, trước được mà sau không, thì 
cũng không ra gì, bên trái được mà bên phải không, 
thì cũng như người què một tay. Khi lập nghiệp, 
chúng ta phải thấy được trên dưới, trong ngoài, 
trước sau, trái phải. Ta đừng nghiêng về phía phải 
mà bỏ phía trái, ta đừng nghiêng về phía trái mà bỏ 
phía phải. Sự nghiệp của ta đứng vững, thân ta 


đứng vững, vì ta có chân phải, chân trái, tay phải, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 301 


tay trái. Thân thể ta không thể đứng vững được, khi 
mà ta chỉ có phía phải mà không có phía trái. 

Các con cũng vậy. Sự nghiệp gia đình của 
các con không tự bảo vệ được nếu có Phong mà 
không có Liên, và Liên không thể đứng vững trên 
sự nghiệp được, nếu không có Phong. Sự nghiệp 
của một cặp vợ chồng đứng vững chãi, khi nó được 
đứng vững trong vòng tay của hai dòng họ nội và 
ngoại, bỏ nội chạy theo ngoại cũng không xong hay 
bỏ ngoại chạy theo nội cũng không xong, mà phải 
đứng vững chãi giữa hai vòng tay nội ngoại. Sự 
nghiệp của một gia đình dù được hai dòng họ bảo 
vệ cũng chưa đủ mà cần phải có tâm linh. 

Bởi vậy, các con phải hiểu rằng, lập nghiệp 
không đơn giản chỉ là nghề nghiệp làm ăn. Nếu chỉ 
là nghề nghiệp làm ăn thôi, thì không thể làm hai 
con vất vả lắm. Các con phải biết cách lập nghiệp 
để sự nghiệp của mình đứng vững chãi, đứng vững 


chãi không phải một đời mà nhiêu đời và mãi mãi. 


102, at vn0Ấu 6x0 lo119466 asuatndlanaclafastbdbviea Thích Thái Hòa 


Các con thấy các anh hùng chiến sĩ không phải họ 
lập nghiệp một đời đâu, họ chết rồi mà hương thơm 
của họ còn mãi và mỗi khi nhắc lại thì dòng họ của 
họ vinh dự vô cùng. 

Có người lập nghiệp một cách nông nổi, nên 
sự nghiệp chưa hết một đời mà đã tan tành. Các 
con phải hiểu cho được như vậy, bởi vì hạnh phúc 
lứa đôi không thuần là dục vọng, không thuần là 
bản năng, mà hạnh phúc lứa đôi còn liên hệ với 
nhau nhiều đời, vì thế hôm nay mình mới gặp nhau 
để chăm sóc cái đẹp trong giờ phút hiện tại này, để 
cái đẹp này làm tiền đề cho sự có mặt của rất nhiều 
cái đẹp của mình trong tương lai sau này, không 
phải một đời, hai đời, mười đời mà mãi mãi mình 
sẽ gặp nhau trong cái đẹp ấy. 

Ý nghĩa lập nghiệp của người đệ tử Phật 
khác hắn với ý nghĩa lập nghiệp của người không 
phải đệ tử Phật, khác với ý nghĩa lập nghiệp của 


người không có đạo, không có niêm tin tôn giáo. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------- 303 


Vậy, hai con hãy nhớ những điều mà Thầy 
đã chia sẻ cho hai con và hai con thực tập lấy để 
bảo vệ hạnh phúc, không những đời này mả còn 
mãi mãi về sau. 

Cảm Niệm Ấn Sâu: 

Hai con phải biết rằng, trái tim của hai con là 
trái tim của cha mẹ, của dòng họ nội ngoại, của bạn 
bẻ của hai con và nói rộng ra trái tim của hai con là 
cả thế giới loài người và muôn loài cũng đang có 
mặt ở đó. Khi hai con đem trái tim đi tới với nhau, 
là hai con phải nghĩ đến công ơn của cha mẹ, của tô 
tiên ông bà, công ơn của bạn bè, công ơn của mọi 
người và mọi loài. Vì nghĩ đến công ơn đó, nên hai 
con mới đi đến với nhau và luôn luôn chăm sóc trái 
tim của mình, để cho trái tim của hai con không 
bao giờ bị thương tích, khi hai con làm được như 
vậy thì mới thật sự là người biết ơn Tam Bảo, biết 
ơn Thầy, biết ơn cha mẹ, biết ơn bạn bè, biết ơn tổ 


tiên, nội ngoại, biệt ơn tât cả mọi người và mọi 


01) 2k6 000 6i5x05g 611066 aultuVanicliastbgbyel Thích Thái Hòa 


loài. Vậy hai con hãy chí thành đảnh lễ Tam Bảo 
để hồi hướng công ơn đến tất cả. Hai con nghe 
Thầy xướng và cùng lạy. 

“Vị nghĩ đến công ơn cha mẹ tổ tiên nội 
ngoại hai dòng họ huyết thống, vì nghĩ đến công ơn 
giáo dưỡng của dòng họ tâm linh, vì nghĩ đến công 
ơn thầy, bạn và mọi người mọi loài, hai con chí 
thành kính lễ Tam Bảo”. (hai con lạy bốn lạy). 

Hai con quỳ xuống! 

Đây là giọt nước Cam lỗ từ nơi tâm đại bi và 
đại trí của chư Phật, Bồ Tát. Thầy đã cầu nguyện 
xong và bây giờ rưới lên đỉnh đầu của hai con, làm 
cho bao nhiêu tâm phàm tục nơi hai con lắng 
xuống và tâm thánh thiện nơi hai con sinh khởi, để 
tạo ra mùa xuân lứa đôi đích thực cho hai con và 
tạo ra mùa xuân đích thực cho cuộc đời. 

Do vậy, khi những bực nhọc trong lòng hai 
con trỗi dậy, thì hai con phải nhớ đến giờ phút này 


đê cho sự oi bức đó lăng xuông và sự thánh thiện 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 305 


nơi hai con được hiện khởi. 

Hai con Phong và Liên! 

Thầy đã rưới nước Cam lồ lên đỉnh đầu của 
hai con rồi, như vậy trên đỉnh đầu của hai con đã có 
Phật, Pháp, Tăng, nhưng trong đời sống lứa đôi, 
nhiều khi có những phức tạp xảy ra, mà mình 
không có nhẫn được, thì mình không thành công. 
Do đó, Thầy trao chiếc nhẫn để hai con chịu kham 
nhẫn với nhau, chịu nhẫn nhục với nhau, nếu nhẫn 
được thì bao nhiêu khó khăn đều trở thành vàng cả. 
Nếu sống với nhau mà không nhẫn được, thì không 
những không thành vàng mà còn ra cát bụi. Do đó, 
trong đời sông không phải cái gì cũng vừa ý mình 
đâu, khi gặp cái gì không vừa ý khởi lên, thì các 
con phải nhẫn, thân nhẫn, ngữ nhẫn và ý nhẫn. 

Thân nhẫn tạo ra thân vàng. Ngữ nhẫn tạo ra 
lời nói vàng. Ý nhẫn tạo ra tâm vàng. 

Minh đến với nhau bằng thân vàng ngọc, 


mình nói với nhau băng ngôn ngữ vàng ngọc và 


200 2.202 0n06i6x05e 01x04 6x auliDeflanuslulastbgbovel Thích Thái Hòa 


mình nghĩ đến nhau băng tâm hồn vàng ngọc, các 
con đem thân, khẩu, ý đó mà hiến tặng cho nhau. 

Liên vái và đeo nhẫn cho Phong. Phong vái 
và đeo nhẫn cho Liên. 

Phong và Liên hai con! 

Trong đời sống lứa đôi, hai con đã có nước 
Cam lồ từ đỉnh đầu rơi xuống, trong cuộc sống hai 
con đã có thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, từ đó có 
thể sinh ra hoa trái. Hoa thơm trái ngọt để làm đẹp 
cho tình yêu đôi lứa, cho hạnh phúc gia đình, đem lại 
hương thơm cho dòng họ, xã hội. Như vậy trong đời 
sông của hai con sẽ nở hoa, nhưng khi hoa nở các 
con cũng phải biết chăm sóc hoa nảy bằng giọt nước 
Cam lồ, bằng chiếc nhẫn mà hai con đã trao tặng cho 
nhau. Với nước Cam lồ, với sức mạnh của nhẫn 
nhục, Thây tin tưởng răng, hai con sẽ tạo ra những 
hoa tươi giữa những mùa nắng hạ, những hoa đẹp 
giữa mùa đông rét buốt và những bông hoa không 


rộn ràng g1ữa mùa xuân nhiêu hoa, nhiêu bướm. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ 307 


Hai con phải hiễn tặng cho nhau với ý nghĩa 
thật sâu sắc như vậy. Hai con hướng lên Tam Bảo, 
nghe Thầy xướng, các con nhất tâm đảnh lễ thập 
phương thường trú Tam Bảo (lạy 3 lạy). 

Hai con hãy đứng đối diện nhau, chấp tay lại 
và nghe Thây nói: 

Trong đời sông lứa đôi, vợ chồng phải biết 
tương kính, tương thuận nhau mới có hạnh phúc, có 
an lạc. Phong không nên ý lại vào sự nghiệp học 
hành trí thức của mình mà coi thường Liên, Liên 
cũng không nên ở lại sự nghiệp học hành của mình 
mà coi thường Phong. Hai người phải biết rằng, 
mình không phải chỉ có mặt bên nhau, mà còn có 
mặt trong nhau mới tạo ra hạnh phúc. Các con phải 
sông với nhau trong sự tương kính và tương thuận, 
chỉ kính mà không thuận cũng không có hạnh phúc, 
chỉ thuận mà không kính cũng không có hạnh phúc. 
Vì vậy mà hai con phải tương kính và tương thuận 


nhau, có anh mà cũng có em, có chông mà cũng có 


T0 6600 10n0 66x05 c9 se ndftandclifastbgbovie Thích Thái Hòa 


vợ, cái øì cũng bàn bạc nhau đạt lý, đạt tình, phải 
nhìn từ nhiều phía, nhiều cách, rồi hãy nói, hãy làm. 
Người chồng đừng bao giờ áp đặt lên vợ những cái 
gì của mình và vợ cũng vậy đừng bao giờ áp đặt 
những cái của mình lên cho chồng, mà phải trao đổi 
và thấy rằng, việc làm của chồng là việc làm của vợ 
và việc làm của vợ chính là việc làm của chồng, có 
như vậy mình mới có hạnh phúc được. 

Hai con hãy đứng yên và theo dõi ba hơi thở 
thật sâu, nghĩ đến sự tương kính, tương thuận để 
nghe Thầy xướng và hai con lạy nhau một lạy để 
có sự tương kính, tương thuận nhau: 

“Vì sự tương kính, tương thuận nhau và luôn 
có mặt trong nhau, nên chúng tôi chí thành lạy 
nhau một lạy”. 

Hai con hướng vào Tam Bảo và quỳ xuống. 

Như vậy, hai con đã có chất liệu căn bản của 
hạnh phúc để thành lập đời sống lứa đôi, được Tam 


Bảo chứng minh, được quý Thầy nhất tâm cầu 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 309 


nguyện tác thành, được cha mẹ, bà con, đại chúng 
và bạn bè nhất tâm cầu nguyện, tuy rằng cũng có 
một vài ba trục trặc vì lý do kỹ thuật ở trong gia 
đình của Phong, nhưng điều đó không quan trọng 
mà quan trọng là ở nơi hai con đã thể hiện đúng 
ước nguyện sống với nhau của mình và Thầy hy 
vọng hai con sẽ làm đẹp với tất cả sáu chất liệu mà 
Thầy đã hiến tặng, hai con hãy theo đó để thực tập, 
hai con sẽ có cuộc sông đẹp, Thầy nghĩ rằng cuộc 
sông của hai con sẽ không có gì khó khăn, các con 
hãy vui sướng lên để có hạnh phúc! 

Xin đại chúng nhất tâm cầu nguyện và tụng: 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm 
ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an 
lành, xin nguyện Từ Bi thường gia hộ. 


Nam Mô Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. 


2.0) 2/88 0065x086 1011014 6xx 6dtanvelafastbdbovie Thích Thái Hòa 


TÌNH YÊU NAM BÌNH 


(Pháp thoại, Thây Thích Thái Hòa giảng cho cho hai Phật tử 
Trân Hoài Nam và Nguyễn Thị Xuân Bình tại Chánh điện chùa Long Thọ, 
ngày 19 tháng 01 năm Bính Tuất, đệ tử Nhuận Từ Nguyên, 
Nhuận Thuần Nguyên kính ghi, đệ tử Nhuận Tịnh Phương 
và Nhuận Viên Như vi tính). 


Hai con Trần Hoài Nam và Nguyễn Thị 
Xuân Bình thương quý! 

Hôm nay là ngày 19 tháng giêng năm Bính 
Tuất, tức 16 tháng 2 năm 2006 tại chánh điện của 
chùa Long Thọ — Huế, Bà con nội, ngoại dòng họ 
đã đưa hai con Hoài Nam và Xuân Bình đến ngôi 
Già Lam Phạm Vũ này để tô chức cầu nguyện, xin 
chư Phật, Bồ Tát chứng minh cho sự đi tới của hai 
con trong đời sống lứa đôi được viên mãn trong cõi 


người trăm năm này. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 311 


Đến Để Thăng Hoa: 

Hai con Nam và Bình thương mến! 

Thế giới của súc sinh đến với nhau bằng con 
đường tình dục, thế giới loài người họ cũng đến với 
nhau bằng con đường tình dục và thế giới của chư 
thiên trong dục giới, họ cũng đến với nhau bằng 
con đường ấy, nhưng tùy theo bản năng, tùy theo 
khả năng nhận thức, tùy theo phước báo, mà tình 
dục trở thành đa dạng, phức tạp. Người Phật tử 
không phải đến với nhau bằng tình dục, mà người 
Phật tử đến với nhau bằng tình yêu cao đẹp. Hai 
con Trần Hoài Nam và Nguyễn Thị Xuân Bình, là 
Phật tử, nên hai con đến với nhau không phải bằng 
chất liệu tình dục tầm thường, mà đến với nhau 
bằng tình yêu cao thượng, để thăng hoa đời sống 
đạo đức và truyền thống tâm linh của con người. 

Trong thế giới của súc sinh, nó đến với nhau 
để thỏa mãn nhu cầu tình dục mà không phải kế 


thừa truyền thống và thăng hoa huyết thống của 


2L buốt o0 a0 g 11664 xa mdfaoislaastbdbovvf Thích Thái Hòa 


mình trong chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có thế giới 
loài người và những con người có tâm đạo, những 
người có văn hóa, là những người có khả năng 
nâng tình dục trở thành tình yêu cao đẹp. Vậy, hai 
con rất có phước, phước rất lớn, nên đã đủ nhân 
duyên để đưa bản năng tình dục trở thành tình yêu 
cao thượng và thiết lập tình yêu lứa đôi trong tình 
yêu cao thượng ấy, ở trong thế giới loài người, ta 
có cha, có mẹ, có bà con tổ tiên nội, ngoại, đó là 
một phước báu, mà phước báu đó không phải loài 
người nảo cũng thừa hưởng được. Có người có cha 
không có mẹ, có người có mẹ không có cha, có 
người có cha, có mẹ, nhưng không có ông bà, có 
người có ông bà nhưng không có cô, dì, chú, bác, 
có người có cô, dì, chú, bác nhưng mà không có 
con cháu kế thừa. Cha mẹ hai con đã không những 
tạo ra thân thể toàn vẹn cho hai con trong thế giới 
loài người, mà còn tạo ra sự nghiệp học hành, trí 


thức và nghề nghiệp, và đã không phải dừng lại đó, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----~- 313 


mà còn tác thành đạo đức tâm linh cho hai con nữa. 
Ngày hôm nay, là ngày mà hai con hứa đi tới để 
sông với nhau trong tình yêu lứa đôi, được dòng họ 
nội ngoại của hai con và tô tiên cha mẹ, chú, bác, 
cô, đì, anh em và bạn bè của hai con đồng tình ủng 
hộ, như vậy tình yêu của hai con đã được hợp pháp. 
Hợp pháp không những về mặt thủ tục mà còn hợp 
pháp về mặt tâm linh nữa. 

Hai con thương mến! Hai con đến với nhau 
để kế thừa dòng dõi huyết thống của mình và để 
phát triển dòng dõi huyết thống của mình trên nền 
tảng đạo đức, trên nền tảng tâm linh cao quý. Bởi 
vậy, hai con phải biết nuôi dưỡng phước đức của 
mình, phải biết nuôi dưỡng thiện căn của mình. Có 
người bảo rằng, mình muốn là được. Đúng vậy, có 
những cái ta muốn là được, nhưng có những cái ta 
muốn mà không bao giờ được, ta muốn mà được là 
chỉ ở trong phạm vi nhân duyên của ta có thể cho 


phép. Còn những cái ta muốn không thực tế, thì 


2È E that 2006 6x05 10130146 an mdflanaclafastbgboveo Thích Thái Hòa 


không bao giờ trở thành hiện thực với chúng ta và 
có những cái ta không muốn mà nó vẫn đến với ta. 
Hai con phải thực tập để nuôi dưỡng và phát triển 
phước đức ở nơi tự thân. Hai con muốn có một tình 
yêu đẹp, muốn có một đời sống hạnh phúc, các con 
phải biết phát triển thiện căn phước đức. Trước hết, 
các con phải có lòng hiếu thảo đối với cha và mẹ, 
với tổ tiên ông bà của mình, bởi vì mình có hiếu 
thảo với ông bà, cha mẹ của mình, nên mình mới 
kết thành tình yêu lứa đôi. Chính sự hiếu kính đối 
với tổ tiên ông bà, cha mẹ mà tạo ra phước đức cho 
mình và chính phước đức đó có khả năng duy trì 
hạnh phúc tốt đẹp trong đời sống lứa đôi của hai 
con. Nếu mình không có phước đức, thì người vợ 
rất hiền cũng trở thành dữ, người chỗồng rất hiền 
cũng trở thành dữ, nếu cha mẹ không có phước 
đức, thì người dâu rất hiền cũng trở thành bắt hiếu, 
người rễ rất hiền cũng trở thành bất hiểu, trái lại, 


nêu hai con có phước đức, thì người vợ đã hiện lại 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 315 


hiền thêm, đã dễ thương lại càng dễ thương thêm, 
và nếu có những yếu tố không đẹp thì có khả năng 
chuyền sang hướng rất đẹp. Nên, nếu có phước đức 
sẽ hóa giải tất cả những mâu thuẫn trong cuộc sống 
hăng ngày của con người. Yếu tố phước đức đó có 
khả năng, không những duy trì phước đức cho con 
người trong hiện tại, mà còn trong nhiều đời về 
sau. Bởi vậy mà hai con phải luôn luôn nuôi dưỡng 
thiện căn phước đức của mình. Trần Hoài Nam, 
con hãy nghĩ rằng là con có phước đức, nên phải 
nuôi dưỡng phước đức đó, nên đối với người lớn 
hơn mình, mình luôn luôn kính trọng, đối với 
người ngang mình, mình luôn luôn sống thủy 
chung và đối với những người thua mình, mình tìm 
cách nâng đỡ họ, giúp đỡ họ bớt cô quạnh và mình 
cũng đem lòng từ bi của mình mà chia sẻ đối với 
những loải vật xung quanh. 

Xuân Bình cũng vậy, đối với những bậc 


trưởng thượng, mình sinh tâm kính trọng, đối với 


2.1002.256 0a06i6x05, 101126 6maxa nao astbdboyel Thích Thái Hòa 


những bậc ngang hàng, mình sống chung thủy và 
đối với những người thấp kém, thì mình đem tâm 
che chở và đối với các loài vật, mình đem tâm chia 
sẻ và giúp đỡ để phước đức mình tăng lên. Hai con 
thỉnh thoảng mua chim thả để cho tăng trưởng 
phước đức của mình. Minh mua chim để thả là 
mình trả tự do cho những loài ở không gian, để tâm 
hồn và cuộc sống của mình có cơ hội thênh thang 
như những loài sống trong không gian vậy. Và 
thỉnh thoảng mua cá để thả, để mình trả tự do cho 
những loài thủy tộc và đưa tâm mình đi tới với sự 
tự do như các loài thủy tộc tự do bơi lội trong mọi 
nguồn nước vậy. Và thỉnh thoảng mình bố thí cho 
những người nghèo khó hơn mình ở cõi người để 
phước đức của mình càng tăng lên. Khi phước đức 
của ta tăng lên, ở không gian nào ta cũng có hạnh 
phúc, ta đi đầu cũng được mọi người thương vả 
quý, bởi vì ta đã có phước đức trong mọi không 


gian, ta bố thí và phóng sanh các loài thủy tộc thì ta 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ ST 


có phước ở trong các đại dương, đối với loài người 
và những loài ở trên khô, ta rải lòng nhân ái với các 
loài đó, để ta tăng trưởng phước đức. Các con cứ 
thực tập phước đức như vậy, thì tình yêu của hai 
con sẽ được bảo toàn, không những bảo toàn ở nơi 
này, mà còn được bảo toàn ở nơi kia, không những 
bảo toản ở thời gian này mà còn bảo toàn ở nơi thời 
gian khác. 

Nhìn Sâu ĐỂ Thiết Lập Hạnh Phúc: 

Hoài Nam và Xuân Bình, hai con hãy nhìn 
sâu vào trái tim mình, hãy nhìn sâu vào nơi não 
trạng của mình, để thấy những ước muốn của mình 
là gì. Hai con nhìn sâu vào trái tim, nhìn sâu vào 
não trạng của hai con để có thể thấy những ước 
muốn trong đời sống lứa đôi là gì? Có những ước 
muốn gì không lành mạnh, hai con sẽ từ từ chuyển 
hóa để nó đi về phía lành mạnh. Cặp trai gái đến 
với nhau, họ có những ước muốn làm họ hoàn toàn 


thât vọng, bởi vì có những ước muôn vượt ra khỏi 


Su D”, ta vn0 66x05, s112966nautedflanaslalasttgboyel Thích Thái Hòa 


khả năng, hoàn cảnh và điều kiện của họ. Trái lại, 
mình hãy nhìn vào những ước muốn của mình, để 
mình có thể thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi 
ngay ở nơi ước muốn của mình. Nếu khả năng của 
mình bị hạn chế, điều kiện của mình bị hạn chế, 
nhưng mình ước muốn quá cao, thì trước sau gì 
cũng thất vọng bởi những ước muốn đó, cho nên 
hai con phải nhìn sâu vào ước muốn của mình, 
trước khi hai con đến với nhau. Và sau khi đã thành 
lứa đôi rồi, các con phải nhìn sâu vào những ước 
muốn của mình một cách thực tế, cụ thể để có thể 
thể hiện được và đừng bao giờ có những ước muốn 
hão huyền. 

Thầy muốn nói với hai con rằng, có những 
người con trai, con gái khi họ đến với nhau để 
thành lập đời sống lứa đôi, họ không tổ chức tại 
chùa, tại nhà, mà họ tổ chức tại khách sạn, tại các 
nhà hàng, và họ cho rằng tổ chức như vậy là văn 


minh, tô chức như vậy là có vẻ giàu có, nhưng mà 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 319 


theo Thầy, tô chức tại nhà, tại chùa đó là một vinh 
dự rất lớn, trái lại tổ chức tiệc tùng tại các nhà hàng 
đó là một bất hạnh, bất hạnh ở chỗ nào? Bởi vì, 
mình phải xác định rõ, mình đi tới với nhau để làm 
gì? Con trai, con gái trong đời sống lứa đôi không 
phải đi tới với nhau để khoe của, không phải đi tới 
với nhau để tìm những chỗ sang trọng, hão huyền, 
mà nơi đó không có gốc rễ của tổ tiên, ông bà, nơi 
đó không có gốc rễ gì của đời sông tâm linh. Nên, 
những gia đình có văn hóa, những gia đình có 
truyền thống tâm linh sâu, không ai đưa con trai, 
con gái của mình đến nhà hàng để tổ chức hôn lễ ở 
đó, bởi vì sao? Khi gia đình trai đi cưới vợ cho con 
mình, tức là gia đình đó muốn đưa cô dâu đi về 
dòng họ của mình để bái yết tổ tiên của mình, bái 
yết bàn thờ tâm linh của mình và để cho tổ tiên ông 
bà trong dòng họ của mình xác nhận rằng, trong 
dòng họ mình bây giờ có thêm một người dâu, một 


người con dâu, một người cháu dâu và người cháu 


Ð 2U]. 5/8 on 06 5a 0Eg s11046xsaxatedlaoislaestbdbve Thích Thái Hòa 


dâu đó sẽ sinh con, nở cháu ra trong dòng họ của 
mình, và các vị gia trưởng hay trưởng họ phải đứng 
trước bàn thờ dòng họ của mình khấn vái một cách 
thành khẩn, để tổ tiên trong dòng họ của mình 
chứng minh răng, trong dòng họ của mình bây giờ 
đây, kế từ giờ phút này trở về sau có một nàng dâu, 
mà nếu ta tổ chức ở nhà hàng dù sang trọng đến 
mấy cũng không có giờ phút đó và đây là cái điểm 
mà tất cả quý vị có mặt trong buổi lễ này, cũng 
phải rất cần thận, suy nghĩ chín chắn để tổ chức 
hôn lễ cho con cháu mình. Tổ chức tại các chùa, 
tức là mình đã đưa buổi hôn lễ trong đời sống lứa 
đôi mang tính huyết thống, mang tính dòng dõi của 
thế tục lên một bực, tức là trở thành dòng dõi của 
tâm linh và dòng dõi tâm linh đó có khả năng 
hướng dẫn và làm đẹp, làm vinh hoa, làm an ổn 
cho dòng dõi huyết thống, nhờ vậy hạnh phúc lứa 
đôi được bảo toàn và khi cặp trai gái tới với nhau 


sẽ được vị trưởng tộc hay trưởng họ cáo bạch nơi 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 2i 


bàn thờ tổ tiên, ông bà nội, ngoại và vị Tăng trụ trì 
đã cáo bạch lên với Tam Bảo, để chứng minh cho 
hai người đó luôn nói ra với nhau điều tốt đẹp, nghĩ 
những điều tốt đẹp cho nhau và có những gì không 
ồn trong đời sống của tình yêu lứa đôi, thì ta cũng 
phải biết răng, cái thương tổn của mình sẽ ảnh 
hưởng đến bàn thờ tổ tiên huyết thông và tâm linh 
của mình, nhờ đó hai người có thể nhẫn nhục với 
nhau trong đời sống lứa đôi. Bởi vì trong đời sống, 
khi ta yêu mà chưa phải là hôn nhân, thì tình yêu 
đó là rất đẹp đối với ta, nhưng khi đã đi đến hôn 
nhân rồi, đời sống lứa đôi không có gì là đẹp nữa, 
nó chuyển sang một ý nghĩa khác, đó là ý nghĩa 
trách nhiệm và bổn phận. Sống trong đời sông lứa 
đôi mà thiếu đi trách nhiệm, thiếu đi bồn phận, thì 
trước sau gì tình yêu lứa đôi sẽ vỡ thành từng mảnh 
và mỗi người, mỗi mảnh. Nên đời sống lứa đôi 
phải được thiết lập, phải được bảo toàn bởi hai 


dòng họ của mình và được bảo toàn bởi dòng dõi 


2227, bạgtsvn0ftthstEsix04xbauitedtanusliexibginie Thích Thái Hòa 


tâm linh. Nếu không biết cách bảo toàn như vậy, 
thì khó mà có hạnh phúc, điều đó chắc chắn mấy 
mệ, mây bác, mây cô cũng đã cảm nhận được. 
Thầy muốn nói với hai con, khi hai con đã tới với 
nhau, đã biến tình yêu của nam nữ thành tình yêu 
đôi lứa, thì hai con phải rất thận trọng và phải có ý 
thức rất lớn về trách nhiệm của mình, trách nhiệm 
làm chồng, trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm 
cha, trách nhiệm làm mẹ, trách nhiệm làm con, 
trách nhiệm làm dâu, trách nhiệm làm rể, trong 
những trách nhiệm đó mà ta thiếu một cái, thì tình 
yêu lứa đôi của ta bị hỏng và không thể có hạnh 
phúc được. Không phải ta chỉ có trách nhiệm làm 
chồng, làm vợ, bởi vì trách nhiệm làm vợ, làm 
chồng là phải gắn liền với trách nhiệm làm dâu, 
làm rể, găn liền với trách nhiệm làm cha, làm mẹ 
và trách nhiệm làm con, làm cháu và một trong 
những trách nhiệm đó thiếu đi, thì tình yêu lứa đôi 


của chúng ta không được bảo toàn. Điều đó, hai 


Hoa nở trong vòng tục lụy ..............................----~- K2, 
con phải nhớ và Hoài Nam không phải chỉ có thiên 
chức làm cha, thiên chức làm chồng, thiên chức 
làm rễ mà con cũng phải học thiên chức làm vợ, 
thiên chức làm mẹ, thiên chức làm dâu, để con có 
thể hiểu sâu được những gánh nặng của người vợ 
và thương vợ mình một cách sâu sắc hơn. 

Và Xuân Bình cũng vậy, không phải chỉ có 
thiên chức làm vợ, thiên chức làm mẹ, thiên chức 
làm dâu, mà còn phải học thiên chức làm rể, thiên 
chức làm cha, thiên chức làm chồng, đề có thể hiểu 
sâu và thông cảm những gì khó khăn ở nơi người 
chồng mình và có thê thay thế khi chồng văng mặt, 
mình có thể gánh vác những công việc đó và ý thức 
trách nhiệm này nó phải luôn được học tập, luôn luôn 
được nuôi dưỡng, mình học tập từ cha mình, từ ông 
mình, từ mẹ mình và từ bà nội mình, từ chú, bác, cô, 
dì, của mình để làm giàu lên đời sống của mình và 
cái giàu có ý thức trách nhiệm như vậy, sẽ bảo chứng 


cho đời sống hạnh phúc lứa đôi của mình. Do vậy, 


22.0 tha 0n0Ái0x0Eg s11046aubimdflanislalawtbgbvvf Thích Thái Hòa 


muốn trong đời sống lứa đôi có hạnh phúc, hai con 
phải có chất liệu ý thức trách nhiệm của mình rất là 
cao, rất là lớn. Trong khi sống với nhau trong đời 
sông lứa đôi, người vợ phải biết người chồng có 
những khó khăn và mình sẵn sàng chia sẻ khó khăn 
đó cho chồng và người chồng đó cũng phải biết rằng, 
người vợ rất khó khăn, nên mình phải chia sẻ những 
khó khăn đó cho người vợ mình và nếu không biết 
được như vậy, ta không thể nào tạo ra hạnh phúc cho 
nhau trong đời sông lứa đôi. 

Hai con phải sống hết lòng với nhau, Hoài 
Nam phải nghĩ rằng, trái tim của mình là trái tim 
của Xuân Bình, trái tim của mình là trải tim của 
dòng họ không những của Hoài Nam, mà còn của 
cả dòng họ nội, ngoại của Xuân Bình. Và Xuân 
Bình phải nghĩ rằng, trái tim của mình là trái tim 
của Hoài Nam, là của cả dòng họ nội, ngoại của 
Hoài Nam. Khi mà mình hiểu được như vậy và 


mình biên cái hiệu, cái biệt đó vào đời sông của 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 32) 


mình, thì đời sống lứa đôi của hai con mới được 
bảo toàn và được dòng họ hai bên bảo chứng. 

Giọt Nước Cam Lô Và Cảm Niệm Ấn Sâu: 

Bây giờ Hoài Nam và Xuân Bình quỳ xuống, 
Thầy sẽ thay mặt Tam Bảo rưới nước Cam lồ lên 
trên đỉnh đầu của hai con, để dòng nước Cam lỗ 
này đi vào từ trên đỉnh đầu của hai con, nó có khả 
năng làm cho tất cả oi bức trong đời sống tình yêu 
lứa đôi được lắng xuống và sự an lạc, sự tươi mát 
trong đời sông tình yêu lứa đôi, cũng như đời sống 
của con người xuất hiện. Khi nào trong đời sống 
tình yêu lứa đôi có gì bực bội, hai con nhớ những 
giờ phút này, thì tâm hồn của mình sẽ được tươi 
mát trở lại. Đây là nước Cam lồ, giọt nước này khi 
rưới vào đỉnh đầu, nó sẽ chảy vào trong đời sông 
của hai con, làm cho hai con tâm luôn tươi mát, an 
lạc và những ưu tư, phiền muộn trong đời sống của 
con người, khi mới khởi lên, đều được dập tắt. 


Hai con đứng dậy, khi nghe Thầy xướng hai 


Đ210°.21a620n0Ấu6x0bl1104 6 su srsvslufastbgboviel Thích Thái Hòa 


con chí thành lạy xuống bốn lạy và quán chiếu rằng: 

Đệ tử chúng con, Trần Hoài Nam và Nguyễn 
Thị Xuân Bình, vì cảm mến công ơn tổ tiên, ông bà 
nội, ngoại và cha mẹ của chúng con cả hai phía mà 
đến với nhau, thiết lập đời sống lứa đôi. Chúng con 
hứa, chúng con sẽ sống với nhau thật đẹp, thật dễ 
thương để cho ra những hoa trái tình yêu của chúng 
con sẽ làm sáng rỡ dòng họ của hai phía, xin ông 
bà, tổ tiên, nội, ngoại, cha mẹ cả hai phía, chứng 
minh cho sự phát nguyện của chúng con trong g1ờ 
phút này. 

Hai con đã có cơ hội lạy tô tiên, ông bà của 
mình rồi. Bây giờ đây hai con đứng đối diện với 
nhau, nghe Thầy xướng và hai con lạy xuống, đưa 
tâm theo sự hướng dẫn của Thầy trong khi hai đứa 
con đang lạy nhau. 

Hai chúng con, Trần Hoài Nam và Nguyễn 
Thị Xuân Bình đến với nhau vì thương cha mẹ, tổ 
tiên, ông bà, vì thương chính bản thân mình, kế từ 


giờ phút này, hai chúng con nguyện tương kính, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 27 


tương thuận với nhau suốt đời, nên chí thành đảnh 
lễ nhau một lạy. 

Hai con lạy xuống, theo dõi hơi thở thật sâu 
và theo sự hướng dẫn của Thầy: 

“Chúng ta là Trần Hoài Nam và Nguyễn Thị 
Xuân Bình đi tới với nhau để thiết lập đời sống lứa 
đôi, đời sống ấy thật sự có hạnh phúc khi hai ta biết 
thương quý nhau, trong sự tương kính, tương thuận 
mà không phải thương quý nhau trong tình cảm 
tầm thường và nhờ sự thương quý nhau trong sự 
tương kính, tương thuận cao đẹp đó, cho nên tình 
yêu lứa đôi của hai ta sẽ mãi mãi có mặt không 
phải chỉ bên nhau, mà có mặt ở trong nhau, nên 
Hoài Nam đi ở đâu là có Xuân Bình ở đó và Xuân 
Bình đi ở đâu là có Hoài Nam ở đó. 

Ta không chỉ có mặt với nhau trong đời này, 
mà ta đã từng có mặt với nhau trong nhiều đời quá 
khứ và ta tiếp tục có mặt với nhau mãi mãi trong 
đời tương lai. Có mặt với nhau để tạo ra hạnh phúc 


cho nhau, đê làm đẹp cuộc đời cho nhau và đem lại 


2/207, bat vn0 60x05 3000196 an mdtaoielisytbgbovel Thích Thái Hòa 


vinh quang cho những người thân yêu đã từng sinh 
ra hai chúng ta”. 

Tập Kiên Nhẫn Và Học Hỏi: 

Hai con quỳ xuống! 

Hai con đã có cơ hội để lạy Tam Bảo, lạy tô 
tiên ông bà nội ngoại, cha mẹ của mình và đã lạy 
nhau, như vậy kể từ giờ phút này trong trái tim của 
hai con, trong dòng máu của hai con đã có Tam 
Bảo, đã có dòng họ nội ngoại tô tiên của hai phía 
và đã có tâm hồn thật sự của hai con. Vậy, trong 
đời sống tình yêu lứa đôi, ta không được mơ mộng 
hão huyền, mơ mộng vượt ra khỏi tầm tay và khả 
năng của ta mà phải rất thực tế, thiết thực và ta phải 
có trách nhiệm với nhau trong đời sống lứa đôi. Ta 
phải nhẫn nhục thì mới tạo ra hạnh phúc cho nhau, 
ta nhẫn nhục từ nay cho đến trọn đời, ta nhẫn nhục 
để ta sinh con đẻ cháu, ta nhẫn nhục để ta nuôi con 
ta, cháu ta và ta nhẫn nhục để ta thật sự có phước 
đức. Tất cả sự phước đức đi từ nơi sự nhẫn nhục 


mà có, nên khi nảo vợ vụng thì chông sẽ từ từ giúp 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 329 


vợ vượt ra khỏi cái vụng về, mà chồng vụng về, thì 
vợ phải bình tĩnh, nhẫn nại để giúp chồng vượt ra 
khỏi mọi sự đỗ vỡ trong đời sông, nhiều khi chỉ 
một lời nói thôi, mình có thê vẫy tay biền biệt với 
nhau. Cũng chỉ một lời nói thôi, mình có thể gắn bó 
với nhau suốt đời, nên trong đời sống lứa đôi, các 
con phải luôn cân thận lời nói với nhau. Khi nào 
mà thấy có những bất bình, vợ chồng không nên 
nói gì với nhau hết, mình chỉ im lặng, theo dõi hơi 
thở và sau đó tiếp tục công việc của mình. Khi cơn 
giận đi qua, chồng mới nói chuyện với vợ, và vợ có 
thể nói chuyện với người chồng để hai bên ngồi lại 
với nhau, chia sẻ những vụng về cho nhau nghe. 
Chúng ta nói với nhau đúng lúc, nếu ta nói lời hay, 
ý đẹp mà không nói đúng lúc, thì lời hay ý đẹp đó 
trở thành độc hại, ta nói với nhau bằng lời hay, ý 
đẹp nhưng không đúng chỗ, thì lời hay ý đẹp đó sẽ 
tạo ra sự chia rẽ cho ta. Vì vậy, ta nói lời hay, ý đẹp 
phải thông minh, ta biết nói đúng chỗ và đúng lúc. 


Hai con tuy là đã 37 tuổi và 32 tuổi, đối với 


2L) 2882 vn06i06x06e 101x046 auabdlanvslufastbdbovvf Thích Thái Hòa 


người đời như vậy là đã trưởng thành, nhưng đối 
với cuộc sống con người, thì chưa khôn lớn gì cả, 
rất là còn ngây thơ, nên các con phải luôn khiêm 
tốn, để có cơ hội học hỏi từ cha mẹ, từ ông bà, từ 
cô, dì, chú, bác, từ bạn bè của mình, từ người lớn 
để cho cái hiểu biết của hai con giảu lên, cái giàu 
có hiểu biết mới là cái giàu có đích thực, giàu có 
tâm hồn mới là giàu có đích thực, các con không 
nên đem cái giàu có của cải để so sánh với nhau, 
bởi vì giàu có của cải là giàu có rất phù du. Các 
con đã thấy rất rõ trong đời này, có đôi người vì 
kém phước đức, nên không giữ được cái nhà của 
mình suốt cuộc đời. Có đôi người mới 30 tuổi, 40 
tuổi thôi, mà nhà cửa đã thay tới năm bảy lần. Nên 
giàu có, có tính cách nhà cửa, tiện nghi, vật chất, 
cái đó rất là mong manh, không bền, Thầy muốn 
hai con giàu có về mặt hiểu biết, giàu có về tâm 
hồn, giàu có về phước đức. Với sự giàu có ấy, Thầy 
tin tưởng rằng, hai con sẽ có một sự giàu có vĩnh 


viễn và làm được nhiêu lợi ích cho bản thân, cho 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.-----~- Ai 


ø1a đình, cho dòng họ mình. 

Hai con phải biết rằng, ta có cha mẹ, tổ tiên 
ông bà, cô, dì, chú, bác và có cả thế hệ tương lai con 
cháu của ta, nên ta nói ra cái gì đều phải cân thận, 
phải chín chắn, ta làm cái gì cũng phải cần thận, 
phải chín chăn, suy nghĩ cái gì phải cân thận, phải 
chín chắn, nếu không cân thận, không chín chắn, nó 
vỡ, thì không phải chỉ vỡ cho hai đứa con, mà vỡ 
cho cả cha mẹ hai con, vỡ cho cả dòng họ của hai 
con và vỡ luôn thế hệ con cháu của hai con nữa. 

Ngày nay, ở xã hội Tây phương, vợ chồng 
họ tới với nhau như là thay áo quần vậy, nên cái đó 
rất là đau khổ cho thế hệ trẻ Tây phương. Và may 
mắn rằng, các con có văn hóa Việt Nam, có truyền 
thống đạo đức Việt Nam, là con người Việt Nam, 
biết yêu văn hóa Việt Nam, yêu truyền thống Việt 
Nam nữa, nên có được buổi lễ tổ chức như thế này. 
Nên các con làm cái gì phải luôn luôn cần thận, 
đừng làm cho trái tim huyết thống, trái tim văn hóa, 


trải tim đạo đức, trải tim tâm linh của mình bị vỡ 


2221.4561206 uy ông: g2160maylvtffpvdlathvtbufnyvO Thích Thái Hòa 


ra, khi vỡ ra thì họa không phải chỉ cho hai con, mà 
cho con cháu của hai con nữa, điều đó hai con phải 
hết sức cần thận, hai con có nhớ không? 

Uơm Mâm Và Chăm Sóc Hoa Trái: 

Hoài Nam và Thanh Bình, nếu không thành 
lập đời sống lứa đôi thì thôi, còn khi đã thành lập 
đời sống lứa đôi rồi, thì đương nhiên phải có hoa 
trái của tình yêu, các con sẽ sinh con, nên khi sinh 
con, muốn con có hiếu thảo, thì các con phải đến 
với nhau rất là hiếu thảo và trước khi đến với nhau 
để mà sinh con, thì Hoài Nam phải khởi lên tâm 
niệm như thế này: Mình đến với Xuân Bình để sinh 
ra một người con rất là dễ thương, một người con 
có hiếu thảo, một người con có lợi ích cho gia đình 
và xã hội và Xuân Bình cũng có tâm niệm như vậy. 
Và khi hoa trái đã có ở trong lòng Xuân Bình, thì 
Xuân Bình đi, đứng, năm, ngôi luôn luôn như một 
người tu. Mình ăn chay. Ăn chay để trợ duyên 
thêm cho cái thai nhi, khiến thai nhi hút được tinh 


chất thanh tịnh, tinh anh hơn và khi đứa con sinh 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 333 


ra, tâm nóng giận, tâm sát hại nó ít. Do đó, mây 
đứa con phải rất cân thận. Còn mình lấy vợ, lấy 
chồng để chơi cho vui, không quan trọng chỉ cả, 
buôn thì đi, vui thì ở, chuyện đó là chuyện của đám 
Tây phương, không dính dáng gì đến văn hóa Việt 
Nam. Còn văn hóa Việt Nam, khi lây VỢ, lấy 
chồng, sinh con, đẻ cháu là không phải để cho 
mình, mà cho cha mẹ mình, cho dòng họ của mình, 
cho quê hương xứ sở của mình, cho nên dứt khoát 
mình phải chăm sóc hoa trái đó rất cân thận. 

Hoài Nam khi tới với vợ mình, không được 
uống bia, không được uống rượu, không được hút 
thuốc, bởi vì tất cả những cái đó gây thiệt hại lên 
não trạng của mình và làm nên những di chứng cho 
con cháu của mình về sau. Đó là những điều mà 
Thầy dặn hai con trong lúc này. 

Bây giờ đây hai con quỳ xuống và trong gia 
đình có phát biểu gì không? Quý ôn, quý mệ có gì 


đặn dò con cháu trong giờ phút này không? 


292 bagytn0Ei 6x0 lo v04 66a ttuilsnuslafastbgboviea Thích Thái Hòa 


LỜI PHÁT BIÊU CỦA THÂN QUYỀN: 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch Thượng tọa Pháp sưu, 

Kính bạch chư Đại đức Tăng - Ni hiện tiền. 

Thật hi hữu và phước đức cho gia đình chúng 
con, cũng như của hai châu Nam và Bình. Chúng 
con thường nghe lời dạy của Đức Thế Tôn: “Làm 
được thán người là khó, gặp được chúng Tăng là 
khó, nghe được Chánh Pháp lại càng khó hơn `. 

Hôm nay gia đình chúng con có được duyên 
lành, trong ngày lễ trọng đại của Nam và Bình, 
chúng con về đây trong Đại Hùng Bảo Điện trang 
nghiêm, thanh tịnh chùa Long Thọ để được lắng 
nghe những lời vàng, ý ngọc mà. Thượng tọa pháp 
sư đã trao, cũng như sự thật tâm câu nguyện của 
chư Đại đức Tăng, Ni hiện tiền. 

Chủng con thiết nghĩ: Pháp bảo là vô giá, dù 
có đem rừng vàng, biển bạc cũng không thể đổi lấy 
lời hay, ý đẹp để chúng con làm hành trang trong 


CuỘC SÔNG. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 35 


Bởi vậy, trong giờ phút trang nghiêm thanh 
tịnh này, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ xin 
dâng lòng trì ơn sâu sắc đến Thượng tọa pháp sư 
cũng như chư Đại đức Tăng, Ni hiện tiên, chỉ biết 
đâu thành đảnh lễ Tam Bảo tam bái để cúng đường. 

Chủng con cũng xin cầu nguyện mười 
phương Chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư Hiển Thánh 
Tăng gia hộ cho quý Ngài thân tâm thường lạc, 
phước trí thường mình, để làm nơi nương tựa cho 
chúng con và cho hết thảy mọi loài chúng sinh. 


Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Túi. 


Cùng Nhau Hải Hướng: 

Thưa quý vị trong hai dòng họ cùng hai con 
Nam và Bình thương mến, 

Trong buổi lễ này, chư Tăng đã niêm hương 
bạch Phật, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho hai con 
Nam và Bình, và đã có pháp thoại hướng dẫn cho 
hai con trong đời sống lứa đôi, và với bao nhiêu 


nghi lễ cần thiết đã được thực hiện. 


202,202 0n06i16x0Egs1v0966paxa ndtandclafastbdvieo Thích Thái Hòa 


Kể từ giờ phút này, có bao nhiêu phước đức, 
thì chúng ta xin hồi hướng cho tất cả mọi người và 
mọi loài, để tất cả mọi người và mọi loài đều được 
thừa hưởng phước đức do chúng ta tạo ra. Có như thế 
thì việc làm của tất cả chúng ta mới có ý nghĩa, có 
phước đức và tất cả chúng ta càng lúc càng thăng tiến 
thêm lên và chính phước đức đó sẽ nuôi dưỡng ta đi 
trọn vẹn trên con đường an lạc và hạnh phúc. 

Xin tất cả quý vị đứng dậy để chúng ta cùng 


hồi hướng: 


“Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 


Đềểu trọn thành Phật Đạo ”. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- 317 


VỢ CHỎNG ĐỀU DẼ THƯƠNG 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng, đệ tử Nhuận Từ Nguyên, 
Nhuận Thuần Nguyên kính ghi, đệ tử Nhuận Viên Như 
và Nhuận Tịnh Phương vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng, cùng hai con: Châu Quốc 
Phú - pháp danh Quảng Minh và Trần Thị Ngọc 
Lan - pháp danh Quảng Bạch thương mến! 

Hôm nay, ngày l6 tháng 3 năm Bính Tuất, 
tức là 13-4-2006, tất cả đại chúng và gia đình đều 
có mặt tại Đại Hùng Bảo Điện chùa PHƯỚC 
DUYÊN, để làm lễ cầu an cho việc thành hôn của 
hai con được tốt đẹp, và nhân đây Thầy có bài pháp 
thoại chia sẻ, hai con xem như đó là hành trang đề 
sông hạnh phúc lứa đôi với nhau. 


Hai con Quốc Phú và Ngọc Lan! 


O0: bat 006i 6x05, 1011246 saxbegllanvslufastbdboviel Thích Thái Hòa 


Hai con áp sát hai bàn tay vào trái tim của 
mình, hai con thở thật sâu vào, ra, vào, ra,... Sau 
khi tâm hai con đã yên lắng rồi, hai con hãy nhìn 
sâu vào trái tim của mỗi người để thấy rất rõ, trái 
tim này không phải là trái tim riêng của hai con mà 
trái tim này là của Cha mẹ hai con. Nếu không có 
Cha mẹ của hai con, thì hai con không bao giờ có 
trái tim nảy, và trái tim mà hai con đang mang 
trong mình đó là của Tổ tiên, Ông bà nội ngoại của 
hai con, nếu không có Tổ tiên, Ông bà nội ngoại, 
thì không bao giờ có cha mẹ hai con, và không có 
cha mẹ của hai con, thì không bao giờ có trái tim 
của hai con. Nên, các con phải nhìn sâu vảo trái tim 
của mình, để thấy trong đó có mặt của Cha mẹ, có 
mặt của Tổ tiên, Ông bà nội ngoại của mình, không 
những vậy, mà trong trái tim của hai con, còn có sự 
hiện diện của mọi người và mọi loài nữa. 

Vì vậy, hai con có một trái tim rất quý báu, 
một trái tim được truyền thừa từ đời này qua đời 


khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bởi vậy, trong 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----~- 9 


giờ phút này hai con phải tiếp xúc cho được trái tim 
của mình, và đem trái tim cao quý đó mà hiến tặng 
cho nhau, để cùng nhau xây dựng hạnh phúc lứa 
đôi. Nếu hai con đề cho trái tim của mình bị thương 
tích, thì các con tạo ra thế hệ tương lai cũng bị 
thương tích, đồng thời cũng làm cho trái tim cha 
mẹ, ông bà nội ngoại hai con cũng bị thương tích. 
Do vậy, hai con phải luôn nhìn sâu vảo trái tim 
mình để chăm sóc! 

Hai con thương mến! 

Trong đời có bốn hạng người làm vợ chồng 
với nhau: 

Hạng thứ nhất: Chồng dễ thương mà vợ 
không dễ thương. 

Hạng thứ hai: Vợ dễ thương mà chồng 
không dễ thương. 

Hạng thứ ba: Vợ không dễ thương mà chồng 
cũng không dễ thương. 

Hạng thứ tư: Vợ dễ thương và chồng cũng dễ 
thương. 


Sc L): 22/8 0n06i6x05g 0110146 pauattdftsois6afaytbginiea Thích Thái Hòa 


Chồng Dễ Thương Mà Vợ Không Dễ Thương: 
Người chồng đời này dễ thương mà người vợ 
không dễ thương là bởi vì người chồng đời trước 
mắc nợ bà vợ nên đời này bà vợ không dễ thương 
là để đòi nợ người chồng. Nếu người chồng là một 
phật tử biết tu học, thì sẵn sàng trả nợ cho vợ mình, 
mà không khởi tâm thù hận, oán trách. Nhờ người 
chồng có tâm biết rõ nhân quả nghiệp báo như vậy, 
cho nên ôm được cái không dễ thương của vợ mình 
mà từ từ hóa giải được, và đưa người vợ đi về với 
nẻo dễ thương, đó là một người chồng thông minh. 
Vợ Dễ Thương Mà Chồng Không Dễ Thương: 
Tại sao vợ dễ thương, nhưng chồng không dễ 
thương, mà vẫn sống với nhau, vẫn sinh con nở 
cháu. Nếu trong đời sống lứa đôi mà vợ dễ thương, 
nhưng chồng không dễ thương, có nghĩa là người 
vợ đã mắc nợ người chồng này từ nhiều đời, nhiều 
kiếp trước. Nên, nay trở lại làm vợ chồng, để người 


chông có cơ hội làm khô đau cho bà vợ, hêt làm 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 341 


khổ đau kiểu này lại làm khổ đau kiểu khác. Do vì 
mắc nợ nhau, nên họ đến với nhau qua hình thức 
vợ chồng để đòi nợ, đòi nợ kiểu này không được 
thì người ta đòi nợ kiểu khác. Cho nên, nếu bà vợ 
là một nữ Phật tử biết tu học sẽ mỉm cười, sẵn sàng 
trả nợ và ôm cái không dễ thương của chồng vào 
trong trái tim của mình băng chất liệu từ bi, chất 
liệu của trí tuệ, chất liệu của hỷ xả và bao dung, thì 
người chồng từ từ sẽ dễ thương và sự mắc nợ của 
người vợ đối với người chồng sẽ được hóa giải. Từ 
đó, vợ chồng sẽ đi tới với nhau sống trọn hạnh 
phúc, an lạc và làm chỗ nương tựa cho con cháu 
của mình. Đó là một nữ Phật tử làm một người vợ 
thông minh. 

Người Vợ Không Dễ Thương Và Người 
Chồng Cũng Không Dễ Thương: 

Trong một gia đình người vợ không dễ 
thương, mà người chồng cũng không dễ thương, 


gia đình này tức khắc trở thành địa ngục. Nhưng, 


225 tra 0n0fu s0 loiA16 6a 2nđfais/cliastbdbyel Thích Thái Hòa 


tại sao sông trong tình trạng ông ăn chả bà ăn nem 
như vậy, sống trong tình trạng không có gì dễ 
thương với nhau như vậy, mà họ phải làm vợ 
chồng đề sông với nhau, họ ly dị nhau không được, 
mà ly thân cũng không xong? 

Là bởi vì hai người đó, trong nhiều đời kiếp 
về trước đã tạo ra nhiều nỗi oan khiên cho nhau, về 
mặt tình cảm, về mặt tài sản..., nên đời này gặp 
nhau làm vợ chồng để gây đau khổ cho nhau. 

Có thê người vợ từng là một nhà vua và 
người chồng từng là một nhà vua đã có những hành 
xử không đàng hoàng đối với các quan đại thần. 

Hoặc là người vợ, người chồng trước đó 
từng là những nhà trí thức, những nhà giảu có, 
nhưng đối xử với nhau không đúng đắn, tạo ra oan 
nghiệt và cuối cùng, họ phải gặp nhau trong đời 
này, để tạo ra khô đau cho nhau. Họ gặp nhau dưới 
một sự chẳng chịt ân ái, mà không chấm dứt được, 


cho nên vợ làm khô chông và chông làm khô vợ, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 343 


tạo ra một cảnh gia đình địa ngục mà mình phải ở 
trong đó, phải sinh hoạt trong đó, phải ăn uống 
trong đó, phải khóc và cười ở trong đó... Sở dĩ như 
vậy là do nhiều đời, nhiều kiếp đã tạo oan khiên 
với nhau và đã mắc nợ nhaul 

Trong hoàn cảnh như vậy mà gặp được các 
bậc thiện hữu tri thức, gặp được thây hiền, bạn tốt 
hướng dẫn, chỉ bày cho nhân quả nghiệp báo của 
con người ở trong thế gian và mỗi người khi đã 
nhận ra được tác nhân và khổ quả, tự ăn năn, tự 
trách lại những sai lầm của mình, mà nỗ lực sám 
hối, giải trừ tất cả những oan nghiệp đó, thì vợ 
chồng sẽ sống lại với nhau hạnh phúc và có thể tạo 
ra phước đức trong đời này, làm chỗ nương tựa cho 
con cháu. Nhưng mà phải phước đức lắm mới gặp 
được thầy hiền bạn tốt, thiện hữu tri thức! Bởi vì do 
thương con mà chồng phải nhẫn, mà vợ cũng phải 
nhẫn! Vì thương con mà cha phải hy sinh những tự 


ái của mình, vì thương con mà mẹ phải hy sinh tự 


1 at 000 6u0x051011046 xa ndtaoislifastbdbvvf Thích Thái Hòa 


ái của mình, cho nên người con ấy là thiện hữu tri 
thức, có khả năng hóa giải tự ái của cha và mẹ có 
khả năng hóa giải những mâu thuẫn, những oán đối 
của cha mẹ trong hiện tại, để cha mẹ cùng ởi tới 
với nhau thiết lập lại hạnh phúc. Nên, dù là chồng 
không dễ thương và vợ cũng không dễ thương, 
nhưng không phải là tuyệt vọng, vẫn có nhiều cơ 
hội để tái tạo lại hạnh phúc của gia đình. 

Vợ Dễ Thương Và Chồng Cũng Dễ Thương: 

Đây là cặp vợ chồng mà trong đời sống thế 
gian ai cũng mơ ước. Cái ước mơ này rất khó để 
trở thành hiện thực. Vì sống trong thế gian, được 
vợ thì mất chồng, được chồng thì mất vợ; được vợ, 
được chồng thì mất con cái, điều đó nói lên chất 
liệu bất toàn của thế gian; bất toàn của cuộc sông 
COn nBười. 

Cho nên, thật hạnh phúc và may mắn cho 
những ai, mà vợ chồng đều dễ thương, có nghĩa là 


chồng biết hy sinh cho vợ, vợ biết hy sinh cho chồng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 345 


và không phải vợ chồng chỉ dễ thương ngang đó, mà 
sự dễ thương của vợ chồng còn đi tới một phạm vi 
rộng lớn hơn. Người rễ sống rất dễ thương với cha 
mẹ và gia đình vợ và dâu sống rất hiếu để với cha mẹ 
cùng gia đình chồng. Chính cái dễ thương đó, mới 
bảo đảm cái đễ thương giữa vợ chồng. 

Còn nếu người chồng ích kỷ, chỉ biết gia 
đình mình thôi, mà coi thường gia đình vợ, và vợ 
cũng rất ích kỷ, chỉ biết gia đình mình thôi, mà coi 
thường gia đình chồng, thì không thể nảo tạo ra sự 
dễ thương giữa hai dòng họ. Cho nên, cái dễ 
thương giữa vợ và chồng, nó phải được bảo chứng 
bởi cái dễ thương mà mình đối xử với cha mẹ, 
dòng họ, bạn bè của hai phía. Cái dễ thương của 
chồng, của vợ như vậy có được trong đời này, là do 
họ đã có sự dễ thương với nhau nhiều đời rồi và 
bây giờ họ đến với nhau không phải là vì ái nghiệp, 
không phải là vì tình dục mà vì bản nguyện cao cả 


nào đó. Họ tình nguyện đên với nhau đê làm vợ, 


2 LỢ 0a 000 6i6x0Eg s112966 sua mdtanuslafastbdovel Thích Thái Hòa 


làm chồng, và đời sống vợ chồng của họ như thế là 
rất dễ thương và nếu họ sinh con, thì con cái của họ 
cũng rất dễ thương, và con cái của họ cũng là con 
cái của bản nguyện mà không phải là con cái của 
ân oán, và cũng có thể họ không cần phải sinh con 
cái để làm tư hữu tình cảm, vì sao? Vì họ đến với 
nhau để làm đẹp cho nhau trong cuộc đời này, rồi 
tiếp tục làm đẹp cho nhau trong một lãnh vực khác, 
trong một cảnh giới khác nữa. 

Như vậy, trong bốn hạng người đó, Quốc Phú 
và Ngọc Lan hãy thở thật sâu, nhắm mắt lại, nhìn 
vào trong tâm thức mình, để xem thử, mình là loại 
VỢ chồng nào, trong bốn loại mà Thầy vừa nêu trên. 

Hai con thương mến! 

Trong bốn hạng vợ chồng ấy, thì người vợ 
dễ thương, người chồng không dễ thương hay 
người chồng dễ thương, mà người vợ không dễ 
thương đều có cơ hội đề hoàn thiện cả. 


Trường hợp thứ tư, hai đứa con phải hứa với 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 347 


nhau rằng, sẽ là người chồng dễ thương, người vợ 
dễ thương đối với nhau, sự dễ thương đó, các con 
phải phát khởi lên với nhau, ngay từ bây giờ, để có 
sự chứng minh của Tam Bảo, có sự chứng minh 
của Cha mẹ, có sự chứng minh của bà con, họ hàng 
nội ngoại hai phía, cùng tất cả quý vị thiện hữu tri 
thức đang có mặt hôm nay. 

Hai con đứng dậy, nghe Thầy xướng, thì hai 
con lạy xuống một cách thành khẩn và khi nghe 
Thầy dừng chuông, thì đứng dậy từ từ: 

“Đệ tử chúng con là Châu Quốc Phú và Trần 
Thị Ngọc Lan, nguyện đến với nhau, vì cảm mến 
công ơn Cha mẹ, Tổ tiên, Ông bả nội ngoại mà 
nguyện làm người chồng dễ thương, người vợ dễ 
thương, xin Tam Bảo chứng minh cho ước nguyện 
của chúng con. Trong giờ phút quý báu này, chúng 
con chí thành đảnh lễ Tam Bảo, tam bái”. (hai con 


hãy lạy xuống) 


10”, bà 000 i6x05g 01106 6xmauabtuVandslaastbinie Thích Thái Hòa 


Chất Liệu Phú Lan Và Minh Bạch: 

Hỡi hai con Châu Quốc Phú - pháp danh 
Quảng Minh và Trần Thị Ngọc Lan - pháp danh 
Quảng Bạch! 

Hai con hãy nhìn sâu vào tên và pháp danh 
của mình để có thể rút ra được chất liệu của cuộc 
sống và có thể tạo ra được chất liệu hạnh phúc 
trong đời sông lứa đôi. 

Quốc Phú con! 

Cha mẹ của con đặt tên cho con là Châu 
Quốc Phú và Thây của con đã đặt pháp danh cho 
con là Quảng Minh. 

Ngọc Lan conl 

Cha mẹ đặt tên cho con là Trần Thị Ngọc 
Lan và Thầy của con đặt cho con pháp danh là 
Quảng Bạch. 

Tên và pháp danh của hai con có một ý nghĩa 
và có một chất liệu rất lớn, để xác nhận rằng, hai con 


có một dòng dõi huyết thống và dòng dõi tâm linh. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 349 


Quốc Phú là người con trai ở trong gia đình 
họ Châu, có chất liệu làm giàu, không phải chỉ cho 
bản thân, không phải chỉ cho gia đình, không phải 
chỉ cho dòng họ, mà còn cho cả quốc gia và xã hội 
nữa. Quốc Phú làm được như vậy, thì con mới 
xứng đáng làm vinh quang cho dòng họ của con và 
đem lại ý nghĩa sâu sắc, khi cha mẹ con tạo điều 
kiện cho con có mặt trong cuộc đời này. 

Thầy của con đã đặt cho con pháp danh Quảng 
Minh, Minh là sáng, là hiểu biết, Quảng là rộng lớn. 

Quảng Minh là người học trò đệ tử Phật có mặt 
trong dòng dõi tâm linh, người học trò đó phải có một 
cái nhìn sáng suốt, có một sự hiểu biết sáng suốt và 
rộng lớn để làm đẹp cho đạo, làm đẹp cho đời. 

Và con là Trần Thị Ngọc Lan, Lan là một 
loài hoa quý, có cốt cách trong văn hóa Việt Nam, 
tiêu biểu cho một con người có tâm hồn, có cốt 
cách cao đẹp mà cha mẹ đặt cho con. Ngọc Lan tức 


là hoa thơm và nó nở vào mùa xuân, cha mẹ của 


2L): 256 0066x085 s11046aglmdflanls6alastbdbovel Thích Thái Hòa 


con khi sinh ra con và đặt tên cho con, nghĩ rằng, 
người con gái của mình sinh ra từ dòng dõi huyết 
thống, khi nó lớn lên, nó sẽ đem hương thơm cho 
gia đình, nó tạo ra sức sống cho gia đình, nó đem 
hương thơm từ gia đình tỏa ra nơi dòng họ, ở nơi 
xã hội và nó đem sức sống chính nó có được làm 
đẹp cho dòng họ, và cho cuộc đời. 

Và với pháp danh Quảng Bạch, Bạch tức là 
Thanh Bạch, là trắng trong; Quảng là rộng lón. 

Quảng Bạch tức là người học trò sinh ra 
trong dòng dõi tâm linh, sinh ra trong dòng dõi 
Phật pháp, người học trò đó có một tâm hồn rất là 
trong sáng, rất là thanh bạch và rộng lớn. 

Như vậy, hai con hãy nhìn sâu vào ý nghĩa 
tên và pháp danh của hai con thôi, hai con cũng có 
thể rút ra được những chất liệu làm hành trang cho 
cuộc sống; làm đẹp cho dòng dõi huyết thống và 
dòng dõi tâm linh, và hai con cũng có thể báo đáp 


được ân đức sâu sắc của cha mẹ, của tô tiên, ông bà 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 351 


nội ngoại, của quốc gia xã hội và Tam Bảo. 

Châu Quốc Phú là tiêu biểu cho một người 
con trai giàu có, không những giàu có về vật chất mà 
còn giàu có về tâm hồn, không những giàu có về tâm 
hồn mà còn Ø1ảu có về sự hiểu biết và đạo đức. 

Và, Trần Thị Ngọc Lan là tiêu biểu cho 
người con gái có cốt cách, cốt cách ở đây không 
phải là bộ điệu mà cốt cách ở đây chính là bản chất. 

Một người con trai giàu có về tâm hồn, giàu 
có về sự hiểu biết, giàu có về đạo đức, đi tới với 
người con gái có cốt cách từ bản chất, thì không có 
hạnh phúc nào trên thế gian này mà có thể so sánh 
được. Cho nên, các con phải biết nuôi dưỡng, cái 
giàu có của tâm hồn, giàu có của phước đức, giàu 
có của trí tuệ trong cái cốt cách, mà cái cốt cách đó 
phải biết chăm sóc sự giàu có đó. 

Vì vậy, Quốc Phú và Ngọc Lan đi tới với 
nhau tạo ra một sự hạnh phúc rất lớn, có căn bản, 


và hạnh phúc căn bản này, có tiếp tục được hay 


Ð 27 àốt 0n0fufba0EloiA466xautndlanac6afastbgbovef Thích Thái Hòa 


không là tùy vào sự thông minh của hai con. 

Pháp danh của hai con là Quảng Minh, 
Quảng Bạch, có nghĩa là Minh Bạch. Cuộc sống 
của hai con phải rõ ràng minh bạch. Nếu người 
chồng không sống rõ ràng minh bạch sẽ tạo ra sự 
nghi ngờ cho vợ và người vợ sông không rõ ràng 
minh bạch sẽ tạo ra sự nghi ngờ cho chồng. Một 
khi có sự nghi ngờ xảy ra giữa hai người, thì hạnh 
phúc vợ chồng khó mà bảo toàn, hạnh phúc trong 
đời sống vợ chồng có thể bị tan vỡ. Cho nên, hai 
con phải sống với nhau thật rõ ràng, minh bạch, và 
chính sự minh bạch đó là chất liệu của Đạo. Đạo là 
minh bạch. Chất liệu Ấy, sẽ chăm sóc hạnh phúc 
cho hai con trong đời sống lứa đôi. 

Như vậy, hai con thật hạnh phúc, hai con 
ngoài dòng dõi huyết thống còn có dòng dõi tâm 
linh. Dòng dõi tâm linh là để chăm sóc, nuôi 
dưỡng, phát triển cũng như nâng cao dòng dõi 


huyết thống. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----~- 33 


Có những người chỉ có dòng dõi huyết thống 
mà không có dòng dõi tâm linh, cho nên đời sống 
của họ rất là bơ vơ, rất là bế tắc, mỗi khi họ gặp 
những biến cố xảy ra trong đời sống con người. 

Bây giờ hai con có dòng dõi huyết thống và 
tâm linh, nên hai con có một hạnh phúc lớn, mà 
hạnh phúc lớn đó, đã trở thành hiện thực trong buổi 
lễ hôm nay. 

Có những người Phật tử đi chùa rất lâu, 
nhưng mà tổ chức đám cưới cho con cũng không 
có được khung cảnh này. Bởi vì, họ không có suy 
nghĩ về cách này hay là họ chưa có đủ nhân duyên 
về vấn đề này, cho nên không thể thực hiện được 
như thế này. Trong lúc đó, các con lại đầy đủ nhân 
duyên để có được một buổi lễ đi tới hạnh phúc lứa 
đôi, đầy đủ cả hai chất liệu dòng dõi huyết thống và 
dòng dõi tâm linh, chúng đã quyện lẫn vào nhau, và 


nó đã nâng cao phẩm chất hạnh phúc cho nhau 


2171 ;aø sow/6i04z0bei 0108065 maxliEfafpkdafayfbeluvÔ Thích Thái Hòa 

Chất Liệu Tài Xế Và Viễn Thông Cùng 
Nhau Có Mặt: 

Trong đời sống hằng ngày: Quốc Phú là 
chàng tải xế và Ngọc Lan là nàng phục vụ cho Bưu 
điện viễn thông. 

Hai con hãy nhìn sâu vào nghề nghiệp của 
mình để thấy rằng, hạnh phúc lứa đôi của hai con 
đều được bảo chứng ngay ở nơi nghề nghiệp hằng 
ngày của mình. Cho nên, hai con phải thông minh 
lắm, mới có khả năng bảo toàn được tình yêu lứa 
đôi ngay trong nghề nghiệp của mình. Người tài xế 
lái xe phải biết rõ đích điểm của con đường, phải 
biết khúc thăng, khúc cong của con đường, phải 
biết trọng tải và chất lượng của chiếc xe mà mình 
đang lái, người tài xế mới có thể lái xe an toàn cho 
mình và cho những hành khách, và từ đó mới có 
được lợi nhuận. Cũng vậy, trong tình yêu lứa đôi, 
ta phải biết đích điểm của chúng, cũng như những 


khúc cong, khúc thăng của chúng, ta mới có những 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 9 


bước đi an toàn trong tình yêu và sẽ không xảy ra 
những tai nạn của tình yêu, không làm đau khổ cho 
bản thân hai người, không làm đau khổ cho cha mẹ 
hai người, không làm đau khổ cho dòng họ cùng 
bạn bè hai bên. 

Và Ngọc Lan! Trong công việc hàng ngày 
của mình là bưu điện viễn thông, thì con cũng phải 
thấy được hạnh phúc của tình yêu trong công việc 
này. Mình thông tin cho những người chung quanh 
không chính xác, thì chỉ một lần thôi, còn lần sau 
không ai tin mình nữa, cuối cùng uy tín của mình 
không còn, nghề nghiệp của mình bị hỏng; đồng 
thời trong công việc này, lúc tiếp xúc với khách 
hàng mình phải ăn nói nhỏ nhẹ, chân tình, đúng 
đăn, đúng hẹn thì công việc của mình càng ngày 
càng có uy tín. 

Trái lại, mình nói một đường, mình làm một 
nẻo, mình nói không chính xác thì nghề nghiệp của 


mình, công việc làm ăn của mình, càng ngày càng 


20” 2x0 0n06x6x06e 0110466 auidtufsiislaaxibgiovie Thích Thái Hòa 


bị xuống cấp. Nên, mình muốn bảo toàn công việc 
của mình, thì mình phải thông tin chính xác, nói 
năng đúng đắn với mọi người khi họ cần tiếp xúc 
mình. Đối với công việc làm ăn và xã hội mà mình 
còn như vậy, huống chi đối với vợ chồng mà mình 
thông tin thiếu chính xác cho nhau, nói năng với 
nhau không đúng đẫn, thì làm sao tạo ra hạnh phúc 
cho nhau trong đời sống vợ chồng được. Và phải 
biết rằng, vợ chồng đối xử với nhau không phải là 
khách qua đường, và cũng không phải liên hệ với 
nhau một thời gian, hay một đời, mà còn liên hệ 
với nhau nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cho nên, trong 
đời sống vợ chồng, ta phải thông tin với nhau 
những gì chính xác, đúng đắn và không cần thông 
tin cho nhau những gì không đúng đắn. 

Vậy, hai con hãy nhìn sâu vào nghề nghiệp 
mình, để rút ra những chất liệu sống, và phải biết 
nuôi dưỡng tình yêu lứa đôi bằng chất liệu ấy, 


Thầy tin tưởng hai con có hạnh phúc rất lớn trong 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 257 


đời sống hăng ngày. Bởi vì chính do nghề nghiệp 
chân thật, có lợi nhuận chân thật mình mới chia sẻ 
sự chân thật và chính xác cho nhau, điều đó khiến 
cho hạnh phúc lứa đôi của hai con được bảo toàn. 

Giọt Nước Cam Lô, Lòng Biết Ẩn Và Chiếc 
Nhẫn Thân: 

Và để cho hai con trở thành người chồng dễ 
thương, người vợ dễ thương, để cho chất liệu Quốc 
Phú - Ngọc Lan với pháp danh Quảng Minh - Quảng 
Bạch nó tồn tại bên nhau và có mặt trong nhau, thì 
hai con phải nuôi dưỡng nó băng chất liệu của Đạo, 
băng chất liệu của niềm tin đối với Chánh pháp. 

Hôm nay, trước Tam Bảo, trước đại chúng, 
Thầy sẽ rải nước Cam lỗ trên đỉnh đầu cho hai con, 
để chính chất liệu của Cam lồ này, nuôi dưỡng những 
gì tốt đẹp trong đời sống vợ chồng của hai con, và 
một khi trong đời sống vợ chồng của hai con có 
những gì oi bức, có những øì bất như ý, có những gì 
không lành mạnh xảy ra, thì hai con luôn nhớ đến 


giọt nước Cam lồ mà Thầy đã trượng thừa uy lực của 


Ø0 D,, bà 0n 060x066 1011066 aubuWangsluaxtbgbvie Thích Thái Hòa 


Tam Bảo, rưới xuống trên đỉnh đầu của hai con! Hai 
con hãy nhớ lấy chất liệu đó, mà dập tắt tất cả những 
gì không tốt đẹp, không tươi mát, không an lành 
đang xảy ra trong đời sống của hai con. 

Hai con Quốc Phú và Ngọc Lan thương mến! 

Trước khi hai con trao nhẫn cho nhau để 
thực sự có mặt nhau trong đời sống lứa đôi, hai con 
phải lạy cha mẹ để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 
cha mẹ của mình. 

Bởi vì, như trên Thầy đã nói, nếu không có 
cha mẹ của mình, thì không bao giờ mình có mặt, 
và hạnh phúc của mình nó gắn liền với hạnh phúc 
của cha mẹ. 

Hai con đứng dậy lạy cha mẹ, đề biết ơn sâu 
sắc đối với cha mẹ và đã được cha mẹ cho phép đi 
tới sông với nhau hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, 
trước sự chứng minh của Tam Bảo, của hiện tiền 
chúng Tăng, toàn thể bà con nội ngoại, cả hai phía 
cùng đại chúng. 


Vậy, trước cha mẹ hai con hãy nói: 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--------- 9 


“Chúng con là Châu Quốc Phú pháp danh 
Quảng Minh và Trần Thị Ngọc Lan pháp danh 
Quảng Bạch, vì cảm mến công ơn sinh thành dưỡng 
dục của cha mẹ mà nguyện đi tới với nhau để thiết 
lập đời sống hạnh phúc lứa đôi, trên nền tảng Tam 
Bảo. Vậy, giờ phút quý báu này, chúng con chí thành 
đảnh lễ tứ thân phụ mẫu hiện tiền nhị bái”. 

Hai con Quốc Phú và Ngọc Lan thương mến! 

Hai con đã được Tam Bảo chứng minh, đã 
được bà con nội ngoại và cha mẹ hai phía cho phép 
hai con đi tới với nhau trong đời sống lứa đôi và 
việc đi tới với nhau trong đời sống lứa đôi của hai 
con, trong giờ phút này là hoàn toàn hợp pháp; hợp 
pháp đối với đạo lý, hợp pháp đối với gia đình và 
hợp pháp đối với xã hội. Vậy, hai con phải luôn 
chăm sóc những điều tốt đẹp cho nhau, phải kiên 
trì, nhẫn nhục đối với nhau. Bởi vì sao? Vì trong 
tình yêu lứa đôi vị ngọt rất ít, mà chất cay đắng rất 
nhiều. Bởi vậy, một người Phật tử thông minh, là 


phải có chất liệu nhẫn nhục trong đời sông lứa đôi, 


0U): s30 06a 0e s1046sau0etanicliestbdgbvsf Thích Thái Hòa 


để giải trừ chất cay đắng, khiến nó đi về phía ngọt 
ngào. Nếu không có chất liệu nhẫn nhục ở trong 
người, thì chất cay đắng lứa đôi càng ngày càng 
tăng lên, mà vị ngọt ngào càng ngày cảng giảm 
thiểu, cho nên hai con phải biết quý trọng nhau, 
luôn luôn thực hành hạnh nhẫn nhục! Khi chồng 
nóng, thì vợ nguội; khi vợ nóng thì chồng nguội; 
khi vợ bực bội thì chồng phải thanh thản, an ủi, vỗ 
về; khi chồng bực bội, thì vợ phải thanh thản an ủi, 
vỗ về, chia sẻ và phải luôn luôn tương kính, tương 
thuận với nhau, và phải luôn luôn nhớ rằng: Chất 
liệu nhẫn nhục là một phép lạ đem lại hạnh phúc 
trong đời sống lứa đôi. Vậy, hai con hãy đeo vào 
cho nhau chiếc nhẫn mang chất liệu nhẫn nhục này. 
Khi hai con đã trao nhẫn và mang nhẫn vào cho 
nhau rồi, có nghĩa là trong đời sống tình yêu lứa 
đôi, kế từ giờ phút này, hai con đã có phép lạ để 
bảo vệ hạnh phúc và phép lạ đó phải được nuôi 
dưỡng trong sự tương kính, tương thuận với nhau - 


chồng phải biết tương kính, tương thuận vợ và vợ 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 361 


phải biết tương kính, tương thuận chồng, chính 
chất liệu tương kính, tương thuận đó, cũng chính là 
chất liệu tạo ra hạnh phúc cho nhau. 

Bây giờ hai con hãy đứng đối diện nhau, khi 
nghe Thầy xướng, hãy lạy nhau một lạy, để tỏ lòng 
tương kính, tương thuận nhau trong đời sống hạnh 
phúc lứa đôi. Hai con hãy nói với nhau rằng: 

Chúng tôi là Châu Quốc Phú pháp danh 
Quảng Minh; Trần Thị Ngọc Lan pháp danh Quảng 
Bạch, nguyện suốt đời tương kính, tương thuận 
nhau trong đời sống lứa đôi và hết lòng lạy nhau 
một lạy, trước sự chứng minh của Tam Bảo, hiện 
tiền cha mẹ, dòng họ nội ngoại hai bên, cũng như 
hết thảy thiện hữu tri thức đang hiện tiền. Vậy, hai 
con hãy lạy xuống. 

Hai con Châu Quốc Phú pháp danh Quảng 
Minh và Trần Thị Ngọc Lan pháp danh Quảng Bạch! 

Hai con đến với nhau không phải vì bản 
thân, mà vì thương cha mẹ, quý trọng dòng họ nội 


ngoại của mình và thương mọi người, mọi loài mà 


S0 2 sua 0ả06i 6x06 011066 autiufanislafaxibovsf Thích Thái Hòa 


thiết lập đời sống tình yêu lứa đôi để sinh con nở 
cháu cho cha mẹ, dòng họ và cho thế giới con 
người, như vậy tình yêu lứa đôi của hai con đến với 
nhau thật có ý nghĩa và trong giờ phút này, các con 
đã làm được bao nhiêu công đức, thì các con hãy 
phát tâm hồi hướng cho tất cả gia đình, dòng họ nội 
ngoại, cùng hết thảy mọi người, mọi loài, ai cũng 
hướng tâm về Tam Bảo, bỏ ác làm lành, biết ăn 
chay niệm Phật, biết tu nhơn tích đức, thì phước 
đức của hai con mới được trọn vẹn và hoàn hảo. 
Vậy, hai con cũng như tất cả đại chúng chắp tay lại, 
để chúng ta cùng hồi hướng. 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 


Đềểu trọn thành Phật đạo. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------~- 363 


TÌNH YÊU 
GIỮA QUỐC KHANH VÀ PHƯƠNG NHƯ 


(Pháp thoại Thầy Thích Thái Hòa giảng cho Quốc Khanh và Phương Như 
tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Phước Duyên, ngày 06 tháng 05 năm 2006, 
đệ tử Nhuận Từ Nguyên, Nhuận Thuân Nguyên kính phiên tả, 
Nhuận Tịnh Phương vi tính). 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng, 

Cùng tất cả cha mẹ của hai cháu Khổng 
Trọng Quốc Khanh và Trương Thị Phương Như 
quý mến! 

Người đời thường nói: “Sinh con khá dễ sinh 
lòng, sinh bưởi sinh lòng khá dễ sinh chua”, nghĩa 
là bậc làm cha, làm mẹ khi sinh con a1 cũng muốn 
con mình lớn lên dễ thương, dễ thương trong tâm 
hồn, dễ thương từ thân thể cho đến cách hành xử 


đôi với gia đình, cha mẹ, tô tiên ông bà, xóm làng 


S07 chagg con 0 a0 si1066 sau ndlandclafastbdbvie Thích Thái Hòa 


và xã hội. Ước muốn của những bậc làm cha, làm 
mẹ thì như vậy, nhưng không phải là bậc làm cha 
làm mẹ nào cũng thỏa mãn được ước muốn của 
mình. Có những người con khi sinh ra rất dễ 
thương, nhưng khi lớn lên không còn dễ thương 
nữa. Hoặc là dễ thương khi con trai chưa có vợ, 
con gái chưa có chồng, nhưng khi con trai có vợ 
rồi, con gái có chồng rồi, thì không còn dễ thương 
nữa. Hoặc nhiều khi con trai, con gái lúc còn ở nhà 
không dễ thương, nhưng khi có chồng, có vợ rồi lại 
dễ thương đối với cha mẹ, đối với tô tiên, ông bà và 
biết cách hành xử đối với mọi người chung quanh 
và xã hội. 

Bởi vậy, bậc làm cha, làm mẹ không những 
phải biết nuôi con bằng cơm ăn, áo mặc, biết nuôi 
con bằng sự tác thành học thức và nghề nghiệp, mà 
còn phải biết nuôi con bằng tâm đức và phải biết 
tác thành cho con trai, con gái băng tâm đức của 


mình nữa và chính cái tâm đức đó, làm nên tảng đê 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 365 


cho con trai, con gái mình lập thân sau này. Giả 
như, những đứa con trai, con gái sinh ra ở trong gia 
đình là vì do ân nghĩa nhiều đời giữa mình và con 
cái, nên người con trai, con gái xuất hiện ở trong 
gia đình là để giúp cho gia đình mình, yêm trợ cho 
gia đình mình. Vì vậy, có nhiều người khi sinh con 
trai hoặc con gái, thì cha mẹ trở nên dễ thương với 
nhau, làm ăn phát đạt và bà con trở thành sum vây. 
Bởi vì người con trai, con gái đó xuất hiện trong 
gia đình là để làm đẹp cho gia đình mình, làm cho 
g1a đình vinh quang. 

Nhưng cũng có những người con trai, con 
gái khi xuất hiện trong gia đình thì làm cho cha mẹ 
khó khăn, làm cho dòng họ trở nên khó khăn. Bởi 
vậy, ngày nay, quý vị đã sinh ra Quốc Khanh và 
Phương Như, hai người con của quý vị đã có được 
tâm hỗn trong sáng, đã có được một thân thể không 
tật nguyên, đã có được căn bản của trí thức và hôm 


nay đã biết vâng lời cha mẹ đến chùa để lạy Phật, 


2Ð 22620006 a0bo lo x04 6eaubibfsoislaastbdbveo Thích Thái Hòa 


cầu nguyện cho buổi lễ thành hôn của mình thành 
tựu viên mãn và tình yêu đó được thiết lập trên nền 
tảng của đức tin Tam Bảo, đó là một phước báo rất 
lớn mà quý vị đã có được trong hiện tại. Có những 
bậc tuy làm cha, làm mẹ nhưng nói với con, mà 
con không có nghe lời, và nhất là tuổi trẻ bây giờ. 
Tuổi trẻ bây giờ, nó cho rằng, nó văn minh hơn, nó 
khoa học hơn, nó tiến bộ hơn, nó có khả năng làm 
ra nhiều tiền hơn cha mẹ, không những vậy, nó còn 
cho rằng, bậc làm cha, làm mẹ suy nghĩ quê mùa, 
ăn nói lạc hậu, nên nói nó không chịu nghe và vì 
vậy, mà căn bản của đạo đức, căn bản của hạnh 
phúc bị vỡ tung ra từng mảnh trong đời sống của 
từng gia đình. 

Ngày hôm nay, Quốc Khánh và Phương Như 
đã biết nghe lời cha mẹ, đến trước ngôi Tam Bảo 
để cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho sự thành 
hôn của mình và biết thiết lập sự yêu thương trên 


nên tảng Tam Bảo, đó là một việc làm rât có ý 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 367 


nghĩa và rất có phước báo cho thiên chức làm cha 
mẹ của quý vị. Và điều đó đã chứng tỏ rằng, quý vị 
không những đã sinh được con mà còn sinh được 
lòng của con nữa, đó là một phước báo rất lớn của 
quý vị. 

Nên, Thầy mong rằng, quý vị cô găng tu tập 
thêm, để trau dồi phước đức cho tự thân, đồng thời 
làm chỗ nương tựa cho con cháu của quý vị về sau. 

Bởi vì người xưa đã nói: “Cha mẹ ăn ở có 
đức, con mặc sức mà ăn”. Quý vị không có để lại 
đức hạnh cho con cháu, mà để lại cho chúng cả một 
gia tài đồ sộ, rồi gia tài ấy cũng trở thành mây khói 
và tan tành trong chốc lát mà thôi. Đó là bài học 
xương máu ngàn đời giữa thế gian này, mà chắc 
chắn với tuổi tác của quý vị, quý vị đã rút ra được. 

Vậy, Thầy mong đại chúng lưu ý rằng, không 
có gì quý hơn cái tâm đức ở nơi mỗi chúng ta, nên tất 
cả quý vị hãy cô gắng nuôi dưỡng tâm đức của mình 


và đem tâm đức đó mà hiên tặng cho con, cho cháu 


T05: ha 006i atEg d1046xmaualedlaoisliastbdioyie Thích Thái Hòa 


của mình, thì con cháu quý vị ở đâu, lúc nào cũng 
hạnh phúc, an lạc và gặp nhiều điều may mắn. 
Nhiều khi, có những điều quý vị giúp cho người A, 
nhưng người A không trả ơn, mà người B lại trả ơn. 
Có những điều quý vị làm cho người C, nhưng 
người C phản bội quý vị, trái lại người B, lại tìm 
cách giúp quý vị. Vì thế, chúng ta phải biết thiết lập 
cái tâm đức của chúng ta cho rộng lớn, thì chính cái 
tâm đức đó sẽ che chở cho con cháu của chúng ta 
trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh. 

Vậy, tất cả quý vị làm cha, làm mẹ chắp tay 
lại chúng ta hướng về Tam Bảo để cầu nguyện cho 
con trai, con gái của mình. 

Những Người Con Đích Thực: 

Hỡi hai con Không Trọng Quốc Khanh - Pháp 
danh Trung Tâm và Trương Thị Phương Như - Pháp 
danh Trung Thật hãy hết lòng lắng nghel 

Cha mẹ của hai con đã sinh ra tâm hồn và 


hình hài của hai con, rôi đặt tên cho hai con là 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 369 


Quốc Khanh và Phương Như, đề xác định răng, hai 
con đã có mặt đích thực ở trong gia đình của mình 
và có khả năng kế thừa dòng dõi huyết thống của 
gia đình. Và chắc chăn rằng, cha mẹ của hai con 
sinh hai con ra là để làm đẹp gia đình và kế thừa 
dòng dõi huyết thống của gia đình, chứ không phải 
sinh hai con ra từ tác phẩm của dục vọng, của tình 
yêu thấp kém, hai con phải biết ghi nhận cho được 
điều đó để biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ của hai 
con. Từ đó, hai con mới có thể đến với nhau, thiết 
lập đời sống lứa đôi và lại sinh con để tiếp tục trao 
truyền cái ý nghĩa cao đẹp đó cho con của hai con 
trong tương lai. 

Cha mẹ của hai con đã đặt tên cho hai con là 
Quốc Khanh và Phương Như. Tên của hai con rất 
là đẹp, rất là hay, tức là cha mẹ của hai con muốn 
những gì hay và đẹp của con người đều có thể tạo 
nên chất liệu cho con trai của mình là Quốc Khanh 


và cho con gái của mình là Phương Như. 


2 1Ú) 58 006i 16x0Ee s110460 ba sisvcla axit Thích Thái Hòa 


Quốc Khanh có nghĩa là một vị Khanh 
tướng, hay một vị Khanh sĩ ở trong quốc gia, ở 
trong quốc triều. Như vậy, người con trai đó phải 
có khả năng về trí thức, phải có khả năng về đức 
hạnh và có khả năng ứng xử đối với đời. Nhưng 
muốn có khả năng ứng xử đối với đời, người con 
trai đó phải có khả năng tu thân và phải biết tu 
thân. Biết tu thân có nghĩa là phải biết nói những gì 
cần nói, không nói những gì không đáng nói, phải 
biết làm những gì cần làm và không nên làm, phải 
biết suy nghĩ những gì cần suy nghĩ và không nên 
suy nghĩ những gì không cần suy nghĩ. Người con 
trai như vậy tức là người con trai biết tu thân và 
thân có tu rồi, thì mới có khả năng tê gia. TẾ gia 
tức là biết cách giữ được gia phong của mình. Nhà 
mình có nghèo đi nữa, nhưng mà mình có tu thân, 
thì mình mới giữ được cái nếp nhà của mình. Và 
khi nhà mình có giàu có, nếu mình biết tu thân, thì 


mình mới giữ được nêp nhà của mình, không tu 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- NI 


thân thì không bao giờ giữ được nếp nhà của mình 
và thân có tu, nhà có giữ được nếp, thì mình mới đi 
ra xã hội để đem lại an bình cho quốc gia, xã hội. 
Nếu thân không tu, thì hạnh của mình không giữ 
được, lấy gì mà giữ nề nếp gia đình, gia đình của 
mình không giữ được nề nếp, thì xã hội không biết 
dựa vào đâu để tin tưởng, đó là điều Quốc Khanh 
cần phải lưu ý và thực tập. 

Còn Phương Như, cha mẹ đặt cho con tên là 
Phương Như tức là con được ghi vào trong gia phả 
của gia đình như một người con gái dễ thương, 
người con gái có hương thơm chân thật, có hương 
vị chân thật của cuộc sống. Một người con gái mà 
không có hương vị chân thật của cuộc sống, thì 
người con gái đó sẽ làm hồ nhục cho gia đình, hồ 
nhục cho cha mẹ, hồ nhục cho xã hội và làm gánh 
nặng cho cuộc đời. Trái lại, một người con gái có 
hương thơm chân thật trong lời nói, trong hành xử, 


trong tâm hôn, người con gái đó sẽ làm đẹp cho 


2Ý 27 6agi20n0Ei16x0E1e x04 auhitflanac6afastbgboviel Thích Thái Hòa 


bản thân mình, làm vinh danh cho cha mẹ mình và 
làm sáng chói cho gia đình, tổ tông của mình và sẽ 
làm một bông hoa tiêu biểu sáng ngời cho xã hội. 

Ở trong xã hội có rất nhiều người con gái 
đẹp, nhưng mà không có hương thơm, người ta đi 
thi hoa hậu rất nhiều, nhưng khi nhìn vào những 
hoa hậu đó, ta thấy họ giống như hoa Hải Đường 
hay là hoa nhựa vậy thôi. Chính vì vậy, hoa nở phải 
nói lên tiếng nói đích thực của nó và tiếng nói đích 
thực của hoa phải là tiếng nói đích thực của hương 
thơm, hương thơm chân thật, hương thơm đích 
thực, từ nơi cuộc sống của nó, từ nơi bản chất tạo 
nên loải hoa đó. Nên một người con gái có ý nghĩa, 
người con gái đó phải có gốc rễ từ bản chất thơm 
của nó, từ nơi bản chất thơm của gia đình, từ bản 
chất thơm của cuộc sống, người con gái đó mới 
đem lại nhiều lợi ích, nhiều ý nghĩa cho gia đình, 
cho dòng họ và xã hội. 


Người con trai, con gái không phải chỉ khăng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................--.----- 373 


định sự khác biệt nhau về giới tính, về các quan 
năng, mà nó còn phải được khẳng định một cách cụ 
thể từ nơi tâm hồn, nếu người con gái có hương 
thơm, có tâm hồn rộng rãi, người con gái ấy có giá 
trị hơn một người con trai chỉ lo ăn chơi trác táng, 
hư hỏng, chắng biết thờ phụng tổ tiên, chăng có 
lòng hiếu kính đối với cha mẹ, người con trai mà 
như vậy, nó chắng có giá trị gì trong gia đình so với 
người con gái biết thương cha, hiểu mẹ. Người con 
trai mà không biết chăm sóc bàn thờ ông bà tổ tiên 
của mình, không biết chăm sóc cha mẹ của mình, thì 
người con trai đó chăng có ý nghĩa gì cả, mà chỉ là 
gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trái lại, một 
người con gái tuy là liễu yếu đào tơ, nhưng có hiếu 
nghĩa, biết chăm sóc cha mẹ, biết chăm sóc tổ tiên 
ông bà, biết chăm sóc bản thờ tâm linh của mình, 
bàn thờ huyết thống của mình, thì người con gái đó 
hiện hữu ở đâu cũng có ý nghĩa và người con gái đó 


đích thực là người con trai. Và điêu này Quôc 


211: bat 0n06x6x066 1011040 astiimdtaisdclafextbdbvieh Thích Thái Hòa 


Khanh phải lưu ý và Phương Như cũng phải lưu ý. 

Biết Chăm Sóc Tình Yêu: 

Thầy muốn nói thêm cho hai con rằng, cha 
mẹ của hai con đã tác thành tri thức cho hai con, 
cha mẹ của hai con đã tác thành được nghề nghiệp 
cho hai con trong cuộc sống hàng ngày. Quốc 
Khanh đã rất ĐIiỏ1 về tin học, có khả năng thiết kế 
tin học về lãnh vực cầu đường và Phương Như đã 
học về kinh tế và ra làm việc ở Ngân hàng, thì hai 
con phải biết nhìn vào nghề nghiệp của mình hàng 
ngày đề có thể tạo ra hạnh phúc trong đời sống. 

Quốc Khanh học vi tính, con có biết tình yêu 
của hai con có hạnh phúc hay không, cũng giống 
như máy vi tính vậy. Nếu trong bộ máy vi tính chỉ 
cần hỏng một điểm rất nhỏ thôi, thì máy vi tính đó 
hoàn toàn không hoạt động được. Cũng vậy, trong 
đời sống tình yêu lứa đôi chỉ khởi lên một ý niệm 
không trong sáng thôi, thì hạnh phúc lứa đôi sẽ 


không thể nào khởi động và được bảo toàn. Vi tính 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..------ K bo) 


thiết kế cầu đường, mình bắc cầu cho người ta qua, 
mở đường cho người ta đi, thế thì cầu bắc cho 
người ta qua phải như thế nào cho người ta đi khỏi 
bị tai nạn, làm con đường phải như thế nào để an 
toàn và nó không gây ra tai nạn. Cũng vậy, trong 
đời sống tình yêu lứa đôi, mình đến với nhau như 
thế nào để tạo thành một nhịp cầu thân ái, một sự 
qua lại để mình có mặt trong nhau, tạo ra sự đi lại 
an toàn với nhau. 

Trong tình yêu lứa đôi phải có chất liệu gì, 
để khi đi trên con đường tình yêu đó nó được an 
toàn, không bị ô nhiễm, đó là điều Quốc Khanh 
phải lưu ý thực tập, và phải thấy rằng hạnh phúc 
của mình, tình yêu của mình giống như mình đang 
sử dụng cái máy vi tính trong công việc hằng ngày, 
đừng để cho máy vi tính của mình bị nhiễm vi rút. 

Và Phương Như cũng vậy, con phải nhìn 
tình yêu lứa đôi của mình, hạnh phúc lứa đôi của 


mình giống như một người làm ngân hàng. Người 


2 T0: 2A2 6ittzlboi004/6apsylltef0pkidafayibegluvO Thích Thái Hòa 
làm ngân hàng tức là người đó phải biết giữ tiền, 
phải biết đếm tiền, phải biết cho vay tiền và phải 
biết đòi nợ, phải biết tính lời và lỗ. Nếu một người 
làm ngân hàng không biết giữ tiền, không biết đếm 
tiền, không biết cho vay tiền, không biết đòi nợ lại, 
thì làm ngân hàng như vậy sẽ lỗ và đương nhiên 
mình sẽ không tồn tại được trong môi trường của 
ngân hàng. Nhìn vào những công việc của mình 
trong ngân hàng, con có thê thấy được tình yêu lứa 
đôi nó gắn liền cái nghề nghiệp ngân hàng của 
mình. Minh phải biết giữ gìn tình yêu, mình phải 
biết chăm sóc tình yêu, biết những lợi ích của tình 
yêu, đồng thời mình cũng phải biết những tai họa, 
những lỗ vốn do tình yêu đem lại. 

Hai con Quốc Khanh và Phương Như muốn 
chăm sóc và bảo toàn tình yêu của mình, thì nhân 
đây, Thầy sẽ giúp hai con những chất liệu sau đây, 


hai con hãy nhớ lấy đề thực tập. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 277 


Tâm Không Ý Lại: 

Chất liệu thứ nhất là tâm không ỷ lại. Trong 
đời sống của tình yêu vợ chồng, người chồng đừng 
ý lại rằng, mình con nhà giảu, có trí thức và mình 
có khả năng làm ra tiền. Hoặc người vợ cũng vậy, 
người vợ đến với người chồng không được ÿ lại 
mình con nhà giàu, con nhà có trí thức, mình có 
nghề nghiệp cao và mình làm ra tiền nhiều. Nếu vợ 
chồng đến với nhau bằng sự ý lại như vậy, sẽ 
không bao giờ có hạnh phúc, bởi vì sao? Bởi vì 
chồng có ưu điểm của chồng, vợ cũng có ưu điểm 
của vợ và vợ chồng đến với nhau bằng tâm ÿỷ lại 
như vậy, thì không thể nào có hạnh phúc được. Có 
khi người chồng làm quan, người vợ chỉ là người 
nội trợ trong gia đình thôi, nhưng người chồng 
không được ÿ lại cái làm quan của mình mà coI 
thường vợ. Bởi vì mình làm quan, nhưng nếu 
không có vợ ở nhà nội trợ giỏi, thì liệu việc làm 


quan của mình có tròn trịa được không? Hoặc là 


2 0i, a6 0006x086 ls1xA66auibfefaoislabuibdisieo Thích Thái Hòa 


người vợ làm ra rất nhiều tiền, nhưng người chồng 
bị thất nghiệp, người vợ ở lại khả năng làm ra tiền 
của mình và coi người chồng không ra gì cả, thì 
liệu đời sống vợ chồng có hạnh phúc không? Do 
đó, trong đời sống hạnh phúc lứa đôi, tuyệt đối hai 
con không được có tâm ý lại, mà phải biết nhìn vào 
nhau và hiểu rằng, mình làm việc này là làm cho 
vợ mình và vợ mình đang làm việc này là làm cho 
mình, nên chồng làm quan là làm cho vợ mà vợ ở 
nhà nấu ăn nội trợ cũng là đang làm quan cho 
chồng. Vinh dự của gia đình vợ cũng là vinh dự 
của gia đình chồng và vinh dự gia đình chồng cũng 
là vinh dự của gia đình vợ. Chúng ta phải có cái 
tâm như vậy, thì chúng ta mới bảo đảm được đời 
sống hạnh phúc lứa đôi của chúng ta và đem lại 
danh dự cho cha mẹ hai phía của chúng ta. 

Không Nghỉ Ngờ: 

Chất liệu thứ hai là không được nghi ngờ. 


Vợ chồng không được nghi ngờ nhau, nếu trong 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 319 


đời sống vợ nghi ngờ chồng, chồng nghi ngờ vợ, 
thì không thể nào có hạnh phúc được. Vợ chồng 
không được phép nghi ngờ nhau, nếu khi người 
chồng thấy người vợ có cái gì đó mà mình không 
hiểu, thì phải hỏi, phải tìm cách để hỏi cho được và 
người vợ thấy người chồng có cái gì đó mà mình 
không hiểu, thì người vợ phải tìm cách nói cho 
chồng nghe, chứ không được ôm cái tâm nghi ngờ, 
vì vợ chồng mà nghỉ ngờ nhau là rất nguy hiểm cho 
hạnh phúc của gia đình. Nếu trong đời sống, mình 
ôm tâm nghi ngờ nhau, thì đời sống vợ chồng như 
là ăn cơm nguội với nhau, ăn cơm chiên với nhau. 
Vợ chồng mà không nói với nhau được, thì mình 
nói với ai được nữa. Và sở dĩ nhiều cặp vợ chồng 
sống không có hạnh phúc là bởi vì, vợ không bao 
giờ nói với chồng những gì mà vợ biết, chồng 
không bao giờ nói những gì mà chồng biết cho vợ, 
sống như vậy rất là khổ đau và không có hạnh 


phúc. Bởi vậy, trong đời sống vợ chồng, mình phải 


TC DJ: 1/8 on06u 6x05 011296 6paua tu sivslafastbgboveo Thích Thái Hòa 


biết cách xóa sạch nghi ngờ đối với nhau, khi đó 
mình mới tạo ra được hạnh phúc cho nhau và cũng 
có nghĩa là mình tạo ra hạnh phúc cho con cháu của 
mình, cho cha mẹ của mình. Khi cha mẹ thấy con 
dâu, con rễ của mình ăn ở không dễ thương, không 
hiền lành, chồng một đường, vợ một nẻo, thì cha 
mẹ của hai phía rất là đau khổ. Vì vậy có gì mình 
phải nói cho nhau, nói cách này không được, thì 
mình phải nói cách khác, chia sẻ cách này không 
được, mình phải chia sẻ cách khác. Cuộc đời không 
có gì phải bế tắc, mình mở đường này không được, 
thì mình mở con đường khác để cùng nhau khai 
thông, chứ đừng đây nhau đi vào tuyệt lộ, đó là 
chất liệu mà hai con phải ghi nhớ để thực tập. 

Tâm Chân Thật: 

Chất liệu thứ ba là phải thương yêu chân thật 
và phải đem tâm chân thật mà thương yêu, nên Bốn 
Sư của hai con đã đặt cho hai con Pháp danh là 


Trung Tâm và Trung Thật. Như vậy, Trung Tâm là 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 381 


pháp danh của Quốc Khanh và Trung Thật là pháp 
danh của Phương Như. Hai đứa con phải đem tâm 
chân thật mà sống với nhau, phải đem cái tâm chân 
thật mà thương yêu nhau, ta có cái tâm chân thật đề 
thương yêu nhau đó là phép lạ của hạnh phúc, 
không có phép lạ nào có khả năng làm cho ta hạnh 
phúc bằng phép lạ của tâm chân thật. Đến với nhau 
bằng tâm chân thật, thì dù ta ở trong một ngôi nhà 
tranh vẫn đầy hạnh phúc, nhưng đến với nhau bằng 
tâm không chân thật, thì dù ta ở một cung điện 
tráng lệ đi nữa, vẫn không có hạnh phúc, vẫn đau 
khổ như thường. Đó là điều hai đứa con phải lưu ý, 
nên hai đứa con phải sống với nhau, phải thương 
yêu nhau băng tâm chân thật, tâm chân thật tạo ra 
hạnh phúc trong mọi trạng thái, mọi không gian, và 
trong mọi thời gian đối với đời sống vợ chồng. 

Mở Rộng Tâm Nhìn: 

Chất liệu thứ tư là mở rộng tầm nhìn. Trong 


đời sông vợ chông, mình phải tập có cái nhìn rộng 


T02 4609 vn0 6x 6x0Egs1v046bauabufaoislafestbgovel Thích Thái Hòa 


lớn, nếu nhìn ích kỷ thì không thể có hạnh phúc, 
không những ở trong đời sống vợ chồng mà ngay 
cả ở trong đời sống con người cũng vậy. Không có 
tầm nhìn rộng lớn, thì không có tâm bao dung, 
không có tầm nhìn rộng lớn làm sao mà có tâm hỷ 
xả, không có tầm nhìn rộng lớn làm sao có tâm tha 
thứ cho nhau, có ai là người vỗ ngực cho rằng, tôi 
là người không có sai lầm ở trong đời này, ở trong 
đời không ai dám vỗ ngực như vậy cả. Vậy thì ở 
trong đời này, sai lầm là chuyện thường và nếu 
mình không mở tầm nhìn ra, mình không mở rộng 
sự hiểu biết ra, mình cố chấp vào sai lầm của vợ 
hoặc mình cô chấp vào sai lầm của chồng hay mình 
có chấp vào những lời nói, những hành xử không 
đẹp của ông gia, bà gia, thì làm sao mình có hạnh 
phúc được? Muốn có hạnh phúc, phải biết mở rộng 
tầm nhìn, từ đó tâm bao dung, tâm hỷ xả của mình 
mới lớn lên, vì vậy hai con phải biết mở rộng tầm 


nhìn ra đê học hỏi. Tât cả những gì trong cuộc đời 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 383 


đều là đối tượng để cho mình học hỏi. Con cái phải 
học cách làm cha, cách làm mẹ, cách làm vợ, cách 
làm chồng. Từ trước đến giờ các con chỉ học chữ 
nghĩa thôi, học tiểu học, trung học, đại học. Bây 
giờ, học đại học thì học chuyên môn, học vi tính, 
học cách thiết kế cầu đường, học cách làm kinh tế, 
cách làm ra tiền, cách tính lời lỗ thôi, các con đâu 
đã học cách làm người, mà có trường đại học nào 
dạy cho các con cách làm cha, cách làm mẹ, cách 
làm vợ, cách làm chồng đâu, rồi các con đâu có 
phải làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng mà các 
con phải còn làm dâu, làm rể nữa mà. Làm dâu 
phải sống như thế nào đối với ông gia, bà gia, làm 
rễ phải sống như thế nào đối với ông gia bà gia. 
Các con còn phải học cách làm ông nội, bà nội, ông 
ngoại, bà ngoại nữa chứ. Đề khi mình đi về trong 
một dòng họ, khi mình qua đời, mình ngồi trên bàn 
thờ của một dòng họ, thì con cháu đối xử với mình 


như thê nào nữa chứ. Nên chât liệu mở rộng tâm 


T2 chai 0n0 66x05 011296 sau ddtanacliextbdbyel Thích Thái Hòa 


nhìn là chất liệu rất cần thiết để cho hai con học tập 
và Thầy tin rằng, người nào biết mở rộng tầm nhìn 
ra, thì người đó sẽ có một tâm hồn phóng khoáng, 
cởi mở đối với vợ, đối với chồng. Họ đến với nhau 
không phải để trói nhau, mà đến với nhau để tạo ra 
sự tự do cho nhau, đến với nhau là đỀ tạo ra hạnh 
phúc cho nhau, còn nếu không mở rộng tầm nhìn, 
đôi khi vợ chồng tới với nhau là để trói nhau. Anh 
là phải thế này, anh là phải thế kia, hay em là phải 
thế này, em là phải thế kia. Khi mà người chồng 
nói với vợ, anh là phải thế này, anh là phải thế kia, 
hay người chồng nói với vợ em là phải thế nảy, em 
là phải thế kia, thì họ không còn là vợ chồng nữa, 
vợ chồng đối với nhau như là ông chủ hay bà chủ 
đối với những kẻ nô lệ mà thôi, nên đời sống vợ 
chồng như vậy không thể nào có hạnh phúc được. 
Thầy mong rằng, hai con phải luôn luôn học tập để 
mở rộng tầm nhìn ra trong cuộc sống của mình. Và 


học, thì các con phải biết rằng, mình không phải 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 385 


chỉ học ở trường, bởi vì học ở trường rất là nghèo, 
so với học ở sách vở và học ở sách vở, thì vẫn còn 
rất nghèo, so với học từ cuộc sông, khi các con biết 
được sự học hỏi như vậy, sự sông của các con mới 
thực sự trở nên giàu có. 

Giúp Nhau Cùng Đi: 

Chất liệu thứ năm là giúp nhau cùng đi. 
Không có ai đi trên đường đời mà đi một mình. Đi 
trên đường đời mà đi một mình, thì không thể nào đi 
nổi. Bởi thân này rồi sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết, thân 
này không phải mình cưng dưỡng nó hoài được đâu. 
Khi trẻ thì làm vợ, làm chồng với nhau, nhưng khi 
lớn tuổi mình không những là vợ chồng mà còn là 
ân nghĩa, là tình nghĩa nữa. Khi trẻ thì làm vợ, làm 
chồng, khi lớn tuổi thì làm ôn, làm mụ với nhau và 
còn làm bạn với nhau trong ngôi nhà. Vì thế mà 
người đời còn gọi là bạn đường, nên mình phải biết 
cùng đi với nhau để giúp nhau, giúp nhau từ khi còn 


trẻ cho đến khi bạc đầu, giúp nhau từ khi đang còn 


S001 25600 06u66x05e s11046aubidmdlsois6isxibdovel Thích Thái Hòa 


sông đến khi đã qua đời. Ngay khi đã qua đời rồi, 
mà vẫn còn giúp nhau. Chồng qua đời trước, vợ qua 
đời sau, thì người vợ phải lo đảm đương việc gia 
đình và thờ phụng, và người vợ qua đời trước, người 
chồng qua đời sau, thì người chồng lo đảm đương 
việc hiện tại, việc tương lai của dòng họ, nên hai 
con phải biết thực tập như vậy. 

Những chất liệu Thầy chia sẻ sáng hôm nay 
với hai con, giúp hai con sống có hạnh phúc trong 
đời sống lứa đôi, khiến hạnh phúc của hai con được 
bảo đảm, an toàn và có rất nhiều chất liệu đáng trân 
quý để làm gương mẫu cho thế hệ trẻ tương lai, hai 
con phải làm chỗ nương tựa cho con cháu trong 
tương lai của hai con và làm được như vậy hai con 
mới xứng đáng là con của cha mẹ của hai con, là 
cháu ở trong dòng họ nội ngoại của mình, là một 
tín đồ dễ thương của Phật giáo và là một con người 


rất đẹp ở trong thế giới loài người. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 387 


Tạ Ơn Nguồn Cội: 

Bây giờ hai con đứng dậy nghe thầy xướng 
và quán chiếu thật sâu trong lời Thầy xướng này, 
rồi lạy xuống. 

“Đệ tử chúng con Khổng Trọng Quốc 
Khanh, Pháp danh Trung Tâm và Trương Thị 
Phương Như, Pháp danh Trung Thật, vì cảm mến 
công ơn Tam Bảo, tổ tiên nội ngoại và cha mẹ mà 
nguyện thiết lập đời sống lứa đôi. Đệ tử chúng con 
giờ này trước Tam Bảo, trước hiện tiền cha mẹ chí 
thành đảnh lễ tam bái”. 

Quốc Khanh và Phương Như hai con thương 
quý, 

Ở trong đời này không có cha ta, không có 
mẹ ta, thì không bao giờ có ta, không có tổ tiên, 
ông bà nội ngoại của ta, thì không bao giờ có cha ta 
vả mẹ ta, cho nên hai con ngày hôm nay có được là 
nhờ có cha và mẹ của mình, có tô tiên ông bà của 


mình, vì vậy hai con làm cái gì cũng nghĩ đên công 


TC bat 0n06xx0Eg s14 66s mdlanaclafastbdbovel Thích Thái Hòa 


ơn cha mẹ, tô tiên ông bả mà làm, hai con ổi tới với 
nhau để thiết lập đời sống lứa đôi cũng chỉ vì nghĩ 
đến công ơn cha mẹ tổ tiên ông bà và trong giờ 
phút này, hai con phải lạy cha mẹ hiện tiền của hai 
con hai lạy để tỏ lòng biết ơn và xin phép cha mẹ 
của hai con cho hai con được đi tới với nhau, sống 
trong tình yêu lứa đôi vợ chồng. 

Bây giờ hai con đứng dậy, và hai con nghe 
Thầy xướng, hai con lạy xuống để tạ ơn cha mẹ. 

“Vì nghĩ đến công ơn cha mẹ sinh thành 
dưỡng dục mà hai chúng con Khổng Trọng Quốc 
Khanh và Trương Thị Phương Như đi tới với nhau 
để thành lập đời sống hạnh phúc lứa đôi, nên giờ 
phút này trước ngôi Tam Bảo, trước hiện tiền cha 
mẹ hai bên, hai con chí thành đảnh lễ hai lạy”. 

Thật hạnh phúc cho hai con! Hai con đã 
được Tam Bảo chứng minh, được Hòa thượng trú 
trì niêm hương bạch Phật, được chư Tăng hộ niệm, 


được những lời giáo huân quý báu của cha mẹ, 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-..----- 389 


được bạn bè của cha mẹ, của hai con có mặt ở đây 
để nhất tâm cầu nguyện và trợ niệm cho việc thành 
hôn của hai con được thành tựu tốt đẹp. 

Vậy là việc đi tới cuộc sống thành hôn của 
hai con đã hợp pháp rồi, nó hợp pháp từ gia đình, 
nó hợp pháp từ xã hội và nó hợp pháp từ tâm linh 
tôn giáo và trong giờ phút này, như lời giáo huấn 
của cha mẹ hai con, hai con phải luôn luôn sống 
thật đẹp với nhau, biết quý trọng nhau và đem sự 
tương kính đối với nhau, sự tương kính đó phải là 
sự tương kính suốt đời. Vợ phải tương kính chồng, 
chồng phải tương kính vợ, chính chất liệu tương 
kính đó mới là bảo toàn hạnh phúc cho nhau. Bây 
giờ đây, hai con đứng dậy đối diện nhau và nghe 
Thầy xướng, thì hai con lạy nhau một lạy để tỏ 
lòng tương kính trước sự chứng minh của Tam 
Bảo, của Thầy, của cha mẹ và của bạn bè hai con. 

Hai con thở thật sâu, nghe Thầy xướng tồi 


lạy xuống. 


200L) 2/82 0066x066 e1x046xmaualfeglanaslafestbovef Thích Thái Hòa 


“Chúng tôi là Khổng Trọng Quốc Khanh và 
Trương Thị Phương Như đã được cha mẹ chúng tôi 
cho phép đi tới với nhau trong đời sống lứa đôi. Vậy, 
từ giờ phút này cho đến trọn đời, chúng tôi luôn luôn 
đối xử với nhau trong sự tương kính, tương thuận, 
nên chúng tôi chí thành đảnh lễ nhau một lạy”. 

Chiếc Nhẫn Và Từng Giọt Nước Cam Lễ: 

Trong đời sống của vợ chồng không phải lúc 
nảo cũng êm đềm trọn đẹp tình yêu lứa đôi, chúng 
con phải biết trong chất liệu tình yêu lứa đôi, vị 
ngọt rất ít mà chất cay đăng rất nhiều, nếu không 
có phép Phật nhiệm mâu, nếu không có ý thức tuệ 
giác cao, không có tình thương rộng lớn, thì khó 
mà bảo toàn và trong phép lạ để bảo chứng tình yêu 
lứa đôi hạnh phúc cho đến trọn đời, thì sức mạnh 
của nhẫn nhục là một phép lạ. Cho nên, khi chồng 
có điều không vui, thì vợ phải nhẫn và vợ có điều 
không vui, thì chồng phải nhẫn, ta phải nhẫn với 


nhau như vậy, thì mới có sự an toàn và bảo chứng 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-.------ 39] 


một cách vững chãi trong đời sống hạnh phúc lứa 
đôi. Vì vậy, Thầy đã trượng thừa uy lực Tam Bảo 
và hôm nay sẽ rải nước Cam lỗ lên đỉnh đầu của 
hai con để mỗi khi cơn giận, cơn buồn, cơn hờn dỗi 
của hai con đến, thì hãy nhớ đến phép lạ của nước 
Cam lồ này như là phép lạ của sự tỉnh thức, như là 
phép lạ của sự nhẫn nhục để bảo chứng cho tình 
yêu lứa đôi của hai con được trọn vẹn và hai con có 
tình yêu trọn vẹn, thì hạnh phúc của dòng họ hai 
phía cũng trở nên ấm áp và bạn bè của hai con 
cũng an vui khi thấy răng, hai con thực sự sống với 
nhau hạnh phúc ở trong cõi người ta này. 

Quốc Khanh và Phương Như hai con, 

Trong buôi lễ này có bao nhiêu công đức, có 
bao nhiêu phước đức làm được, các con hãy khởi 
cho tâm hồi hướng cha mẹ, cho tổ tiên ông bà của 
mình, cho tất cả đều thấm nhuần trong tuệ giác của 
phước đức mà sáng nay hai con đã có được và hai 


con đem tâm đó mà hồi hướng cho tất cả, phát tâm 


21x66 68Eeis0190smax1yndfavskelatugtbdloyvÐ Thích Thái Hòa 


hồi hướng như vậy, cũng là một cách tạo ra phước 
đức lớn rộng, không những đời này mà còn đời sau, 
không những ở nơi thế giới này mà còn vô biên thế 
giới nữa. Vì vậy, hai con chắp tay lại và xin đại 
chúng đứng dậy, chúng ta cùng hồi hướng. 

“Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 


Đều trọn thành Phật Đạo”. 


Hoa nở trong vòng tục lụy ............................-------- 393 


Vị tính: Tịnh Phương, Viên Như 
Chính tả: Tâm Dung 

Bìa: Bảo An 

Công ân: Hoàng Anh, Thiều Anh 


